

“Sabbadanam Dhammadanam jinati” 
“Bố thí Pháp thắng mọi thí” 


MÓN QUÀ PHÁP BẢO 
(Dhammapannãkãra) 


Kính Biếu: 

Đến: 


*** Do nhờ Món Quà Pháp Bảo này, xin cho được thành tựu 
phước thiện và trí tuệy như ỷ nguyện! 

Từ: . 


Ngày . thảng. 


nam 















ĐẠI HỌC QUÒC TÊ HOẢNG PHÁP PHẬT GIÁO THERAVÃDA 
INTERNATIONAL THERAVÃDA BUDDHIST MISSIONARY UNIVERSITY 


PARIấTAPÃLI 

Hiệu Trưởng Tiến 'Si Saỹadavv u Sĩlãnandãbhivarpsằ 



KINH Hộ t!p 

(Phân tích từ ngữ PãỊi) 

Soạn dịch: Tỳ khưu Đức Hiền 


TG 


NHÀ XUÂT BÁN TÔN GIÁO 
P.L. 2555-D.L. 2011 






Kỉnh dăng Thây Tô, Cha Mẹ, 
Kính tri ăn chư Phật tử gần xa. 
























MYANMAR 


vangon 


Mtl ' LOKASMAIM SAMMASAMBUDOỊ^; 


LOGO 

ĐẠI HỌC QUỐC TÉ HOẢNG PHÁP PHẬT GIÁO THERAVÃDA 

- INTERNATIONAL THERAVÀDA BUDDHIST MISSIONARY UNIVERSITY - 








MỤC LỤC 


Chữ Viết Tắt.iv 

Lòi Nói Đầu Của Soạn Giả.vii 

Tiểu Sử Của Cố Hòa Thượng Sayadaw u Sĩlãnandãbhivamsa.. xiii 
Lòi Giói Thiệu Của cố Hiệu Trưởng Sayadaw 
u Sĩlãnanãbhivamsa.XV 

PHẦN I (Khai Kỉnh: Mở đầu việc tụng kinh mỗi ngày).1 

1. Namo Buddhãya - Kính Lễ Đức Phật.3 

2. Tisaranagamana - Quy Y Tam Bảo.3 

3. Buddhagunã - Ân Đức Phật.5 

4. Buddhavandanã - Đảnh Lễ Đức Phật .8 

5. Dhammagunã - Ân Đức Giáo Pháp.12 

6. Dhammavandanã - Đảnh Lễ Giáo Pháp .14 

7. Saủghagunã - Ân Đức Tăng Chúng .16 

8. Saủghavandanã - Đảnh Lễ Tăng Chúng.20 

PHẦN II (Chánh Kỉnh: Tụng đọc theo ngày trong tuần)....23 

- Chủ Nhật Parittaparikamma - Bố Cáo Kinh Hộ Trì.25 

& 1. Maủgalasutta - Kinh Hạnh Phúc.39 

- Thứ Hai 2. Ratanasutta - Kinh Châu Báu.61 

- Thứ Ba 3. Mettãsutta - Kinh Từ Bi.95 

- Thứ Tư 4. Khandhasutta - Kinh Khandha.113 

5. Morasutta - Kinh Con Công .123 

& 6. Vattasutta - Kinh Chim Cút.133 

- Thứ Năm 7. Dhajaggasutta - Kinh Ngọn Cờ.141 

- Thứ Sáu 8. Ãtãnãtiyasutta - Kinh Ãtãnãtiya.163 

- Thứ Bảy 9. Aủgulimãlasutta - Kinh Ngài Angulimãla.. .201 

10. Bojjhaủgasutta - Kinh Ngọn Cờ.207 

& 11. Pubbanhasutta - Kinh Buối Sáng.219 


1 


























PHÀN III (Hoàn Mãn: Kết thúc việc tụng kinh sau 

mỗi ngày).237 

1. Paccavekkhana - Bốn Sự Quán Tưởng.239 

2. Mettãbhãvanã - Phát Triển Tâm Từ .249 

3. Kãyagatãsati - Niệm Thân .257 

4. Maranassati - Niệm Sự Chết.259 

5. Patthanã - Ước Nguyện .261 

6. Lakkhanattayam - Tam Tướng .267 

7. Buddhassa Bhagavato Ovãda - Giáo Huấn Của Đức Phật..269 

8. Pattidãna - Hồi Hướng Phước Báu.271 

9. Ratanattayapũjã - Cúng Dường Tam Bảo .272 

BẢNG TIẾNG ANH 
(English Section) 

The Biography of Sayadaw u Sĩlãnandãbhivamsa .281 

Acknowledgement.283 

Introduction.285 

PART I (Opening Chanting Ceremony).295 

1. Namo Buddhãya (Homage To The Buddha).297 

2. Taking Three Reíuge (Tisaranagamana).297 

3. Nine Supreme Virtues of the Buddha (Buddhagunã).297 

4. Paying Homage to the Buddhas (Buddhavandanã).298 

5. Six Supreme Virtues of the Dhainma (Dhammagunã).299 

6. Paying Homage to the Dhamtna (Dhammavandanã) .299 

7. Nine Supreme Virtues of the Sangha (Sanghagunã) .300 

8. Paying Homage to the Sangha (Sanghavandanã).301 

PART II (Main Daily Suttas).303 

- Sunday: Preliminary (Parittaparikamma).305 

& 1. Mangalasutta .307 

ii 



























- Monday: 2. Ratanasutta.309 

- Tuesday: 3. Mettãsutta .313 

- Wednesday: 4. Khandhasutta .315 

5. Morasutta.317 

& 6. Vattasutta.319 

- Thursday: 7. Dhajaggasutta.321 

- Friday: 8. Ãtãnãtiyasutta.325 

- Saturday: 9. Aủgulimãlasutta.331 

10. Bojjhangasutta .333 

& 11. Pubbanhasutta.335 

PART III (Closing Chanting Ceremony).339 

1. Four Kinds of Contemplation (Paccavekkhana).341 

2. Meditation on the Loving-Kindness (Mettãbhãvanã).342 

3. Contemplation of the Body (Kãyagatãsati) .343 

4. Recollection on Death (Maranassati) .344 

5. Aspiration (Patthanã).344 

6. Thrceíbld Characteristics of Body-and-Mind 

(Lakkhanattayam).345 

7. Admonition of the Buddha (Buddhassa Bhagavato Ovãda) ...345 

8. Sharing of Merits (Pattidãna) .345 

9. Dedication to the Triple Gem (Ratanattayapũjã).346 

Thư Mục Từ PãỊi.347 

Sách Tham Khảo .373 

Phuơng Danh Thí Chủ.375 

Địa Chỉ Phân Phối.383 

-<&».■$■.®é>- 


iii 


























CHỮ VIẾT TẮT 


1 

= ngôi thứ nhất (con, tôi) 

2 

= ngôi thứ hai (anh, bạn) 

3 

= ngôi thứ ba (vị ấy, anh ấy) 

3t 

= ba tánh (nam, nữ và trung tánh) 

A. 

= Aủguttaranikãya 

AP 

= Aggamahãpandita 

bậcl 

= bậc nhất 

bbt 

= bất biến từ 

bqt 

= bất quy tắc 

chủ 

= thể chủ động 

cn-đt 

= chức năng động từ 

cn-trt 

= chức năng trạng từ 

đại 

= đại từ 

đại 

= đại từ nhân xưng 

đại-ch 

= đại từ chỉ định (có thể là) 

đại-nghi 

= đại từ nghi vấn (ci, koci, keci) 

đại-qh 

= đại từ quan hệ 

đdt 

= động danh từ 

dt 

= danh từ 

đt 

= động từ 

đtbb 

= động từ bất biến (-tvã, -tvãna = sau khi đã) 

đttl thụ, khn = động tính từ thụ động tương lai, 
chỉ khả năng 

gđ 

= giả định (cỏ thê) 

htpt 

= hiện tại phân từ (-anta, -mãna = đang là) 

HT 

= Hòa Thượng 

kh-n 

= khả năng cách (-eyya / -tabba = nên được) 

mlc 

= mệnh lệnh cách (-tu, -ntu, ... = hãy, mong) 

mt 

= mạo từ 

mt-hc 

= mạo từ hô cách 



mt-nghv 

= mạo từ nghi vấn 

mt-phủ 

= mạo từ phủ định 

mt-ss 

= mạo từ chỉ sự so sánh 

nam 

= nam tánh 

ng-m 

= động từ nguyên mẫu (-tum = để) 

nht 

= nhóm từ 

nội-đt 

= nội động từ (attanopada) 

phủ 

= từ phủ định (không) 

pt-vl-bị 

= phân từ vị lai bị động 

qkpt 

= quá khứ phân từ (-ỉta /- na /- tta /-ttha = 
đã được) 

sđ 

= số đon, số ít 

skh 

= thế sai khiến (-e, / -aya / -ãpe / -ãpaya = 
bảo ai làm) 

số 

= số đếm 

ss 

= so sánh 

tđ 

= tiêu đề 

tđn 

= tiếp đầu ngữ 

tha-đt 

= tha động từ (hành động khách quan) 

trt 

= trạng từ 

tt 

= tính từ 

tự-đt 

= tự động từ (hành động chủ quan) 

tvn 

= tiếp vĩ ngữ 

vh. 

= văn học (nghĩa chính xác theo từ vựng). 

Tám Biến Cách (Vibhatti): 

cc 

= chủ cách (pathamãvibhatti = cách thứ nhất) 

đc 

= đối cách (dutỉyãvỉbhattỉ = cách thứ hai) 

sdc 

= sử dụng cách (tatiyãvibhatti = cách thứ ba) 

sdc (cc) 

= sử dụng cách (làm chủ ngữ) [-ena] 

cđc 

= chỉ định cách (catutthĩvibhattỉ = 
cách thứ tư) 


V 



xxc = xuất xứ cách (pahcamĩvibhatti = 

cách thứ năm) 

stc = sở thuộc cách (chatthĩvỉbhattỉ = 

cách thứ sáu) 

đsc = định sở cách (sattamĩvibhatti = 

cách thứ bảy) 

hc = hô cách (atthamĩvibhatti = cách thứ tám) 

Các Nhóm Từ (Samãsa): 

tapS = tappurisa samãsa (nhóm từ chỉ sự lệ thuộc 

có xác định) đối cách ... chủ cách 
kamS = kammadhãraya samãsa (nhóm từ chỉ tính 
từ) (chủ cách ... chủ cách) 

abhaS = abhayĩbhãva samãsa (nhóm từ chỉ trạng 
từ) (abhi, sam, vỉ, pa + ... danh từ) 
baS = bahubbĩhi (nhóm từ chỉ quan hệ đại từ) 

(danh từ + danh từ + va, ta, v.v...). 
dvanS = dvanda samãsa (nhóm từ chỉ liên từ hay 
phức họp) ca... ca (và ... và) 
dis = digu samãsa (nhóm từ chỉ số đếm) 

tỉsarana (tam quy) 

Ký hỉẽu: 

V = gốc động từ. 

-- 


VI 





LỜI NÓI ĐẦU CỦA SOẠN GIẢ 


Năm 2000 là năm Tập Kinh Hộ Trì (Paritta PãỊi hay 
ParittapãỊi) của Ngài cố Hòa Thượng Sayadaw u 
Sĩlãnadãbhivamsa, Aggamahãpandita đã biên dịch và in ấn tại 
Đại Học Quốc Te Hoang Pháp Phật Giáo Thervãda (International 
Theravãda Buddhist Missionary University) ở Yangon, 
Myanmar. Ngài là vị hiệu trưởng của trường từ khi mới thành lập 
năm 1998 cho đến 2005. Ngài đã viên tịch vào năm 2005. Đây là 
một tài liệu rất bố ích và thiết thực cho sinh viên người Myanmar 
(Miến Điện) cũng như Tăng sinh các nước khác đế nghiên cứu và 
tụng đọc mỗi ngày. Những năm từ 2002 đến năm 2005, chúng tôi 
đã được làm quen với việc tụng đọc vào mỗi buổi chiều tại chánh 
điện của trường. 

Chúng tôi đã thêm phần I là phần lề bái Tam Bảo đó là 
phần khai kinh mỗi ngày trong tuần. Phần này được chúng tôi 
tham khảo lại của Tỳ khưu Chánh Thân trong phần “Học PãỊi 
Qua Kinh Tụng” đã được đăng tải trên mạng của Tiến Sĩ Bình 
An Son 1 . Phần III cũng được đưa vào tập kinh này như là phần 
kết của Kinh. Vì đây là tập Kinh khá phố biến ở Myanmar nói 
riêng và những ai quan tâm truyền thống Myanmar nói chung, do 
vậy, trong quá trình biên soạn, chúng tôi thêm phần tiếng Anh 
phía sau đế cho những ai muốn tìm hiếu thêm. 

Trong thời gian nghiên cứu sinh tại Đại Học Baranas 
Hindu (BHU - Banaras Hindu University) thành phố Vãrãnasĩ, 
Ân Độ. Chúng tôi lại có duyên gặp lại một vị Sư người Myanmar 
nghiên cứu đề tài về 11 bài Kinh Paritta theo truyền thống 


1 http://www.budsas.org/uni/u-palikinh/hocpali-02.htm hay 
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-palikinh/hocpali-02.htm 



Myanmar. Chúng tôi cảm thấy hoan hỷ về công việc này. Với 
suy nghĩ đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu bản văn PãỊi của 
những bài Kinh Paritta này. Tập Kinh này đuợc phân chia theo 
bảy ngày trong tuần khá khoa học, không bị trùng lặp. Những bài 
Kinh đuợc chia theo các ngày nhu sau: 


- Chủ Nhật 

- Thứ Hai 

- Thứ Ba 

- Thứ Tu 


- Thứ Năm 

- Thứ Sáu 

- Thứ Bảy 


Parittaparikamma & 

1. Mangalasutta 

2. Ratanasutta 

3. Mettãsutta 

4. Khandhasutta, 

5. Morasutta & 

6. Vattasutta 

7. Dhajaggasutta 

8. Ãtãnãtiyasutta 

9. Angulimãlasutta, 10. Bojjhangasutta & 
11. Pubbanhasutta 


Chính điểm này làm tôi hoan hỷ khi việc tụng đọc sẽ không 
theo cảm hứng của những nguời xuớng Kinh. Phải nói rằng các 
nuớc Phật giáo theo hệ PãỊi, họ có những bản kinh đế tụng đọc 
đã có sự truyền thừa lâu đời; còn Việt Nam chúng ta có ‘truyền 
thừa’ mà không có ‘truyền thống’ (muợn ý tuởng của một vị 
Tăng đuong thời). Hơn nữa, mỗi khi chúng tôi có dịp về duới cội 
Bồ Đe (Bodhi) ở Bodhagaya - Ân Độ, chúng tôi lại nghe văng 
vắng những bài Kinh PãỊi đuợc tụng đọc lên. Đó cũng là động 
lực không nhỏ đế chúng tôi giới thiệu và biên soạn bản Kinh 
Paritta theo truyền thống Myanmar này. 

Muời một bài Kinh Hộ Trì này nếu đuợc tụng đọc hay 
niệm tuởng một cách tinh cấn trong bốn oai nghi khi đi, khi 
đứng, khi nằm và khi ngồi thì sẽ có oai lực rất lớn. 


viii 



Mồi bài Kinh Paritta nếu được tụng đọc hay niệm tưởng trong 
mọi oai nghi đi, đứng, nằm và ngồi thì sẽ đưa lại oai lực rất lớn. 

Tập Kinh Hộ Trì (ParittapãỊi) này không chỉ được biên 
soạn lại theo lối tụng kinh mà cũng được phân tích ngữ pháp rõ 
ràng giúp cho người học và tụng đọc dề hiếu và tin tưởng hon. 

Đây là công việc đóng góp vào việc nghiên cứu PãỊi cho 
nền giáo dục Phật giáo Việt Nam nói chung và hệ phái Nguyên 
Thủy (Theravãda) nói riêng. Đây là tài liệu cho những ai muốn 
tìm hiểu và tụng đọc mồi ngày đế được tránh xa những điều rủi 
ro, cho đặng thành tựu những hạnh phúc. 

Được sự giúp đỡ của vị một vị Sư Myanmar, bạn học ngày 
xưa ở Yangon, chúng tôi mới có được tập Kinh Paritta này. 
Chúng tôi đã tiến hành phiên dịch từ tiếng PãỊi và đối chiếu bảng 
tiếng Anh của Ngài cố Hòa Thượng Hiệu Trưởng Sayadaw u 
Sĩlãnandãbhivamsa, Aggamahãpandita. 

về phần ngữ pháp, chúng con xin thành kính tri ân Tỳ 
khưu Ashin Dhammasĩlãbhivamsa, là vị Sư Myanmar đang 
nghiên cứu sinh (Ph.D) tại trường Đại Học Banaras Hindu 
(BHU). Gặp vị này là co hội đế chúng tôi được học hỏi và trau 
dồi thêm về ngữ pháp PãỊi. Sư Ashin Dhammasĩlãbhivamsa đã 
bỏ thời gian 3 tháng cùng chúng tôi đế hoàn thiện phần phân tích 
và chiết tự PãỊi một cách kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, chúng con 
thành kính tri ân Sư Ashin Sumaủgala (Myanmar), là vị Sư vừa 
tốt nghiệp Tiến Sĩ tại Đại Học Banaras Hindu, người cung cấp 
cho chúng tôi nhiều tư liệu liên quan đến các bản Kinh Paritta. 
Phần công đức này chúng con xin ghi nhận và tri ân. 

Đe cho bản thảo được hoàn thiện hon, Thầy Ngộ Đạo 
(Upãsakã Maggabujjhano) đã giúp đỡ chúng tôi trong việc xem 



qua và đính chính lại những điểm PãỊi cần thiết. Chúng tôi xin 
chân thành ghi nhận và tri ân thiện tâm của Thầy. Bên cạnh đó, 
chúng tôi xin cảm ơn đến các Sư Cô của Chùa Kiều Đàm Di (Ân 
Độ) đã động viên và ủng hộ tinh thần chúng tôi trong quá trình 
biên soạn này. Cũng không quên cảm ơn Sư Cô Quãng Châu đã 
bỏ ít thời gian xem qua phần tiếng Việt. 

Cuối cùng chúng con, chúng tôi thành kính tri ân Chư 
Tăng, Ni và Phật tử đã hùn góp tịnh tài đế chi phí cho việc in ấn 
được thành tựu viên mãn. Do phần phước báu mà chúng con, 
chúng tôi đã tạo đây, xin chia đều cho tất cả. Với phước báu về 
trí tuệ, hãy là món duyên lành đế hồ trợ trong tiến trình đi đến 
giải thoát, Niết Bàn. Mong cho tất cả thành tựu như ý nguyện. 

Trong khi trình bày và phân tích phần nội dung của tập 
Kinh Paritta này, chúng tôi không sao tránh khỏi những thiếu sót, 
kính mong các bậc trưởng lão, độc giả hiền trí chỉ giáo thêm. 

Mong cho người tụng Kinh ParittapãỊi lần người nghe đều 
tránh khỏi được những điều rủi ro, tai họa, và thành tựu những 
hạnh phúc! 


Đầu mùa hè, 
Tỳ Khini Đức Hiền 
(Bhikkhu Mettãguna) 
International House Complex, 
BHU, Vãrãnasĩ, INDIA 


X 




CỐ HÒA THƯỢNG SAYADAW 
u SĨLÃNANDÃBHIVAMSA 


xii 



TIỂU SỬ CỦA CỔ HÒA THƯỢNG SAYADAW 
ư SĨLÃNANDÃBHIVAMSA 


Ngài Sayadaw u Sĩlãnandãbhivamsa đã được Ngài Hòa 
thượng Mahãsĩ Sayadaw, Myanmar, đề cử đế thực hiện sứ mệnh cao 
quý truyền bá giáo Pháp sang phương Tây, hơn 30 năm trước đây. 

Ngày nay, Ngài Sayadaw là vị trụ trì của tu viện 
Dhammananda ở Caliíòrnia và Trưởng Ban Tinh Thần của Hội 
Phật Giáo Nguyên Thủy (Theravãda) của Mỳ, Trung Tâm 
Dhammachakka và Trung Tâm Thiền Viện Như Lai ở San Jose. 
Tại Myanmar, Ngài cũng là một trong ba vị Trưởng Ban Tinh 
Thần của Trung tâm Thiền Mahãsĩ ở Yangon. 

Sinh ra trong một gia đình Phật tử thuần thành ở Mandalay 
vào ngày 16 tháng 12, năm 1927, Ngài Sayadaw đã nhận được sự 
giáo dục sớm tại một trường Truyền Giáo Co Đốc Hoa Kỳ 
(American Baptist Mission School) dành cho con trai. Ngài đã 
được thọ giới Sadi (Sãmanera) và bắt đầu một đời sống tu học ở 
tuổi 16, thọ đại giới Tỳ khưu (Upasampadã) bốn năm sau đó. 

Ngài Sayadaw đã lấy được hai văn bằng Dhammãcariya và đã 
giảng dạy tại Đại học Athithokdayone PãỊi. Ngài là vị Ngoại Giám 
Khảo tại khoa Đông Phưong Học (Department of Oriental Studies), 
Đại Học Nghệ Thuật và Khoa Học ở Mandalay, Myanmar. 

Ngài là vị Trưởng ban Biên soạn bộ Tự Điển Tam Tạng PãỊi 
- Miến Điện (Tipitaka PãỊi - Myanmar Dictionary), là một trong 
những vị của Ban Hiệu Đính Kinh Tạng PãỊi và phụ khảo những bộ 
Chú Giải trong kỳ Kiết Tập Kinh Điến Lần Thứ Sáu (Sixth 
Buddhist Council) được tố chức tại Kaba Aye Hlaing Gu (World 
Peace Cave) ở Rangoon (Yangon) từ năm 1954 đến 1956. 

Ngài Sayadaw là tác giả của 7 cuốn sách Phật giáo 
Myanmar và 3 cuốn sách tiếng Anh là: "Tứ Niệm Xứ - The Four 


xiii 



F'oundatỉons of Mindỷulness”, "Tác ỷ - Giới thiệu về quy luật của 
Nghiệp - Volition - An Introduction to the Law of Kamma " và 
"Không có lõi bên trong - Giới thiệu về Giáo lỷ vô ngã - No 
Inner Core - An Introduction to the Doctrine of Anatta". 

Đáng kính trọng thay là vị thầy giàu lòng từ bi cùng với trí 
tuệ thâm sâu, Ngài Sayadaw đã huớng dần hành thiền Vipassanã, 
Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) và các khía cạnh khác của Phật 
Giáo Theravãda bằng tiếng Anh, Myanmar, tiếng PãỊi và Sankrit. 
Ngài đã dần dắt nhiều khóa tu thiền ở Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu và 
Châu Á. 

Năm 1993, Ngài Sayadaw đã đuợc vinh dự trao danh hiệu 
Aggamahãpandita của Ban Tôn Giáo Chính Phủ Myanmar. Gần 
đây, vào năm 1999, Ngài đã đuợc dâng tặng danh hiệu 
Aggamahãsaddhamma Jotikadhaja cũng nhu việc bố nhiệm làm 
Hiệu truởng mới của truờng Đại Học Quốc Te Truyền Bá Phật 
Giáo Nguyên Thủy (International Theravãda Buddhist 
Missionary University) tại Yangon, Myanmar. 

Trong năm 2000, Ngài Sayadaw đã đuợc trao tặng bằng 
Tiến Sĩ Văn Học (D. Litt. - Honoris Causa) vào ngày 26/10/2000 
của Đại Học Yangon. 

Half Moon Bay, California (USA) - Ngài Hòa thuợng 
Thiền su u Sĩlãnanda đã an nhiên viên tịch vào ngày 13 tháng 8 
năm 2005, lúc 7 giờ 24 phút sáng (theo nguồn tin PaciTic 
Daylight Time, USA) vì bệnh buớu não. Ngài huởng thọ 78 tuổi 
(1927 - 2005)’. 


-®é>- 


1 Phần này được chúng tôi thêm vào để cập nhật thông tin mới nhất. 


XIV 



LỜI GIỚI THIỆU CỦA CỐ HIỆU TRƯỞNG 
SAYADAW li SĨLANANDÃBHIVAMSA 


“Ugganhãtha, bhikkhave, ãtãnãtiyam rakkham. 
Pariyãpunãtha, bhỉkkhave, ãtãnãtiyam rakkham. Dhãretha, 
bhikkhave, ãtãnãtiyam rakkham. Atthasamhitã, bhikkhave, 
ãtãnãtiyã rakkhã bhikkhũnam bhikkhunĩnam upãsakãnam 
upãsikãnam guttiyã rakkhãya avihimsãya phãsuvihãrãyã”ti. 
(Majjhimanikãya, PãthikavaggapãỊi, bài kinh số 9, trang 
Myanmar 173). 

“Này các Tỳ khưu, hãy học Hộ Kinh Ẵtãnãtỉya! Hãy học 
thuộc lòng Hộ Kinh Ẵtãnãtỉya! Hãy nắm giữ Hộ Kinh Ẵtãnãtỉya! 
Này các Tỳ khưu, liền quan đến lợi ích là Hộ Kinh Ẫtãnãtỉya cho 
các vị Tỳ khưu, các Tỳ khưu ni, các cận sự nam và các cận sự nữ 
được bảo vệ, được hộ trì, không có bị xâm hại, được sống an vui”. 

Những lời này được đức Phật sách tấn các hàng đệ tử hãy 
học Hộ Kinh Ãtãnãtiya đế được bảo vệ. Do vậy truyền thống 
tụng Kinh bắt đầu đế được bảo vệ và mang lại kết quả tốt. Những 
bài kinh được tụng đọc gọi là Kinh Hộ Trì hay “ParittapãỊi”; có 
nghĩa là “ Kinh Paritta sẽ hộ trì cho những ai tụng đọc và lắng 
nghe kinh này đê tránh xa những sự nguy hiếm, nạn đói khát, ... 
tất cả mọi điều rủi ro”. Xuyên qua thời gian, những bài kinh 
Paritta được thêm vào thành “Kinh Tụng”. Do đó chúng ta có thế 
tìm thấy trong Kinh Milindapanha và các bản chú giải 
(Atthakathã) của Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có đề cập về 9 
bài Kinh như sau: Ratanasutta, Mettãsutta, Khandhasutta, 
Morasutta, Dhajaggasutta, Ãtãnãtiyasutta, Angulimãlasutta, 
Bojjhangasutta và Isigilisutta. 

Ớ đây, tập kinh này được giới thiệu về 8 bài Kinh đầu tiên 
và ngoài ra được thêm vào những bài Kinh khác sau: 
Mangalasutta, Vattasutta và Pubbanhasutta. Do vậy, tập Kinh 


XV 



này được bao gồm 11 bài Kinh, vả lại ở mỗi bài Kinh đều có 
thêm phần giới thiệu. Đây là 11 bài Kinh được tụng đọc mỗi 
ngày trong các tu viện và ni viện hay ở nhà của người Phật tử 
theo các nước Phật giáo Nguyên Thủy (Theravãda). Bộ sưu tập 
này được biết đến ở Myanmar là “ Pa-rỉt-ji” hay “Pa-ye-jỉ”, 
nghĩa tiếng Việt là “Đại Kỉnh Hộ Trì”, đây không phải là những 
bài Kinh dài, nhưng là những bài Kinh có oai lực lớn; nếu được 
tụng đọc và lắng nghe một cách đúng đắn thì sẽ tránh khỏi tất cả 
mọi nguy hiểm và mang lại kết quả tốt. 

VIỆC TỤNG ĐỌC VÀ LẮNG NGHE KINH: 

Kinh Hộ Trì (ParittapãỊi) là Kinh bảo vệ và mang lại những 
kết quả tốt đẹp. Điều quan trọng là những bài Kinh này được tụng 
đọc hay lắng nghe một cách đúng đắn. Có một vài điều kiện để 
thành tựu cả việc tụng đọc và lắng nghe nhằm mang lại những lợi 
ích của Kinh Paritta. Thật vậy, về người tụng đọc cần phải đầy đủ 
ba điều kiện và về người lắng nghe cũng có ba điều kiện sau: 

$ Ba điều kiện cho người tụng đọc là: 

1. Họ phải được học và tụng đọc những bài Kinh Hộ Trì 
(Parittapãh) này một cách chính xác và đầy đủ mà không bỏ sót. 

2. Họ phải hiếu được ý nghĩa của các bài Kinh Hộ Trì 
(ParittapãỊi) khi được tụng lên. 

3. Họ phải tụng đọc với tất cả trái tim đầy hoan hỷ và với từ tâm. 

$ Ba điều kiện cho người lắng nghe Kinh là: 

1. Là người không phạm một trong năm trọng tội: 

- Giết mẹ ( Mãtughãtaka ); 

- Giết cha ( Pitughãtaka ); 

- Giết bậc A-la-hán (. Arahantaghãtaka ), 

- Làm chảy máu Phật ( Lohituppãdaka ). 

- Và chia rẽ Tăng chúng ( Sahghabhedaka ). 


XVI 



2. Là người không có “Tà Kiến - Mỉcchãdỉtthỉ" như việc không 
tin Nghiệp ( Kamma ) và Nghiệp quả ( Kammavỉpãka ). 

3. Là người lắng nghe những bài Kinh bằng sự tự tin ở kết quả từ 
việc nghe Kinh, thì sê tránh khỏi các sự nguy hiểm và mang 
lại kết quả tốt. (Khi họ nghe với niềm tin thì cũng đồng nghĩa 
với sự kính trọng và chú tâm là quan điểm của Ngài u 
Sĩlãnandãbhivamsa được ám chỉ trong ý này). 

Chỉ khi những điều kiện này được đầy đủ, thì người này 
mới thành tựu những lợi ích của Kinh Paritta. Do vậy, điều quan 
trọng là khi Kinh Paritta được tụng đọc và mọi người nên lắng 
nghe với niềm tin, sự kính trọng và bằng sự chú tâm. Hon nữa, 
việc tụng Kinh Paritta được phát sanh 2 lợi ích. Những ai tụng 
đọc như những người cho một cái gì đó; và những người lắng 
nghe giống như những người tiếp nhận một điều gì đó đã được 
cho. Neu họ không nhận lãnh những gì đã được cho thì họ không 
nhận được gì. Nói rõ hon, nếu người nào không lắng nghe việc 
tụng đọc, mặc cho những người khác tụng lên và người này làm 
các việc khác; thì họ chắc chắn không nhận những gì đã được 
cho, do vậy họ sẽ không thành tựu được từ những lợi ích của việc 
nghe kinh. 

VỀ KINH ĐIỂN PÃLI: 

Ớ đây, khi trình bày các văn bản PãỊi của Kinh Paritta, 
chúng tôi đã không theo sự quy ước về các tập sách viết về PãỊi 
như phưong Tây hiệu đính. Tập Kinh Hộ Trì (ParittapãỊi) này 
dành cho việc đọc và tụng đối với tất cả những ai quan tâm đến; 
và những người không quen thuộc với các quy ước đã đề cập ở 
trên sẽ cảm thấy khó khăn trong việc phát âm đúng như sau: etad 
avoca, mahgaỉam uttamam, sabbe ‘p ’ime và đối với bản khác thì 
những lời này được viết như sau: etadavoca, mangalamuttamam, 
sabbepime, v.v... 


xvii 



CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

Ngoại trừ những giới thiệu của các câu kệ, những bài Kinh 
Hộ Trì (ParittapãỊi) đuợc tìm thấy trong Pitaka (tạng) nhu sau: 
(Tham khảo số trang của Hội Trùng Tuyên Tam Tạng Lần Thứ 
Sáu, ngoại trừ những Jãtaka (Bốn sanh) được đặt số theo 
Jãtaka). 

1. Parittaparikamma => sáng tác bởi các nhà biên soạn 

2. Mangalasutta => Khuddakapãtha, 3-4; 

Suttanipãta, 308-9. 

3. Ratatasutta 

đoạn giới thiệu => Dhammapada Atthakathã, ỉỉ. 272 

hai câu kệ tiếp theo => sáng tác bởi các nhà biên soạn 
bản Kinh còn lại => Khuddakapãtha, 4-7, 

Suttanipãta, 312-5. 

4. Mettãsutta => Khuddakapãtha, 10-12. 

Suttanipãta, 300-1. 

5. Khandhasutta => Vinaya, iv. 245, 

Aốguttaranikãya, ỉ. 384, 

Jãtaka số 203. 

6. Morasutta => Jãtaka số 159. 

7. Vattasutta => Cariyapitaka, 415. 

8. Dhajaggasutta => Samyuttanikãya, ỉ. 220-2. 

9. Ãtãnãtiyasutta, 

câu kệ 104-109 => Dĩghanikãya, iii. 159. 

câu kệ 102,103, 110-130 => sáng tác bởi các nhà biên soạn 

câu kệ 131 => Dhammapada, câu kệ 109. 

10. Angulimãlasutta => Majjhimanikãya, ii. 306. 

11. Bojjhangasutta 

bản Kinh gốc => Samyuttanikãya, ỉỉỉ. 71, 72 73. 

câu kệ ở đây => sáng tác bởi các nhà biên soạn 

xviii 



12. Pubbanhasutta, 

câu kệ 153 => Khuddakapãtha, 5. 

Suttanipãta, 312. 

câu kệ 162-4 => Aủguttaranikãya, ỉ. 299. 

còn lại => sáng tác bởi các nhà biên soạn 

VIỆC DỊCH THUẬT: 

Bản dịch này không hàm chứa sự phiên dịch mang tính thơ 
văn bóng bấy; đây là một bản dịch trung thành với bản Kinh càng 
chính xác càng tốt. Các bản chú giải và các bản dịch khác của 
Myanmar (Miến Điện) đã giúp chúng tôi hên tục tham khảo trong 
quá trình phiên dịch và mọi nồ lực đã đuợc thực hiện đế mang lại 
một bản dịch phù họp bằng lời giải thích cho một tác phấm đế đời 
này. (Một số bản dịch tiếng Anh cũng đuợc tham khảo). 

VIỆC SỬ DỤNG CỦA KINH PARITTA: 

Mặc dù Kinh Paritta chỉ dành cho việc trì tụng nói chung, 
nhung một số các bài Kinh Paritta vẫn đuợc thực hành trong 
cuộc sống đuợc tốt đẹp. Chỉ có Kinh Châu Báu (Ratanasutta), 
Kinh Con Công 1 (Morasutta), Kinh Chim Cút (Vattasutta), Kinh 
Ãtãnãtiya 2 (Ãtãnãtiyasutta), Kinh Ngài Aủgulimãla 
(Aủgulimãlasutta) và Kinh Buối Sáng (Pubbanhasutta) chỉ để 
cho việc trì tụng. Những bài Kinh khác thì dành cho cả việc trì 
tụng và thực hành. Có những bài Kinh đuợc sử dụng đặc biệt 
trong những truờng hợp cụ thế, mặc dù nhìn chung đều có nghĩa 
là đế đuợc hộ trì và tránh khỏi những sự nguy hiểm. Việc sử 
dụng cụ thế từng bài Kinh có thế đuợc tìm thấy trong phần giới 
thiệu của các câu kệ trong từng bài kinh. Tất cả đuợc liệt kê ngắn 
gọn nhu sau: 


1 Kinh Khổng Tước. 

2 Ngài HT Minh Châu âm là: A-sá-nang-chi. 


XIX 



1. Mangalasutta 

2. Ratanasutta 

3. Mettãsutta 

4. Khandhasutta 

5. Morasutta 

6. Vattasutta 

7. Dhajaggasutta 

8 . Ãtanãtiyasutta 

9. Angulimãlasutta 

10. Bojjhangasutta 

11. Pubbanhasutta 


=> để được hạnh phúc ( mahgala ) và sự 
thạnh lợi. 

=> để được dứt khỏi các sự nguy hiểm do 
bệnh tật ( roga ), phi nhân (i amanussa ) 
và sự đói khát (dubbhikkha). 

=> cho việc rải tâm từ đến tất cả chúng 
sanh và các phi nhân không hiện hình 
đáng sợ. 

=> đế được bảo vệ khỏi các loài rắn và 
các sinh vật khác xâm hại. 

=> để được bảo vệ chống lại những cạm 
bẫy, được an toàn. 

=> đế được bảo vệ khỏi lửa thiêu đốt. 

=> để được bảo vệ chống lại sự sợ hãi, 
khiếp đảm và kinh dị. 

=> đế được bảo vệ khỏi các phi nhân, 
được sức khỏe và hạnh phúc, 

=> đế cho những người mẹ sanh nở được 
dễ dàng, 

=> để được bảo vệ và dứt khỏi đau ốm 
cùng bệnh tật, 

=> đế bảo vệ khỏi những điềm xấu, và đạt 
được những hạnh phúc v.v... 


RẢI TÂM TỪ: 

Chưa bao giờ trước đây, nhu cầu về lòng từ được cảm nhận 
nhiều như ngày nay. Bạo lực đang lan tràn khắp thế giới. Neu 
chúng ta không thế và không làm giảm được bạo lực, thì thế giới 
sẽ là một địa ngục trần gian cho tất cả nhản loại. Vì vậy, đó là 
điều bắt buộc mà chúng ta phải làm một điều gì đó, ít ra đế nhằm 
giảm đi bạo lực; cho dù chúng ta sẽ không thế xóa đi hết tất cả 
hận thù trên thế giới này. Việc thực hành lòng từ (Mettã) là sự 


XX 



may mắn đế giúp cho chúng ta đạt được mục tiêu giải thoát; 
chúng ta có thế giúp suy giảm bạo lực bằng việc thực hành lòng 
từ và mang lại những sự tốt đẹp hon cho tất cả chúng sanh. Phần 
“Tâm Từ” trong tập Kinh này là vì cho mục đích đó. 

CHIA PHƯỚC: 

Chia sẻ phước báu luôn là một việc làm hoan hỷ ngay khi 
chúng ta làm một công đức (Punna) hay phước thiện (Kusala) 
nào đó. Những câu kệ chia sẻ phước báu được đề cập đến sau 
phần rải tâm từ. 

Khi Kinh Paritta được tụng đọc trong âm hưởng rập ràn, và 
việc lắng nghe bằng tâm tín thành, thì những lợi ích trước mắt 
của họ là việc mang lại sự thanh thản, an tịnh, bình an và hoan 
hỷ. Nhiều thế hệ đã hoan hỷ về những lợi ích này, nhiều bài Kinh 
Paritta và Lòng Từ (Mettã) đã có từ lâu. Nhiều lợi ích sẽ được 
mang lại cho chúng ta khi tụng đọc, lắng nghe và thực hành Kinh 
Paritta một cách đúng đắn. cầu mong cho tất cả chúng sanh được 
những lợi ích của Kinh Paritta và bài Kinh Tâm Từ (Mettãsutta) 
đã được chỉ dần ở đây. 

Trong phần kết luận, tôi xin cảm on nhà xuất bản Inward 
Path và những Phật tử người Malaysia cho việc xuất bản và cúng 
dường chi phí việc in ấn và phát hành tập Kinh này, như là một 
món quà Pháp thí vì ‘lợi ích và phúc lợi của nhiều người ’. cầu 
mong cho các punna (công đức) đã được thu hoạch xuyên qua 
công việc cao quý này mang lại cho họ được hạnh phúc. Mong 
cho punna (công đức) này hãy là nền tảng vững chắc cho việc 
thành tựu giải thoát tất cả đau khố cuối cùng của họ. 

u Sĩlăn an dăbh ìvamsa, 
Aggamahãpandita 
USA, 1998 


XXI 



Sace tumhãkam, bhikkhave, arannagatãnam vã 
rukkham ũlagatãnam vã sun ũ ãgămgatãn am vã uppaịịeyya 
b hay am vã chambhìtattam vã lomahamso vã, mameva tasmim 
samaye anussareyyãtha: 

‘Itipi so Bhagavã Araham Sammãsambuddho 
Vỉịịãcaranasampanno Sugato Lokavidũ Anuttaro 
purisadammasãrathi Satthã devam an ussãn am Buddho 

BhagavãTi. 

(Dhajaggasutta, verses 89-88 ) 

“Này các Tỳ khim, nếu khi các ngươi đã được đi vào rừng, 
đã đi đến gốc cây, hoặc đã đi đến ngôi nhà trống, thời sự sợ hãi, 
kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào có thế khởi lên, thì các 
người hãy niệm tưởng đến Ta ngay lúc đó 

Thật vậy, bậc đáng kỉnh trọng ấy là: "A-la-hán, Chánh 
Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhem Sư, Phật, Thế 
Tôn". 

- Đức Phật - Kỉnh Ngọn Cờ, kệ số 87-88 


xxii 



PHẦN I 

(Khai Kinh) 


1 



2 



Tisaranavandana 


Lê Bái Tam Bảo 


1. NAMO BUDDHÃYA! 

(KÍNH LẺ ĐỨC PHẬT) 

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. 

(Ba lần). 

Nehĩa Vi êt: 

Kính lề đến Ngài là đức Thế Tôn, bậc ứng Cúng, đấng Chánh 
Đắng Chánh Giác. (Ba lần). 

Phân tích: 

- namo <bbt> = cung kính. 

- tassa (ta) <đại, cđc, sđ> = đến vị ấy. 

- bhagavato (bhagavanta) <dt, nam, cđc, sđ> = đến đức Thế 
Tôn. 

- arahato (arahanta) <dt, nam, cđc, sđ> = đến bậc A-la-hán, bậc 
ứng Cúng. 

- sammãsambuddhassa (sammã + sam+ V buddh + ta) <dt, 
nam, cđc, sđ> = đến đấng Chánh Biến Tri, Chánh Đẳng Giác. 

- sammã <trt> = một cách hoàn toàn, một cách chon chánh. 

- sam (sam) <tđn> = tự bản thân, cùng với, hoàn toàn. 

- buddhassa (buddha) <dt, nam, cđc, sđ> = đến đức Phật, 
đến bậc đã được giác ngộ. 

-- 

2. TISARANAGAMANA 
(QUY Y TAM BẢO) 

Phân tích: 

- tisaranagamana (tisarana + gamana) <tapS> = việc đi đến 
nưong tựa noi Tam Bảo 

- ti <số> = ba. 


3 





ParittapaỊ i 


Phần I: Khai Kinh 


- sarana <dt, trung> = nơi nương tựa. 

- gamana (V gam) <htpt> = việc đi đến. 


Buddham saranam gacchãmỉ. 

Dhammam saranam gacchãmi. 

Sangham saranam gacchãmi. 

Dutiyampi Buddham saraụam gacchãmi 
Dutiyampi Dhammam saranam gacchãmi 
Dutiyampi Sangham saranam gacchãmi 

Tatiyampi Buddham saraọam gacchãmi. 
Tatiyampi Dhammam saraọam gacchãmi. 
Tatiyampi Sangham saranam gacchãmi. 

Nehĩa Vi êt: 

Con xin quy y Phật. 

(Con đi đến nương nhờ đức Phật). 

Con xin quy y Pháp. 

(Con đi đến nương nhờ giáo Pháp). 

Con xin quy y Tăng. 

(Con đi đến nương nhờ chư Tăng). 

Lần thứ nhì, con xin quy y Phật. 

Lần thứ nhì, con xin quy y Pháp. 

Lần thứ nhì, con xin quy y Tăng. 

Lần thứ ba, con xin quy y Phật. 

Lần thứ ba, con xin quy y Pháp. 

Lần thứ ba, con xin quy y Tăng. 


4 




Tisaranavandana 


Lê Bái Tam Bảo 


Phân Tích: 

# Buddham saranam gacchãmi = con xin quy y Phật. 

- Buddham (buddha) <dt, nam, đc, sđ> = đức Phật, bậc Giác 
Ngộ. 

- saranam (sarana) <dt, trung, đc, sđ> = quy y, nơi nuơng tựa, 
nơi nuơng nhờ. 

- gacchãmi (V gam) <đt, ht, 1, sđ> = con xin, con đi đến. 

- dutiyampi = dutiyam + api = lần thứ nhì. 

- tatiyampi = tatiyain + api = lần thứ ba. 

-- 


3. BUDDHAGUNÃ 
(ÂN ĐỨC PHẬT) 


Itipi so Bhagavã, 

Arahain Sammãsambuddho 

Vijjãcaranasampanno 

Sugato Lokavidũ 

Anuttaro purisadammasãrathi 

Satthã devamanussãnam Buddho Bhagavã. 

Nehĩa Vi êt: 

Thật vậy, bậc đáng kính trọng ấy là: "A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thuợng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhoư Sư, Phật, Thế Tôn". 

Phân Tích: 

- itipi (iti + api) 1 = ỉmỉnã karanena <bbt> = thật vầy, như thế, 
bởi vì. 


1 Sara sandhi do sự gặp nhau của 2 nguyên âm "ỉ" và "a" 


5 





Parittapaị i 


Phần I: Khai Kinh 


- iti <trt> = như vầy: dùng đế trích dần một lời nói. 

- api <lt> = cũng thế, cho dầu, ngay cả, chí đến. 

- so (ta) <đại, nam, cc, sđ> = vị ấy, người ấy (chỉ cho đức Phật). 

- bhagavã (bhagavantu) <dt, nam, cc, sđ> = đức Thế Tôn, đáng 
kính trọng, thánh thiện. 

- Araham (arahanta) <dt, nam, cc, sđ> = người không còn ô 
nhiễm, bậc A-la-hán, bậc ứng Cúng. 

- sammãsambuddho (sammã + sam+ buddho) <dt, nam, cc, 
sđ> = đấng Chánh Biến Tri, Chánh Đắng Giác. 

- sammã <trt> = một cách hoàn toàn, một cách chon chánh. 

- sam (sam) <tđn> = tự bản thân, cùng với, hoàn toàn. 

- Buddho (Buddha) <dt, nam, cc, sđ> = bậc đã được giác 
ngộ, đức Phật. 

- Vijjãcaranasampanno (vijjãcarana + sampanno) <tapS, 
nam, cc, sđ> = Minh Hạnh Túc. 

- vijjãcarana = vijjã + caraụa <dvanS, dt, trung> = Minh 
Hạnh. 

- vijjã (vijjã) <dt, nữ> = Minh, kiến thức, trí tuệ. 

- caraụa (carana ) <dt, trung> = Hạnh, đạo đức, tánh 
hạnh tốt. 

- sampanno (sampajjati = sam + V pad + a + ti) <qkpt thụ, 
nam, cc, sđ> = thành tựu một cách trọn vẹn. 

- Sugato (su + gato) <tt, nam, cc, sđ> = đã đi đến một cách trọn 
vẹn, đã (đạt đến) Niết Bàn, bậc Thiện Thệ. 

- su <tđn> = khéo, tốt, đẹp. 

- gato (gacchati = V gam + a + ti) <qkpt thụ, nam, cc, sđ> = 
đã ra đi. 

- Lokavidũ (loka + vidũ) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = hiểu biết về 
thế gian, Thế Gian Giải. 

- loka (loka) <dt, nam> = thế gian, cuộc đời. 

- vidũ (vidũ) <tt> = khôn ngoan, hiếu biết, thiện nghệ. 


6 



Tisaranavandana 


Lê Bái Tam Bảo 


- Anuttaro = Purisadammasãrathi (na + uttara + ya) <baS, 
tt 1 , nam, cc, sđ> = không gì hơn được, Vô Thượng Sĩ. 

- an (na) <bbt> = không. 

- uttaro (ud + tara) = ở trên, vượt trội. 

- ud <tđn> = trên. 

- tara <tt> = lên trên. 

- Purisadammasãrathi (purisadamma + sãrathi) <tapS, nam, 
cc, sđ> = người lái xe có khả năng điều khiến, huấn luyện kẻ 
khác, Điều Ngự Trượng Phu. 

- purisadamma = purisa + damma <kamS, dt, nam> = 
người đã được điều ngự. 

- purisa <dt, nam> = người nam, chúng sanh (nói chung). 

- damma = purisa [dammeti = dam + aya(e) + ti] <tt, 
qkpt> = đã được thuần hóa. 

- sãrathỉ <dt, nam> = xa phu, người điều khiến xe. 

- Satthã (Satthu) <dt, nam, cc, sđ> = vị thầy, bậc Đạo Sư. 

- devamanussãnam (deva + manussãna) <dvanS, dt, nam, stc, 
sn> = chư thiên và loài người. 

- deva <dt, nam> = vị trời, chư thiên. 

- manussãnam (manussa) <dt, nam, stc, sn> = của loài 
người. 

- Buddho (Buddha) <dt, nam, cc, sđ> = bậc đã được giác ngộ, 
đức Phật. 

- Bhagavãti (bhagavã + iti) <dt, nam, cc, sđ> = là “đức Thế 
Tôn”, là “bậc đáng kính trọng”. 

- bhagavã (bhagavantu) <dt, nam, cc, sđ> = đức Thế Tôn, 
đáng kính trọng, thánh thiện. 

- iti <trt> = như vầy: dùng đế trích dần một lời nói. 


Vbo.^.oéS- 


1 CÓ thể là danh từ, do vậy được xem như một đức tánh của đức Phật. 


7 





ParittapaỊ i 


Phần I: Khai Kinh 


4. BUDDHAVANDANÃ 
(ĐẢNH LẺ ĐỨC PHẬT) 

- Buddhavandanã (Buddha + vandanã) <tapS, dt, nữ, cc, sđ, 
tđ> = đảnh lễ đức Phật. 

- vandanã <dt, nư> = sự đảnh lề. 


Ye ca Buddhã atĩtã ca, 
ye ca Buddhã anãgatã, 
paccuppannã ca ye Buddhã, 
aliaiụ vandãmi sabbadã. 

Niỉhĩa Vỉ êt: 

Con luôn luôn đảnh lễ chu Phật thời quá khứ, chu Phật thời vị 
lai, và chu Phật thời hiện tại. 

Phân tích: 

Ye ca Buddhã atĩtã ca = chu Phật thời quá khứ. 

- ye = Buddhã (ya) <đại, nam, cc, sn> = những vị nào, những 
nguời nào. 

- Buddhã (Buddha) <dt, nam, cc, sn> = chu Phật, chu Phật, 
những bậc giác ngộ. 

- atĩtã (ati + V i + ita) <qkpt, cc, nam, sn> = thời quá khứ, thời 
điểm đã qua. 

ye ca Buddhã anãgatã = chu Phật thời vị lai. 

- anãgatã (na + ãgata) <kamS, qkpt thụ, cc, nam, sn> = thời vị 
lai, thời điểm chua đến. 

paccuppannã ca ye Buddhã = và chu Phật thời hiện tại. 

- paccuppannã [pati + u + V pad + ta] <qkpt thụ, cc, nam, sn> 
= thời hiện tại, thời điểm đang là. 




Tisaranavandana 


Lê Bái Tam Bảo 


0- aham vandãmi sabbadã = con luôn luôn đảnh lễ. 

- aliaiụ (amha) <đại, cc, sđ> = con, tôi, ngôi thứ nhất. 

- vandãmi (V vand + a + mi) <đt, ht, 1, sđ> = con xin đảnh lề. 

- sabbadã (sabbadã) <trt> = vào mọi lúc, luôn luôn, hàng ngày. 


N’atthi me saranam aiìiìaiụ, 
buddho me saraọam varam, 
etena saccavajjena, 
hotu me jayamangalam. 

NgỊnaVỉệt: 

Con không nuông nhờ một noi nào khác (không có noi nào khác 
là noi nuông nhờ của con), đức Phật là noi nuông nhờ cao quý 
của con. Do lời chân thật này, xin cho con đuợc sự thắng lợi và 
sự hạnh phúc. 

Phân tích: 

® N’atthi me saranam aĩiiìani = con không nuong nhờ một noi 
nào khác. 

- n’atthi (na + atthi) <đt, ht, 3, sđ; bbt> = không có. 

- na <bbt> = không. 

- atthi (asti) <đt, bqt> = là, có. 

- me (amha) <đại, stc, sđ> = của con, thuộc về con. 

- saraọam (sarana) <dt, trung, cc, sđ> = noi nuông nhờ, sự 
nuong tựa, sự quy y. 

- aiìiìam = saranam <tt, dt, trung, cc, sđ> = cái khác. 

^ Buddho me saraọam varam = đức Phật là noi nuong nhờ cao 
quý của con. 

- Buddho (Buddha) <dt, nam, cc, sđ> = đức Phật, bậc giác ngộ. 

- varam = saranam (vara) <tt, dt, trung, cc, sđ> = quý báu. 


9 




Parittapaị i 


Phần I: Khai Kinh 


& etena saccavajjena = do lời chân thật này, 

- etena (eta) <đại-ch, trung, sdc, sđ> = với cái này, bằng việc 
này. 

- saccavajjena (sacca + vajjena) <tapS, trung, sdc, sđ> = do 
việc nói lên sự thật, do lời chân thật. 

- sacca <dt, trung> = sự thật. 

- vajja [vadati (V vad)] <đdt, trung> = sự nói lên. 

# hotu me jayamangalam = xin cho con được sự thắng lợi và 
sự hạnh phúc. 

- hotu (hoti) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy là, hãy có, mong là, xin 
được. 

- ịayamaíigalani (jaya + mangaỉa) <kamS, trung, cc, sđ> = sự 
thắng lợi và sự hạnh phúc. 

- jaya <dt, nam> = sự chiến thắng, sự khuất phục, sự chế 
ngự. 

- mangalam (mangala) <dt, trung> = sự may mắn, thuận 
lợi, hạnh phúc. 


uttamangena vande’ham, 
pãdapamsum var’uttamam, 
Buddhe yo khalito doso, 
Buddho khamatu tam mamani. 


Nehĩa Vi êt: 

Con xin đê đầu đảnh lề bụi bặm cao quý và tối thượng ở hai bàn 
chân (của đức Phật). Lỗi lầm nào của con đã xúc phạm đến chư 
Phật, xin đức Phật hãy tha thứ việc ấy. 


10 




Tisaranavandana 


Lê Bái Tam Bảo 


Phân tích: 

uttamangena vande’ham pãdapaiỊisiiiụ var’uttamam = con 

xin đê đầu đảnh lề bụi bặm cao quý và tối thuợng ở hai bàn 
chân (của đức Phật). 

- uttamangena (uttama + anga) <kamS, trung, sđ> = với cái 
đầu, [là bộ phận thân thế (anga) ở trên cùng]. 

- uttama <tt> = cao nhất, cao quý. 

- anga <dt, trung> = một bộ phận của co thế, chi phần. 

- vandeham (vande + aham) <nht> = con xin đảnh lễ, cúi đầu chào. 

- aham (amha) <đại, 1, cc, sđ> = con, tôi. 

- vande (vandati) <đt, chủ, ht, 1, sđ> = con xin đảnh lề. 

- pãdapainsum (pãda + pamsu) <tapS, nam, đc, sđ> = bụi bặm 
ở hai bàn chân. 

- pãda <dt, nam> = bàn chân 

- pamsu <dt, nam> = bụi bặm, đất cát. 

- varuttamam (vara + uttama) <kamS, nam, đc, sđ> = cao quý 

- vara <tt> = cao quý, tối thuợng. 

- uttama (ud + tama) <tt> = cao nhất, cao quý. 

- Buddhe (Buddha) <dt, nam, đc, sn> = đến chu Phật, đến 
các bậc giác ngộ. 

^ Buddhe yo khalito doso = lỗi lầm nào của con đã xúc phạm 
đến chu Phật, 

- Buddhe (Buddha) <dt, nam, đsc, sđ> = đến chu Phật, ở chu 
Phật. 

- yo khalito doso = lồi lầm nào của con đã xúc phạm. 

- yo (ya) <đại, nam, cc, sđ> = việc nào, điều gì. 

- khalito (khalati) <qkpt thụ, nam, cc, sđ> = đã xúc phạm, 
bị làm rơi, làm hỏng. 

- doso (dosa) <dt, nam, cc, sđ> = lỗi lầm, điều xấu. 

^ Buddho khamatu tain mamaiụ = xin đức Phật hãy tha thứ 

việc ấy. 


11 



ParittapaỊ i 


Phần I: Khai Kinh 


- Buddho (Buddha) <dt, nam, cc, sđ> = đức Phật, bậc giác ngộ. 

- khamatu (khamati) <đt, skh 1 , mlc, 3, sđ> = xin hãy tha thứ, 
xin bỏ lỗi lầm. 

- tam (ta) <đại-ch, nam, đc, sđ> = (lồi lầm) ấy, điều ấy. 

- mamam (amha) <đại, đc, sđ> = của con, thuộc về con. 

-.-!$■. ®é>- 


5. DHAMMAGUNÃ 
(ÂN ĐỨC PHÁP) 

- dhammaguna (dhamma + guna) <nht, tđ> = ân đức của Pháp. 
- guna <dt, nam> = đức tánh, ân đức, phàm hạnh. 


Svãkkhãto Bhagavatã Dhammo, 
sanditthiko, akãlỉko, 
ehipassiko, opaneyyiko 2 , 
paccattam veditabbo vinnũhi. 

Nehĩa Vi êt: 

Giáo Pháp đuợc đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, hoàn toàn hiến 
nhiên, có kết quả ngay lập tức 3 , hãy đến và hãy thấy, có khả năng 
dần dắt về huớng (Niết Bàn), và nên đuợc hiếu biết tự cá nhân 
bởi các bậc trí có trí. 


1 Thể sai khiến (skh), cũng có nghĩa “cầu xin, ước muốn”. 

2 opanãỵiko 

3 Một số bản dịch khác là: ‘không bị chi phối bởi thời gian’ hay ‘vượt thời 
gian’. Theo chú giải của Vi Diệu Pháp, tâm đạo sẽ cho quả ngay lập tức, 
không bị gián đoạn. Do vậy “akãliko” được dịch theo nghĩa đó “cho ra kết 
quả ngay lập tức”. 


12 






Tisaranavandana 


Lê Bái Tam Bảo 


Phân tích: 

Svãkkhãto Bhagavatã Dhammo = "Giáo Pháp được đức Thế 
Tôn khéo thuyết giảng, 

- svãkkhãto = Dhammo (su + akkhãto) <tt, dt, nam, cc, sđ> = 
đã khéo được thuyết giảng. 

- su <tđn> = khéo léo, tốt đẹp. 

- akkhãto = Dhammo (akkhãti = ã + V khyã + ta) <qkpt, 
tt, nam, cc, sđ> = đã được thuyết giảng, đã được tuyên bố. 

- bhagavatã (bhagavantu) <dt, nam, sdc (cc), sđ> = của đức 
Thế Tôn. 

- Dhammo (Dhamma) <dt, nam, cc, sđ> = giáo Pháp. 

sanditthiko, akãliko = hoàn toàn hiến nhiên, có kết quả ngay 
lập tức, 

- sandỉtthiko = Dhammo (sanditth + ika) <tt, dt, nam, cc, sđ> = 
hoàn toàn hiến nhiên, được thấy rõ ràng, tự mình thấy biết. 

- san (sam = sam) <tđn> = hoàn toàn, tự mình. 

- ditthỉko (dittha + ika) <dt, nam> = rõ ràng, có thế thấy 
được. 

- akãliko = Dhammo (a + kãla + iko) <tt, dt, nam, cc, sđ> = cho 

ra kết quả ngay lập tức, (vh. vượt thời gian, không bị chi phối 
bởi thời gian). 

- a <phủ> = không. 

- kãla <dt, nam> = thời gian. 

- iko (ika) <tvn> = chỉ thuộc tính, thuộc về. 

ehỉpassỉko, opaneyyiko = hãy đến và hãy thấy, có khả năng 
dần dắt về hướng (Niết Bàn), 

- ehipassiko = Dhammo (ehipassa + ika) <tt, dt, nam, cc, sđ> = 
hãy đến và hãy thấy. 

- ehi (eti) <đt, mlc, 2, sđ> = hãy đến. 

- passa (passati) <đt, mlc, 2, sđ> = hãy thấy. 

- ika <tvn> = chỉ thuộc tính, thuộc về. 


13 



Parittapaị i 


Phần I: Khai Kinh 


- opaneyyiko = Dhammo (upaneyya + ikã) <tt, dt, nam, cc, sđ> 
= dần dắt về hướng (Niết Bàn). 

- upa <tđn> = đến gần. 

- neyyikã (nayati + ika) <dt, trung> = sự dần dắt. 

paccattain veditabbo vinnũhi = và nên được hiếu biết tự cá 
nhân bởi các bậc trí tuệ. 

- paccattam (pati + atta) <trt> = mỗi một cá nhân, một cách 
riêng rẽ. 

- pati <tđn> = mỗi một. 

- atta <dt, nam> = cá nhân, cái ta, bản ngã. 

- veditabbo [vidati (V vid)+ tabba] <đt, đttl thụ, khn, nam, cc, 
sđ = nên được hiểu biết. 

- vinnũhĩti = vinnũhi + iti 

- vinnũhi (vinnũ) <dt, nam, sdc, sn> = bởi các bậc trí tuệ. 

- iti <trt> = dùng đế trích dần một lời nói, như vầy: 

-- 


6. DHAMMAVANDANÃ 
(ĐẢNH LẺ PHÁP) 

Ye ca Dhammã atĩtã ca, 
ye ca Dhammã anãgatã, 
paccuppannã ca ye Dhammã, 
aliarp vandãmi sabbadã. 

Nghĩa. Vi êt: 

Con luôn luôn đảnh lề các giáo Pháp thời quá khứ, các giáo Pháp 
thời vị lai, và các giáo Pháp thời hiện tại. 

Phân tích: 

(Xem giải thích ở phần Phật Bảo). 


14 





Tisaranavandana 


Lê Bái Tam Bảo 


N’atthi me saranam aiinaiự, 

Dhammo me saranam varam, 
etena saccavajjena, 
hotu me jayamangalam. 

Nẹhĩa Vi êt: 

Con không nương nhờ một nơi nào khác (không có nơi nào khác 
là sự nương nhờ của con), Pháp Bảo là nơi nương nhờ cao quý 
của con. Do lời chân thật này, xin cho con được sự thắng lợi và 
sự hạnh phúc. 

Phân tích: 

(Xem giải thích ở phần Phật Bảo). 


uttamangena vande’ham, 

Dhammaĩica tividham' varam, 

Dhamme yo khalito doso, 

Dhammo khamatu tam mamam. 

Nehĩa Vi êt: 

Con xin đê đầu đảnh lề đức Pháp cao quý và có ba loại 1 2 . Lỗi lầm 
nào của con đã xúc phạm đến các Pháp, xin đức Pháp hãy tha thứ 
việc ấy. 

Phân tích: 

- Dhammanca (Dhammam + ca) 

- duvidham = Dhammam (du + vidha + ya) <baS, tt, dt, nam, 
đc, sđ> = có hai loại, có hai thứ. 


1 Có những bản kinh khác: duvidham. 

2 Pháp học - pariyatti, Pháp hành - patipatti và Pháp thành - pativedha. 


15 




Parittapaị i 


Phần I: Khai Kinh 


- du (dve) <số>= hai. 

- vidham (vidha) <tt, dt, nam, sđ> = loại, thứ. 

- varam = Dhammam (vara) <tt, nam, đc, sđ>= cao quý. 

-- 

7. SANGHAGUNÃ 
(ÂN ĐỨC TĂNG CHÚNG) 

- sanghaguna (sangha + guna) <nht, tđ, nam, sđ> = phẩm hạnh 
của Tăng chúng. 

- guna <dt, nam> = phẩm chất, đức hạnh. 


Supatipanno bhagavato sãvakasangho, 
uịiipatipanno bhagavato sãvakasangho, 
nãya’patipanno bhagavato sãvakasangho, 
sãmĩci’patipanno bhagavato sãvakasangho, 
yadidam cattãri purisayugãni attha purisapuggalã, 
esa bhagavato sãvakasangho 

ãhuneyyo, pãhuneyyo, dakkhineyyo, anjalikaranĩyo, 
anuttaram puũnakkhettam lokassa. 

Nẹhĩa Vi êt: 

"Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã khéo được huấn luyện. 
Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn luyện đúng 
đắn. Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn luyện có 
phưong pháp. Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn 
luyện làm tròn nhiệm vụ. Điều trên có nghĩa là thế này: bốn cặp 
hạng người (bốn đôi Đạo Quả), tám hạng người tính đon (bốn 
Đạo và bốn Quả là tám). Tăng chúng đệ tử ấy của đức Thế Tôn 
đáng được cung kính, đáng được thân cận, đáng được cúng 
dường, đáng được lề bái, là noi đế gieo nhân phước báu của thế 
gian không gì hon được". 


16 






Tisaranavandana 


Lê Bái Tam Bảo 


Phân tích: 

Supatipanno bhagavato sãvakasangho = "Tăng chúng đệ tử 
của đức Thế Tôn đã khéo được huấn luyện. 

- supatipanno = sãvakasangho (su + pati + V pad + ta) <tt, 
qkpt thụ, nam, cc, sđ> = đã khéo được huấn luyện 

- su <tđn> = khéo léo, tốt, đẹp. 

- patipanno (patipanna) <tt, qkpt thụ, nam, cc, sđ> = đã 
được huấn luyện. 

- patỉpanno (patipajjati = pati + V pad + a + ti) <tt, 
nam, cc, sđ> = đã được huấn luyện. 

- bhagavato (bhagavantu) <dt, nam, stc, sđ> = của đức Thế 
Tôn. 

- sãvakasangho (sãvaka + sangha) <kamS, nam, cc, sđ> = Tăng 
chúng là đệ tử. 

- sãvaka (V su + aka) <dt, nam> = đệ tử, vh. người có sự 

lắng nghe. 

- sangha <dt, nam> = Tăng chúng. 

^ uịupatipamio bhagavato sãvakasangho = Tăng chúng đệ tử 
của đức Thế Tôn đã được huấn luyện đúng đắn. 

- uịupatipanno (uju + patipanna) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = đã 
được huấn luyện đúng đắn. 

- uju <tt> = đúng đắn, ngay thẳng, chánh trực. 

- patipanna (patipajjati = pati + V pad + ta) <tt, nam, cc, 
sđ> = đã được huấn luyện. 

^ ũãya’patipanno bhagavato sãvakasangho = Tăng chúng đệ 
tử của đức Thế Tôn đã được huấn luyện có phưong pháp. 

- ũãyapatipanno (ũãya + patipanna) <tapS, nam, cc, sđ> = đã 
được huấn luyện có phưong pháp. 

- ũãya <dt, nam> = phưong pháp, Niết Bàn. 

$ sãmĩci’patipanno bhagavato sãvakasangho = Tăng chúng đệ 
tử của đức Thế Tôn đã được huấn luyện làm tròn nhiệm vụ. 


17 



Parittapaị i 


Phần I: Khai Kinh 


- sãmĩcipatipanno (sãmĩci + patipanna) <tapS, dt, nam, cc, sđ> 
= đã được huấn luyện làm tròn nhiệm vụ. 

- sãmĩci <dt, nữ> = sự tiến hành đúng đắn. 

$ yadidam cattãri purisayugãni attha purisapuggalã = điều 
trên có nghĩa là thế này: bốn cặp hạng người (bốn đôi Đạo 
Quả), tám hạng người tính đơn (bốn Đạo và bốn Quả là tám). 

- yadidam (yam + idam) <đại-ch, trung, đc, sđ> = điều trên 
(yad) có nghĩa là thế này (idam). 

- yam => yãni = những cái này. 

- idam => ỉmãnỉ <đại-ch, trung, đc, sđ> = điều này có nghĩa 
thế này. 

- yãni ỉmãni = những điều này. 

- cattãri = purisayugãni (catu) <tt, số, trung, cc, sn> = bốn. 

- purisayugãni (purisa + yugã) <kamS, trung, cc, sn> = (bốn) 
cặp hạng người. 

- purisa <dt, nam> = người nam, người (nói chung). 

- yugãni (yugã) <dt, trung, cc, sn> = đôi, cặp, hai cái. 

- attha purisapuggalã (attha + purisapuggalã) <dt, nam, cc, 
sn, = tám hạng người tính đơn. 

- a tí lia = purisapuggalã <tt> = tám (số đếm). 

- purisapuggalã (purisa + puggala) <kamS, nam, cc, sn> = 
(tám) hạng người tính đơn. 

^ esa bhagavato sãvakasangho ãhuneyyo, pãhuneyyo = Tăng 
chúng đệ tử ấy của đức Thế Tôn đáng được cung kính, đáng 
được cúng dường, 

- esa = sãvakasangho (eso) <tt, đại-ch, nam, cc, sđ> = nhóm 
người ấy, nhóm người đã nói ở trên. 

- ãhuneyyo (ãhuneyyo) <đttl thụ, khn, nam, cc, sđ> = đáng được 
cung kính. 

- ã + huneyyo (ã + huti) <tt, nam, cc, sđ> = đáng được cung 

kính. 


18 



Tisaranavandana 


Lê Bái Tam Bảo 


- pãhuneyyo (pãhuna + eyyo) <đtt-thụ, khn, nam, cc, sđ> = 
đáng được cúng dường. 

- pã + huna + eyyo (pã + huti) <dt, nam, cc, sđ> = đáng 
được cúng dường. 

0 dakkhiọeyyo, anjalikaranĩyo = đáng được cúng dường, đáng 
được lề bái, 

- dakkhineyyo (dakkhina + eyya) <dt, nam, cc, sđ> = đáng 
được cúng dường. 

- anjalikaranĩyo (anjali + karanĩya) <tapS, nam, cc, sđ> = 
đáng được chắp tay, đáng được lề bái. 

- anjali <dt, nữ> = tư thế chắp tay đưa lên trán tỏ ý cung 

kính. 

- karanĩyo (V kar [karoti] + eyya) <đttl thụ, khn, tt, nam, 
cc, sđ> = đáng được làm. 

^ anuttaram punnakkhettam ỉokassa = là nơi đế gieo nhàn 
phước báu của thế gian không gì hơn được. 

- anuttaram = punnakkhettam (na + uttara + ya) <tt, baS, 
trung, đc, sđ> = không gì hơn được, vô thượng. 

- an (na) <phủ> = không. 

- ud <tđn> = trên. 

- taram (tara) <tt> = vượt lên trên. 

- puhnakkhettam (puiìna + khetta) <tapS, trung, cc, sđ> = nơi 
để gieo nhân phước báu, phước điền. 

- punna <dt, trung> = phước báu, điều thiện. 

- khettam (khetta) <dt, trung, cc, sđ> = thửa ruộng. 

- ỉokassãti = ỉokassa + iti 

- lokassa (loka) <dt, nam, stc, sđ> = của thế gian. 

- iti <trt> = thường dùng đế trích dần một lời nói, như vầy: 

II II 

-- 


19 





ParittapaỊ i 


Phần I: Khai Kinh 


8. SANGHAVANDANÃ 
(ĐẢNH LẺ TĂNG CHÚNG) 

Ye ca sanghã atĩtã ca, 
ye ca sanghã anãgatã, 
paccuppannã ca ye sanghã, 
aliaụi vandãmi sabbadã. 

Nehĩa Vi êt: 

Con luôn luôn đảnh lề chu Tăng thời quá khứ, chu Tăng thời vị 
lai, và chu Tăng thời hiện tại. 

Phân tích: 

(Xem giải thích ở phần Phật Bảo). 


N’atthi me saranam aiìnaiụ, 
sangho me saranam varam, 
etena saccavajjena, 
hotu me jayamangalam. 

Nghĩa. Vỉ êt: 

Con không nuông nhờ một noi nào khác (không có noi nào khác 
là sự nuông nhờ của con), Tăng Bảo là noi nuông nhờ cao quý 
của con. Do lời chân thật này, xin cho con đuợc sự thắng lợi và 
sự hạnh phúc. 

Phân tích: 

(Xem giải thích ở phần Phật Bảo). 


20 




Tisaranavandana 


Lê Bái Tam Bảo 


uttamangena vande’ham, 
sanghanca duvidh’ottamam, 
sanghe yo khalito doso, 
sangho khamatu tam mamam. 

Nehĩa Vi êt: 

Con xin đê đầu đảnh lề đức Tăng tối thượng gồm có hai hạng 
(Phàm Tăng và Thánh Tăng). Lỗi lầm nào của con đã xúc phạm 
đến chư Tăng, xin đức Tăng hãy tha thứ việc ấy. 

Phân tích: 

(Xem thêm phần giải thích ở Phật Bảo) 

- sanghanca (sangham + ca) 

- duvidhottamam = sangham (duvidha + uttama) <sandhi, tt, 
nam, đc, sđ> = hai hạng tối thượng. 

- du (dve) <số> = hai. 

- vidha <dt, nam> = loại, thứ. 

- Iittamaiự = sangham (ud + tamam) <tt, ss, bậcl> = trên 
hết, tối thượng. 




21 






22 



PHẦN II 

(Chánh Kinh) 


23 



24 



Chủ Nh â t: Parittaparikamma & 1. Mangalasutta 


Chủ Nhật: (1.2) 

PARITT APARIKAMMA 
(BÓ CÁO KINH Hộ TRÌ) 

- paritta <dt, trung> = sự bảo vệ, sự hộ trì. 

- parỉkamma (pari+ kamma) <dt, trung, tđ> = công việc làm 
đầu tiên. 

- pari <tđn> = đầu tiên. 

- kamma (V kar) <dt, trung> = việc làm, hành động. 


1. Samantã cakkavãỊesu, 
atrãgacchantu devatã, 
saddhammam Munirãjassa, 
su naII tu saggamokkhadam. 

Nghĩa Vi ệt: 

Xin thỉnh chu thiên trong ta bà thế giới xung quanh hãy tụ hội 
đến đây. Xin các Ngài hãy lắng nghe Chánh Pháp của bậc Mâu 
Ni Vuông, (là Chánh Pháp) đua đến cõi trời và giải thoát. 

Phân tích: 

$ Samantã cakkavãỊesu, atrãgacchantu devatã = xin thỉnh 
chu thiên trong các thế giới xung quanh hãy tụ hội đến đây. 

- samantã <trt> = tất cả, mọi noi. 

- cakkavãỊesu (cakkavãỊa) <dt, trung, đsc, sn> = trong các thế 
giới, ta bà thế giới. 

- atrãgacchantu (atra + ãgacchantu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy đê 

(họ) đến đây. 


25 




Parittapaị i 


Phần II: Chủ Nhật: 1.2 


- atra <trt> = ở đây. 

- ãgacchantu (ãgacchati = ã + V gam + a) <đt, mlc, 3, sn> 
= hãy để họ đến. 

- devatã (devatã) <dt, nữ cc, sn> = chư thiên, các vị trời. 

$ saddhammam Munirãjassa, SII 11 an tu saggamokkhadam = 

xin các Ngài hãy lắng nghe chánh Pháp của bậc Mâu Ni 
Vương, (là chánh Pháp) đưa đến cõi trời và giải thoát. 

- saddhammam (su + dhamma) <kamS, dt, nam, đc, sđ> = 
Chánh Pháp, Diệu Pháp, Thiện Pháp. 

- munỉrãjassa (muni + rãjassa) <tapS, kamS, stc, sđ> =bậc 
Mâu Ni Vương. 

- munỉ <dt, nam> = bậc ấn sĩ, Mâu Ni. 

- rãjassa (rãja) <dt, nam, stc, sđ> = của nhà vua, Vương. 

- sunantu (su + V nã) <đt, mlc, 3, sn> = hãy để họ lắng nghe. 

- saggamokkhadam (sagga + mokkha + dam) <tapS, đc, sđ> = 
đưa đến cõi trời và giải thoát. 

- sagga <dt, nam> = cõi trời. 

- mokkha <dt, nam> = sự giải thoát. 

- dam (dadãtỉ) <đdt> = cho ra, bố thí. 

2. Dhammassavaụakãlo ayam bhaddantã! (Ba lần). 

Nghĩa. Vi êt: 

Xin các người có đạo đức! Đây là thời khắc đế lắng nghe giáo 
Pháp. (Ba lần) 

Phân tích: 

- dhammassavaụakãlo (dhamma + (s) + savana + kãlo) <tapS, 
cc, sđ) = thời gian lắng nghe Pháp. 

- savana (sunãti) <dt, nữ> = việc lắng nghe. 

- kãlo (kãla) <dt, nam> = thời gian, thời khắc. 


26 



Parittaparikamma 


Bô Cáo Kinh Hộ Trì 


- ayam (ya) <đại-qh, cc, sđ> = cái này, điều này. 

- bhaddantã (bhaddanta) <dt, nam, hc, sn> = xin các người có 
đạo đức! này những bậc đáng kính, này các bậc hiền trí. 

3. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammãsambuddhassa. (Ba 

lần). 

Nẹhĩa Vi êt: 

Kính lề đến Ngài, đức Thế Tôn, bậc ứng Cúng, đấng Chánh 
Đắng Chánh Giác. (Ba lần) 

4. Ye santã santacittã, tisaranasaranã, 
ettha lokantare vã, 
bhummãbhummã ca devã, 
gunagunagahanabyãvatã sabbakãlam, 
ete ãyantu devã, varakanakamaye, 
merurãje vasanto, 

santo santosahetum, 

munivaravacanam sotumaggam samaggã. 

Nghĩa. Yi ệtỉ. 

4. Những vị chư thiên có tâm thanh tịnh, đã quy y Tam Bảo, 
đang hiện hữu trên đất liền và trên hư không, hoặc ở thế giới này 
hoặc ở thế giới khác; là những vị luôn cố gắng thành tựu những 
phấm chất đạo đức; chư thiên đang sống tại đỉnh Tu Di Son 
Vưong được làm bằng vàng chói lọi; là những bậc hiền trí. Xin 
thỉnh chư thiên có sự hòa họp hãy đến đây đế lắng nghe, đế phát 
sanh sự an lạc từ những lời dạy cao thượng của đức Muni, và đế 
phát sanh sự an lạc. 

Phân tích: 

Ye (devã) santã santacỉttã, tisaraọasaranã = những vị (chư 
thiên) có tâm thanh tịnh, đã quy y Tam Bảo. 


27 



Parittapaị i 


Phần II: Chủ Nhật: 1.2 


- ye (ya) <đại-qh, nam, cc, sn> = những ai. 

- santã (santa) <qkpt, nam, cc, sn> = đã được thanh tịnh, đã 
được an tịnh. 

- santacittã (santa + cittã) <baS, tt, nam, cc, sn> = có tâm thanh 
bình. 

- santã [santa (sammati)] <qkpt, nam, cc, sn> = đã được 
thanh tịnh, đã được an tịnh. 

- citta <dt, trung> = tâm. 

- tisaranasaranã (ti + sarana + saranã) <baS, dt, nam, cc, sn> 
= người nào đã quy y Tam Bảo. 

- ti <số> = ba. 

- sarana <dt, trung> = noi nưong tựa. 

$ ettha lokantare vã, bhummãbhummã ca = đang hiện hữu 
trên đất liền và trên hư không, hoặc ở thế giới này hoặc ở thế 
giới khác, 

- ettha <trt> = ở đây, thế gian. 

- lokantare (loka + antare) <kamS, dt, trung, đsc, sđ> = ở thế 
giới khác. 

- antara <dt, trung> = khác nhau. 

- vã <lt> = hoặc. 

- bhummãbhummã (bhummã + abhummã) <dvanS, dt, nam 
cc, sn> = trên mặt đất hay trên hư không. 

- bhummã <tt> = thuộc về mặt đất. 

- abhummã <tt> = không thuộc mặt đất, hư không. 

- ca <lt> = và. 

- devã (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư thiên. 

^ gunagunagahanabyãvatã sabbakãlam = là những vị luôn cố 
gắng thành tựu những phấm chất đạo đức. 

- gunaganagahanabyãvatã (guna + gana + gahana + byãvatã) 

<tapS, dt, nam, cc, sn> = những người có sự nồ lực thành tựu 
những phẩm chất. 


28 



Parittaparikamma 


Bô Cáo Kinh Hộ Trì 


- guna <dt, nam> = loại, tính chất, phấm chất, đạo đức. 

- gana <dt, nam> = nhóm, tấp nập. 

- gahana <dt, nữ> = thành tựu, gom góp, nhặt lấy. 

- byãvata <tt> = có nồ lực, có sự chăm chú, dốc lòng. 

- sabbakãỉam (sabba + kãlaiự) <trt> = ở mọi lúc. 

- sabba <tt> = tất cả. 

- kãla <dt, nam> = thời điểm, thời gian. 


^ ete ãyantu devã samaggã = xin thỉnh chư thiên có sự hòa họp 
hãy đi đến đây, 

- ete = devã (eta) <đại, nam, cc, sn> = (chư thiên) này, những vị 
này. 

- ãyantu [ãyãti (ã + yã + a] <đt, mlc, 3 , sn> = hãy đi đến đây! 

^ varakanakamaye, merurãje vasanto, santo = chư thiên đang 
sống tại đỉnh Tu Di Son Vưong được làm bằng vàng chói lọi; là 
những bậc hiền trí. 

- varakanakamaye = merurãje (vara + kanaka + maye) <taps, 
tt, đsc, sđ> = đã được làm bằng vàng chói lọi. 

- vara <tt> = cao quý, tối thượng, chói lọi. 

- kanaka <dt, trưng> = vàng. 

- maye <qkpt> = đã được làm. 

- merurãje (meru + rãje) <kamS, tapS, nam, trung, đsc, sđ> = ở 
Tu Di Son Vuông, chúa của núi Meru (Tu Di). 

- rãja <dt, nam> = Vuông, vua, đức vua. 

- vasanto [vasanta (vasati)] (htpt, dt, nam, cc, sđ> = (vị chư 
thiên nào) đang cư ngụ, đang sống. 

- santo (santa) <qkpt, nam, cc, sđ, sn> = những bậc hiền trí, 
những người tốt, người có đức hạnh (vị chư thiên). 

$ santosahetum, munivaravacanam sotumaggam = hãy lắng 
nghe đây đế phát sanh sự an lạc từ những lời dạy cao thượng 
của đức Mâu Ni, và đế phát sanh sự an lạc. 


29 



Parittapaị i 


Phần II: Chủ Nhật: 1.2 


- santosahetum (santo + sahetum) <tapS, tt, đc, sđ> = nguồn 
hạnh phúc, nguồn an lạc. 

- sahetum <tt> = có nguồn gốc, có nguyên nhân. 

- munivaravacanam (muni + vara + vacanam) <tapS, dt, 
trung, đc, sg> = lời dạy cao thuợng của đức Mâu Ni. 

- muni (muni) <dt, nam, cc, sđ> = đức Mâu Ni, bậc hiền trí, 
bậc Ãn Sĩ. 

- vara <tt> = cao quý, cao thuợng. 

- vacana <dt, trung> = lời nói, lời thốt ra. 

- sotumaggam (sotum + aggam) <tt, dt, nữ, đc, sđ> = tốt nhất 
để lắng nghe. 

- sotum <đt, ng-m> = để lắng nghe. 

- agga <tt; dt, nam> = cao, đỉnh cao. 

- samaggam (samagga) <trt, tt, nam, cc, sn> = hài hòa. 

5. Sabbesu cakkavãỊesu, 

yakkhã devã ca brahmano 1 , 
ỵam amhehỉ katarp puiìĩiam, 
sabbasampattisãdhakam. 

Nehĩa Vi êt: 

5. Xin các vị Dạ Xoa (Yakkha), chu thiên và các vị Phạm Thiên 
trong tất cả các vũ trụ (ta bà thế giới) hoan hỷ công đức mà 
chúng tôi đã làm đây, là duyên lành mang lại tất cả các sự thịnh 
vượng. 

Phân tích: 

$ Sabbesu cakkavãỊesu, yakkhã devã ca brahmano = xin các 

vị Dạ Xoa (Yakkha), chư thiên và các vị Phạm Thiên trong tất 
cả các vũ trụ, 


1 Một số bản kinh khác thì viết là brahmuno. 


30 



Parittaparikamma 


Bô Cáo Kinh Hộ Trì 


- sabbesu (sabba) <tt, đsc, sn> = tất cả, trong tất cả. 

- cakkavãỊesu (cakkavãỊa) <dt, nam, nữ, đsc, sđ> = trong các 
thế giới, trong các ta bà thế giới. 

- yakkhã <dt, nam, cc, sn> = Dạ Xoa. 

- devã <dt, nam, cc, sn> = chư thiên. 

- ca <lt> = và. 

- brahmano <dt, nam, cc, sn> = các vị Phạm Thiên. 

❖ yam amhehỉ katarn piiiìĩiain, sabbasampattisãdhakam = 

(hoan hỷ) công đức mà chúng tôi đã làm đây, là duyên lành 
mang lại tất cả các sự thịnh vượng. 

- yam <đại-qh, trung, sđ> = cái đó (công đức đã làm). 

- amhehi (amha) <đại, sdc, 2, sn> = bởi chúng tôi. 

- katarp (V kar + ta) <qkpt, trung, cc, sđ> = đã được làm. 

- punnain (puiìiìa) <dt, trung, cc, sđ> = công đức, phước báu. 

- sabbasampattỉsãdhakam (sabba + sampattỉ + sãdhakam) 
<tapS, trung, cc, sđ> = mang lại những sự thịnh vượng. 

- sampatti <dt, nữ> = sự thạnh vượng, sự may mắn, sự 
thành đạt, hạnh phúc. 

- sãdhaka <dt, nam, trung, nữ> = sự ảnh hưởng, đạt tới. 

6. Sabbe tam anumoditvã, 
samaggã Sãsane ratã, 
pamãdarahitã hontu, 
ãrakkhãsu visesato. 

Nghĩa, Vì ệtL 

6. Sau khi hoan hỷ việc (phước) này; xin các ngài hòa hợp và vui 
thích trong giáo Pháp, và đặc biệt không có sự biếng nhác trong 
những việc hộ trì (giáo Pháp). 

Phân tích: 

® Sabbe tam anumoditvã = sau khi (các ngài) hoan hỷ việc 
(phước) này. 


31 



Parittapaị i 


Phần II: Chủ Nhật: 1.2 


- sabbe (sabba) <tt, nam, cc, sn> = tất cả, các (vị chư thiên). 

- tam (ta) <đại-ch, sđ> = cái đó (việc phước). 

- anumoditvã [anumodati = anu + "V mud + a] <đtbb> = sau 
khi đã hoan hỷ. 

samaggã Sãsane ratã (hontu) = xin các ngài hòa họp và vui 
thích trong giáo Pháp 

- samaggã <trt, tt, nam, cc, sn> = tập họp, tụ hội (chư thiên). 

- sãsane (sãsana) <dt, trung, đsc, sđ> = trong lời dạy, ở giáo 
Pháp. 

- ratã (ramati) <qkpt, nam, cc, sn> = có nhiều hoan hỷ. 

$ pamãdarahitã hontu, ãrakkhãsu visesato = và đặc biệt 
không có sự biếng nhác trong những việc hộ trì (giáo Pháp). 

- pamãdarahỉtã (pamãda + rahitã) <tapS, dt, nam, cc, sn> = 
không có biếng nhác, không có sự dề duôi. 

- pamãda <dt, nam> = phóng dật, biếng nhác, dề duôi. 

- rahitã <tt, nam, nữ, trung> = không, từ bỏ, thôi. 

- hontu (hoti) <đt, mlc, 3 , sn> = hãy là, mong cho họ là. 

- ãrakkhãsu (ãrakkhã) <dt, nữ, đsc, sn> = trong việc bảo vệ, 
trong việc gìn giữ. 

- visesato <trt, xxc, sđ> = một cách rành rẽ, một cách đặc biệt. 

- visesa <dt, nam> = việc rành rẽ. 

7. Sãsanassa ca lokassa, 
vuddhi bhavatu sabbadã, 
sãsanampi ca ỉokanca, 
devã rakkhantu sabbadã. 

Nghĩa Vi ệt: 

7. Xin bậc hiền trí (vị chúa của chư thiên) hãy luôn luôn phát 
triển sự hưng thịnh của giáo Pháp và thế gian. Xin các chư thiên 
luôn luôn hộ trì cả giáo Pháp (Sãsana) và thế giới (này). 


32 



Parittaparikamma 


Bô Cáo Kinh Hộ Trì 


Phân tích: 

Sãsanassa ca lokassa, vuddhi bhavatu sabbadã = xin bậc 

hiền trí (vị chúa của chư thiên) hãy luôn luôn phát triển sự hưng 
thịnh của giáo Pháp và thế gian. 

- sãsanassa (sãsana) <dt, trung, stc, sđ> = của giáo Pháp. 

- lokassa (loka) <dt, nam, stc, sđ> = của thế gian. 

- vuddhi (vuddhi) <dt, nữ, cc, sđ> = sự hưng thịnh, sự thịnh 
vượng, sự tăng trưởng. 

- bhavatu [bhavati (V bhũ)] = <đt, mlc, 3 , sđ> = hãy trở thành. 

- sabbadã (sabba + dã) <trt> = vào mọi lúc, luôn luôn, hàng 
ngày. 

sãsanampi ca lokanca, devã rakkhantu sabbadã = xin các chư 

thiên luôn luôn hộ trì cả giáo Pháp (Sãsana) và thế giới (này). 

- sãsanampi (sãsanam + api 1 ) <dt, trung, đc, sđ> = cũng như 
giáo Pháp. 

- pi (api) <lt> = ngay cả, chỉ có. 

- lokanca (lokam + ca) <dt, nam, đc, sđ> = và thế gian. 

8. Saddhim hontu sukhĩ sabbe, 
parivãrehi attano, 
anĩghã sumanã hontu, 
saha sabbehi lìãtibhi. 

Nghĩa Vi ệt: 

8. Cầu mong tất cả chúng sanh đều được hạnh phúc. Xin cho 
những người tùy tùng cùng tất cả thân bằng quyến thuộc của con 
không có những điều rủi ro, và tâm tư được thoải mái. 


1 


pi 


33 



Parittapaị i 


Phần II: Chủ Nhật: 1.2 


Phân tích: 

Saddhim hontu sukhĩ sabbe = cầu mong tất cả chúng sanh 
đều đuợc hạnh phúc. 

- saddhim <trt> = cùng, với. 

- hontu (hoti) <đt, mlc, 3 , sn> = hãy là, mong cho họ là. 

- sukhĩ <dt, nam, cc, sn> = có những hạnh phúc. 

- sabbe (sabba) <tt, nam, cc, sn> = tất cả, các (vị chu thiên). 

$ parivãrehi attano, anĩghã sumanã hontu, saha sabbehi 
nãtibhỉ = xin cho những nguời giúp đõ cùng tất cả thân bằng 
quyến thuộc của con không có những điều rủi ro, và tâm tu 
đuợc thoải mái. 

- parivãrehi (parivãra) <dt, nam, sdc, sn> = những nguời tùy 
tùng, những nguời giúp đõ, những nguời hầu hạ. 

- attano (atta) <dt, nam, stc, sđ> = của chính mình. 

- anĩghã (anĩgha) <tt, nam, cc, sn> = thoát khỏi những đau khố, 
rắc rối. 

- sumanã (su + mana) <dt, nam, cc, sn> = tâm tư hoan hỷ, vui 
vẻ. 

- nãtibhi (nãti) <dt, nam, sdc, sn> = cùng các thân quyến, bà con 
(vh. người đã được biết). 

9. Rãjato vã corato vã 

manussato vã amanussato vã 
aggito vã udakato vã 
pỉsãcato vã khãnukato vã 
kantakato vã nakkhattato vã 
janapadarogato vã asaddhammato vã 
asandỉtthỉto vã asappurisato vã 
canda-hatthi-assa-miga-gona-kukkura- 
ahi-vicchika-manisappa-dĩpi- 
accha-taraccha-sũkara-mahimsa- 


34 



Parittaparikamma 


Bô Cáo Kinh Hộ Trì 


yakkha-rakkhasãdĩhi 
nãnãbhaỵato vã, nãnãrogato vã 
nãnã-upaddavato vã 
ãrakkham gan han tu. 

Nghĩa Vi êt: 

9. Xin chư thiên hãy nắm giữ sự bảo vệ (chúng sanh) khỏi các vị 
vua (xấu), hay kẻ trộm, hay khỏi con người, hay các phi nhân, 
hay khỏi lửa, hay nước, hay ma quỷ, hay gậy gộc, hay gai góc, 
hay chòm sao, hay các dịch bệnh của đất nước, hay những lời 
dạy sai, hay tà kiến, hay từ kẻ bất hảo. Khỏi những con voi dữ, 
khỏi những con ngựa dữ, khỏi những con nai dữ, khỏi những con 
bò dữ, khỏi những con chó dữ, khỏi những con rắn rít dữ, khỏi 
những con bò cạp dữ, khỏi những con rắn nước dữ, khỏi những 
con hố báo dữ, khỏi những con gấu dữ, khỏi những con linh cẩu 
dữ, khỏi những con heo dữ, khỏi những con trâu dữ, khỏi những 
con Dạ Xoa dữ, khỏi những con yêu tinh dữ. Hoặc, khỏi các mối 
sợ hãi hay các mối hiểm nguy khác, hay các bệnh tật, hay sự kém 
may mắn (thiên tai). 

Phân tích: 

^ Rãjato vã corato vã manussato vã amanussato vã = khỏi 
các vị vua (xấu), hay những kẻ trộm, hay khỏi con người, hay 
các phi nhân, 

- rãjato (rãja) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những vị vua. 

- vã <lt> = hoặc. 

- corato (cora) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những kẻ trộm. 

- manussato (manussa) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những 
con người. 

- amanussato (a + manussa) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ 
những phi nhàn. 


35 



Parittapaị i 


Phần II: Chủ Nhật: 1.2 


0 aggito vã udakato vã pỉsãcato vã khãnukato vã kantakato 

vã = hay khỏi lửa, hay khỏi nước, hay khỏi ma quỷ, hay khỏi 
các gậy gộc, hay khỏi những gai góc, 

- aggito (aggi) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những ngọn lửa. 

- udakato (udaka) <dt, trung, xxc, sn> = khỏi / từ nước. 

- pisãcato (pisãca) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ các ma quỷ. 

- khãnukato (khãnuka) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những 

gậy gộc. 

- kantakato (kantaka) <dt, trung, xxc, sn> = khỏi / từ những gai 
góc. 

❖ nakkhattato vã janapadarogato vã asaddhammato vã 
asandỉtthỉto vã asappurisato vã = hay chòm sao, hay các dịch 
bệnh ở xóm làng, hay những lời dạy sai, hay tà kiến, hay khỏi 
kẻ bất hảo, 

- nakkhattato (nakkhatta) <dt, trung, xxc, sn> = khỏi những 
chòm sao. 

- ịanapadarogato (janapada + roga) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi 
/ từ các bệnh dịch ở làng xóm. 

- ịanapada <dt, nam> = làng xóm. 

- roga <dt, nam> = bệnh dịch. 

- asaddhammato (a + sad 1 + dhamma) <dt, nam, xxc, sn> = 
khỏi / từ những lời dạy sai. 

- asanditthito (a + sam + ditthi) <dt, nữ, xxc, sn> = khỏi / từ 
những tà kiến. 

- asappurisato (a + sap 2 + purisa) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / 
từ những kẻ bất hảo, phi chân nhân. 


1 Santa => sa = thánh thiện, đạo đức. 

2 Santa => sa = thánh thiện, đạo đức. 


36 



Parittaparikamma 


Bô Cáo Kinh Hộ Trì 


0 - candahatthi-assa-miga-gona-kukkura-ahi-vicchika- 

manisappa-dĩpi-accha-taraccha-sũkara-mahimsa-yakkha- 
rakkhasãdĩhi <dvanS, dt, nam, xxc, sn> = khỏi các con voi dữ, 
khỏi những con ngựa dữ, khỏi các con nai dữ, khỏi các con bò 
dữ, khỏi các con chó dữ, khỏi các con rắn rít dữ, khỏi các con 
bò cạp dữ, khỏi các con rắn nước dữ, khỏi các con hố báo dữ, 
khỏi các con gấu dữ, khỏi các con linh cấu dữ, khỏi các con heo 
dữ, khỏi các con trâu dữ, khỏi các Dạ Xoa dữ, khỏi các con yêu 
tinh dữ. 

- candahatthĩ <dt, nam> = voi dữ. 

- canda <dt, nam> = hung dữ. 

- hatthĩ <dt, nam> = con voi. 

- assa <dt, nam> = con ngựa. 

- miga <dt, nam> = con nai. 

- gona <dt, nam> = con bò đực. 

- kukkura <dt, nam> = con chó. 

- ahi <dt, nam> = rắn rít. 

- vicchika <dt, nam> = bò cạp. 

- manisappa <dt, nam> = con rắn nước. 

- dĩpi <dt, nam> = con hổ (con báo). 

- accha <dt, nam> = con gấu. 

- taraccha <dt, nam> = con linh câu. 

- sũkara <dt, nam> = con heo. 

- mahimsa <dt, nam> = con trâu. 

- yakkha <dt, nam> = Dạ Xoa. 

- rakkhasa <dt, nam> = yêu tinh. 

^ nãnãbhayato vã, nãnãrogato vã nãnã-upaddavato vã 

hoặc khỏi các mối sợ hãi hay các mối hiểm nguy khác hay các 
bệnh tật hay sự kém may mắn (thiên tai). 

- nãnãbhayato <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ những mối sợ hãi 

khác. 


37 



Parittapaị i 


Phần II: Chủ Nhật: 1.2 


- nãnãrogato (nãnãrogato) <dt, nam, xxc, sn> = khỏi / từ các 
bệnh tật khác. 

- nãnã <bbt> = cái khác. 

- roga <dt, nam> = bệnh dịch, bệnh tật. 

- nãnãupaddavato (nãnã + upaddavato) <dt, nam, xxc, sn> = 
khỏi / từ những sự may mắn khác nhau. 

- nãnã <bbt> = khác nhau. 

- upaddava <dt, nam> = sự xui xẻo, điều kém may mắn. 

& ãrakkham gan han tu = xin chư thiên hãy nắm giữ sự bảo vệ. 

- ãrakkham (ãrakkha) <dt, trung, đc, sđ> = sự bảo vệ. 

- gan han tu [ganhati = gah + V nhã] <đt, mlc, 3, sn> = hãy để 
họ nắm giữ, siết chặt. 

-®é>- 


38 





Chủ Nhật: (2.2) 

1. MANGALASUTTA 
(KINH HẠNH PHÚC) 

10. Yam mangaỉam dvãdasahỉ, 
cintayimsu sadevakã, 
sotthãnam nãdhỉgacchanti, 
atthattỉmsanca mangaỉam 

Nghĩa. Vi ệt 

10. Loài người cùng với chư thiên đã tìm kiếm những điều hạnh 

phúc trong suốt mười hai năm. (Nhưng) họ không đạt được sự 

hạnh phúc có ba mưoi tám điều hạnh phúc. 

Phân tích: 

$ Yam mangaỉam dvãdasahi, cintayimsu sadevakã = loài 
người cùng với chư thiên đã tìm kiếm những điều hạnh phúc 
trong suốt mười hai năm. 

- yam (ya) <đại-qh, nam, đc, sđ,> = cái này. 

- mangalam (mangala) <dt, trung, đc, sđ> = phước lành, điều 
tốt đẹp. 

- dvãdasahi (dvãdasa) <tt, số, sdc, sn> = trong suốt mười hai 
(năm), xuyên qua mười hai (năm). 

- cintayimsu [cinteti (V cint)] <đt, qk, 3 , sn> = họ đã suy nghĩ. 

- sadevakã ( sadevaka) <tt, dt, nam, cc, sn> = cùng với chư 
thiên. 

❖ sotthãnam nãdhỉgacchantỉ, atthattỉmsanca mangaỉam = 

(nhưng) họ không đạt được sự hạnh phúc có ba mưoi tám điều 
hạnh phúc. 

- sotthãnam (sotthi) <tt, dt, nữ, đc, sđ> = điều hạnh phúc, sự an 
toàn. 


39 



Parittapaị i 


Phần II: Chủ Nhật: 2.2 


- nãdhigacchanti (na + adhigacchanti) <đt, ht, 3, sn> = không 
thể đạt được. 

- na <bbt> = không. 

- adhigacchati (adhi + V gam) <đt> = đạt được. 

- atthattimsanca (attha + t + tim sam + ca) <số, đc, sđ> = và ba 

mươi tám. 

- attha <số, nam> = tám. 

- tỉmsam (timsati) <số, nữ> = ba mươi. 

11. Desitam devadevena, 
sabbapãpavinãsanam, 
sabbalokahitatthãya, 
mangaỉam tam bhanãma he. 

Nghĩa Vi êt 

11. Xin các bậc hiền trí! Hãy đế chúng tôi tụng đọc (những) điều 
hạnh phúc này đã được đức Phật (vh. chúa của các chư thiên) 
thuyết giảng có sự đoạn tận tất cả các điều ác; vì lợi ích cho tất 
cả thế giới. 

Phân tích: 

- desitam (V dis) <qkpt, trung, cc, sđ> = đã được thuyết giảng, 
đã được chỉ ra. 

- devadevena (devadevena) <tapS, dt, nam, sdc, sđ> = do / bởi 
chư thiên của chư thiên (đức Phật). 

- sabbapãpavinãsanam (sabba + pãpa + vinãsanam) <tapS, tt, 
cc, sđ> = sự đoạn tận các điều ác. 

- pãpa <tt> = ác, xấu; <dt, trung> = điều xấu, điều ác. 

- vinãsa <dt, nam> = sự mất mát, sự đồ vỡ. 

- sabbalokahitatthãya (sabba + loka + hita + atthãya) <cđc, 
sn> = cho những sự thịnh vượng và sự lợi ích đến tất cả thế 
giới. 


40 



1. Mangaỉasutta 


1. Kinh Hạnh Phúc 


- loka (loka) <dt, nam> = thế gian, cuộc đời, thế giới. 

- hita <dt, trung> = sự lợi ích. 

- attha <dt, nam> =sự thịnh vượng, có ý nghĩa, sự lợi ích. 

- bhanãma [bhanatỉ (V bhan)] <đt, ht, 1, sn> = chúng tôi sẽ 
tụng đọc, nói lên. 

- he <mt-hc> = này, hỡi. 


12. Evam me sutam ekam samayam Bhagavã Sãvatthiyam 
viharati Jetavane Anãthapiụdikassa ãrãme. Atha kho 
annatarã devatã abhikkantãya rattiyã abhikkantavannã 
kevalakappam Jetavanam obhãsetvã yena Bhagavã 
tenupasankami; upasankamitvã Bhagavantam 
abhivãdetvã ekamantam atthãsi. Ekamantam thitã kho 
sã devatã Bhagavantam gãthãya ajjhabhãsi 

Nghĩa Vi êt 

12. Điều đã được tôi nghe như vậy: Một thời đức Thế Tôn ngự 
tại tu viện của ông Anãthapindika, ở Jetavana, thành Sãvatthĩ. 
Khi ấy đêm đã khuya, có một vị trời, hào quang thù thắng chiếu 
sáng gần trọn cả Jetavana, đã đi đến đức Thế Tôn, sau khi đi đến, 
đã đảnh lề đức Thế Tôn rồi đứng ở một bên. Khi đã đứng một 
bên, vị trời ấy đã bạch với đức Thế Tôn bằng lời kệ rằng: 

Phân tích: 

& Evain me sutam = điều đã được tôi nghe như vậy: 

- evam <trt> = như vậy, (trong nói chuyên) trả lời là vâng. 

- me (amha) <đại, sdc, sđ> = bởi tôi, do tôi. 

- sutain (sata = sunãti) <qkpt, đdt, trung, cc, sđ> = đã được 
nghe. 

- ekain (eka) <số, tt, đc, sđ> = một. 

$ ekain samayam = một thời, 

- samayam (samayam) <trt, dt, nam, đc, sđ> = một thuở, dịp. 


41 



Parittapaị i 


Phần II: Chủ Nhật: 2.2 


0 Bhagavã Sãvatthiyam viharati Jetavane Anãthapindikassa 
ãrãme = đức Thế Tôn ngự tại tu viện của ông Anãthapindika, ở 
Jetavana, thành Sãvatthĩ. 

- bhagavã (bhagavantu) <dt, nam, cc, sđ> = đức Thế Tôn. 

- sãvatthiyam (sãvatthĩ) <dt, nữ, đsc, sđ> = ở thành Sãvatthĩ 
(thành Xá Vệ - kinh đô của xứ Kosala). 

- viharati (vi + V har + a + ti) <đt, ht, 3, sđ> = trú, ngụ, ở. 

- Jetavane (Jeta + vana) <tapS, đsc, sđ> = ở Jetavana (Kỳ Viên 
- khu rừng của thái tử Jeta). 

- Jeta <dt, nam> = ông Jeta. 

- vana <dt, trung> = khu rừng. 

- anãthapiọdikassa (an + nãtha + pỉnda + ika) <dt, nam, stc, 
sđ> = của ông Anãthapindika (Cấp Cô Độc). 

- a (an = na) <tđn> = không. 

- nãtha <dt, nam> = sự bảo vệ, nguời bảo vệ. 

- pỉnda <dt, nam> = nắm com. 

- ika (ka) <tvn> = chỉ tính từ sở hữu. 

- ãrãme (ãrãma) <dt, nam, đsc, sđ> = tại (trong) khu vuờn, tự 
viện, chùa. 

$ Atha kho annatarã devatã abhỉkkantãya rattiyã 

abhikkantavannã kevalakappam Jetavanam obhãsetvã = khi 

ấy đêm đã khuya, có một vị trời, hào quang thù thắng chiếu sáng 

gần trọn cả Jetavana, 

- atha <bbt> = rồi, khi ấy. 

- kho <bbt> = thật vậy, chắc chắn. 

- annatarã (annatara) <tt, cc, sđ> = một nguời nào đó. 

- devatã (devatã) <dt, nữ, cc, sđ> = vị trời, thiên nhân. 

- abhỉkkantãya (abhi + V kam + tã) <qkpt, tt, nữ, đsc, sđ> = 
(đêm) tiến về phía truớc (nghĩa là: đêm đã quá khuya). 

- abhi <tđn> = bên trên. 

- kantã [kamatỉ (V kam)] <qkpt> = đã đi vào, đã đi đến. 


42 



1. Mangaỉasutta 


1. Kinh Hạnh Phúc 


- abhikkantavanọã (abhi + k + kanta + vannã) <baS, tt, nữ 1 , 
cc, sđ> = hào quang quá thù thắng. 

- abhỉkkanta (abhi + V kam + ta) <qkpt> = đã đi qua, đã 
vuợt quá, (nghĩa bóng) thù thắng. 

- vanna <dt, nam> = hào quang, màu sắc. 

- kevalakappam (kevala + kappa) <tt, trung, đc, sđ> = gần nhu 
trọn vẹn 

- kevala <tt> = hoàn toàn, toàn bộ. 

- kappa <tt> = đúng đắn, thích hợp. 

- jetavanam (jeta + vana) <dt, trung, đc, sđ> = đối với Jetavana 
(xem trên). 

- obhãsetvã (ava + V bhãs + e 2 + tvã) <đt, đtbb> = sau khi đã 
làm (cho Jetavana) sáng ngời. 

- obhãseti [obhãseti (obhasati) = ava + V bhãs + e + ti] 

<đt, s kh > = làm cho sáng ngời. 

- obhãsatỉ = (tự nó) sáng ngời (nội động từ). 

^ yena Bhagavã tenupasankami; upasankamitvã 
Bhagavantam abhivãdetvã ekamantam atthãsi = đã đi đến 

đức Thế Tôn, sau khi đi đến, đã đảnh lễ đức Thế Tôn rồi đứng ở 
một bên. 

- v ena bhagavã tenu pasankami (tena + upasankami) 

- yena bhagavã tena = (thành ngữ) đuợc dùng với động từ 

upasahkamỉ chỉ địa điểm đi đến (trong truờng hợp này là vị 

Trời đi đến gặp đức Thế Tôn). 

- yena ... tena <đại-qh, sdc, sđ> = tại nơi nào ... mà ai đó ở. 

- upasankami (upa + sam + V kam) <đt, qk, 3, sđ> = đã đi đến 
gần. 

- upa <tđn> = gần. 


1 Bổ nghĩa cho devatã, nên từ danh từ nam tánh, chuyển sang nữ tánh để phù 
họp với devatã. 

2 Thể sai khiến (skh) = causative verb. 


43 



Parittapaị i 


Phần II: Chủ Nhật: 2.2 


- san (sam) <tđn> = cùng, hoàn toàn, tự mình. 

- kamỉ (kamatỉ) <đt, qk> = đã đi đến. 

- bhagavã (bhagavantu) <tt, dt, nam, cc, sđ> = đức Thế Tôn, sự 
may mắn. 

- upasankamitvã (upa + sam + V kam + itvã) <đt, đtbb> = sau 
khi đã đến gần. 

- bhagavantain (bhagavantu) <tt, dt, nam, đc, sđ> = đức Thế 
Tôn. 

- abhivãdetvã (abhi + V vad + e + tvã) <đtbb> = sau khi đã 

đảnh lề. 

- ekamantam (ekain + an tam) <trt, nam, đc, sđ> = ở một bên. 

- eka <tt, số> = chắc chắn; một. 

- anta <dt, nam> = bên, góc, ranh, cạnh. 

- atthãsi (a + t + V thã + si) <đt, qk, 3, sđ> = đã đứng. 

$ Ekamantam thitã kho sã devatã Bhagavantam gãthãya 
ajjhabhãsi = khi đã đứng một bên, vị trời ấy đã bạch với đức 
Thế Tôn bằng lời kệ rằng: 

- ekamantam (eka + anta) <kamS, đc, sđ> = tại một nơi, một 
bên 

- thitã = sã devatã (titthati = V thã + a + ti) <qkpt’, tt, dt, nữ, 

cc, sđ> = đã đuợc đứng (một bên). 

- kho <bbt> = (từ đệm). 

- sã = devatã (ta) <dt, nữ, cc, sđ> = các vị thiên ấy. 

- gãthãya (gãthã) <dt, nữ, sdc, sđ> = câu kệ. 

- ajjhabhãsi (adhi + a + V bhãs + a + ti) <đt, qk, 3, sđ> = (đã) 
bạch lên. [adhi + a (i => y) => adhya => ajjha = ajjhabhãsati]. 


1 Nghĩa chủ động, bổ nghĩa cho devata. 


44 




1. Mangaỉasutta 


1. Kinh Hạnh Phúc 


13. “Bahũ devã manussã ca, 
mangalãnỉ acintayum. 
ãkankhamãnã sotthãnam, 
brũhi mangalamuttamam”. 

Nẹhĩa Vi êt: 

13. Trong khi mong mỏi về điều phước lành, nhiều vị trời và loài 
người đã suy nghĩ về các hạnh phúc, cầu xin Ngài hãy giảng về 
hạnh phúc tối thượng. 

Phân tích: 

® Bahũ devã manussã ca = nhiều vị trời và loài người, 

- bahũ (bahu) <tt, nam, cc, sn> = nhiều. 

- devã (deva) <dt, nam, cc, sn> = nhiều vị trời. 

- manussã (manussa) <dt, nam, cc, sn> = con người, loài người. 

- ca <lt> = và. 


$ mangalãnỉ acintayum = đã suy nghĩ về các hạnh phúc, 

- mangalãni (mangala) <dt, trung, đc, sn> = những điều hạnh 
phúc. 

- acintayum (a + V cint + aya + um) <đt, qk, 3, sn> = đã suy 
nghĩ. 

- cintayati (V cint + aya + ti) / cinteti (V cint + e). 

$ ãkankhamãnã sotthãnam = trong khi mong mỏi về các điều 
phước lành, 

- ãkankhamãnã (ãkankhamãna) <htpt, dt, nam, cc, sn> = đang 
mong mỏi, đang ao ước. 

- sotthãnam (sotthi) <dt, trung, cđc, sn> = đến các điều phước 
lành. 

^ brũhi mangaỉamuttamam = cầu xin Ngài (đức Phật) hãy 
giảng về phước lành tối thượng. 


45 



Parittapaị i 


Phần II: Chủ Nhật: 2.2 


- bruhi (bhuheti = V bru + ti) <đt, mlc, 2, sđ> = hãy thuyết 
giảng, hãy nói lên. 

- mangalamuttamam = mangaỉam + uttamam 

- mangalam (mangala) <dt, trung, đc, sđ> = hạnh phúc, điều tốt 
đẹp, tốt lành, sự thịnh vuợng. 

- uttamam (ud + tama) <tt, trung, đc, sđ> = tối thuợng, cao 
nhất. 

14. “Asevanã ca bãlãnam, 
pandỉtãnanca sevanã; 
pũjã ca pũjaneyyãnam, 
etam mangalamuttamam”. 

Nghĩa. Vỉ êt: 

14. Sự không thân cận đối với những kẻ ngu 1 , thân cận đối với 

những nguời hiền trí 2 , sự cúng duờng đến những bậc đáng đuợc 

cúng duờng 3 ; điều ấy là hạnh phúc tối thuợng. 

Phân tích: 

& Asevanã ca bãlãnam = sự không thân cận đối với những kẻ 
ngu, 

- asevanã (a + sevana) <dt, nữ, cc, sđ> = sự không thân cận, sự 
không giao du. 

- bãlãnam (bãla) <dt, nam, cđc, sn> = đến những nguời ngu. 

- sevanã (sevanã) <dt, nữ, cc, sđ> = sự thân cận, sự giao du. 

^ panditãnanca sevanã = thân cận đối với những nguời hiền trí, 

- panditãnanca (pandỉtãnam + ca) = và (việc phục vụ) đến các 
nguời trí. 


1 Hạnh phúc số 1 / 38. 

2 Hạnh phúc số 2 / 38. 

3 Hạnh phúc số 3 / 38. 


46 



1. Mahgalasutta 


1. Kinh Hạnh Phúc 


- panditãnam (pandita) <dt, nam, cđc, sn> = bậc trí, người 
hiền trí. 

- ca <lt> = và. 

& pũjã ca pũjaneyyãnam = sự cúng dường đến những bậc đáng 
được cúng dường; 

- pũjanĩyãnam (pũjanĩya) <pt-vl-bị, cđc, sn> = đến những 
người đáng được cúng dường. 

- pũjã (pũja) <dt, nữ, cc, sđ> = cung kính, cúng dường. 

^ etain mangaỉamuttamam = điều ấy là hạnh phúc tối thượng. 

- etam (eta) <đại-ch, trưng, cc, sđ> = điều này, việc này. 

15. “Patirũpadesavãso ca, 
pubbe ca katapunnatã, 
attasammãpanidhi ca, 
etam mangalamuttamam”. 

Nghĩa Vi êt: 

15. Sự cư ngụ ở trú xứ thích họp 1 , tư cách có phước thiện đã 
được làm trước đây 2 , sự quyết định đúng đắn cho bản thân 3 ; điều 
ấy là hạnh phúc tối thượng. 

Phân tích: 

& Patirũpadesavãso ca = sự cư ngụ ở trú xứ thích họp 

- patirũpadesavãso (patirũpa + desa + vãsa) <tapS, cc, sđ> = 
sự cư ngụ ở trú xứ thích họp. 

- patirũpa <tt> = thích hợp 

- desa <dt, nam> = trú xứ, khu vực, vùng đất. 

- vãsa <dt, nam> = sự cư ngụ. 


1 Hạnh phúc số 4 / 38. 

2 Hạnh phúc số 5 / 38. 

3 Hạnh phúc số 6 / 38. 


47 



Parittapaị i 


Phần II: Chủ Nhật: 2.2 


& pubbe ca katapunnatã = tư cách có phước thiện đã được làm 
trước đây, 

- pubbe (pubba) <dt, nam, đsc, sđ> = trước đây. 

- katapunnatã (kata + punnatã) <dt, nữ, cc, sđ> = phước thiện 
đã được làm. 

- kata <qkpt> = đã được làm. 

- punnatã <dt, nữ> = việc phước. 


^ attasammãpanidhi ca = sự quyết định đúng đắn cho bản 
thân; 

- attasammãpanidhi (atta + sammã + panỉdhi) <tapS, cc, sđ> 

= sự quyết định đúng cho bản thân, nguyện vọng chon chánh. 

- atta <dt, nam> = cho bản thân, đối với bản thân. 

- sammãpanidhi (sammã + panỉdhi) <kamS, dt, nam> = sự 
quyết định đúng đắn. 

- sammã <tt> = đúng đắn, họp lẽ. 

- panidhi <dt, nam> = sự quyết định, nguyện vọng, ước 
nguyện. 

16. “Bãhusaccanca sippanca, 
vinayo ca susỉkkhỉto; 
subhãsitã ca yã vãcã, 
etam mangalamuttamam”. 

Nshĩa Viê t: 

16. Sự học rộng (đa văn) 1 , sự thành thạo nghề nghiệp 2 , giới luật 
được khéo nghiêm trì 3 , và lời nói tốt đẹp 4 ; điều ấy là hạnh phúc 
tối thượng. 


1 Hạnh phúc số 7 / 38. 

2 Hạnh phúc số 8 / 38. 

3 Hạnh phúc số 9 / 38. 

4 Hạnh phúc số 10/38. 


48 



1. Mangaỉasutta 


1. Kinh Hạnh Phúc 


Phân tích: 

® Bãhusaccaũca sỉppaũca = sự học rộng và sự thành thạo nghề 
nghiệp, 

- bãhusaccaũca (bãhusaccam + ca) 

- bãhusaccam 1 (bãhu + suta) <kamS, cc, sđ> = học rộng, 
bác học, đa văn, trạng thái nghe nhiều. 

- bãhu <tt> = nhiều. 

- sutu (V su) => sacca <dt, trung> = đã được nghe. 

- sippaũca (sippaiụ + ca) 

- sippam (sappi) <dt, trung, cc, sđ> = nghề nghiệp, phận sự. 

vinayo ca susỉkkhỉto = giới luật được khéo nghiêm trì, 

- vinayo (vinaya) <dt, nam, cc, sđ> = giới luật, luật lệ. 

- susỉkkhỉto [su + sỉkkhỉto (sikkhati {V sikkh}] <qkpt, dt, nam, 

cc, sđ> = đã được khéo nghiêm trì, đã được huấn luyện 
tốt, đã được học tập tốt. 

- su <tđn> = khéo, tốt, đẹp, lành. 

subhãsitã ca yã vãcã = và lời nói tốt đẹp (vh. lời nói đã được 
khéo thốt ra); 

- subhãsitã [su + bhãsati (V bhãs + a)] <qkpt, nữ, cc, sđ> = đã 
được khéo nói, đã được khéo thốt ra. 

- yã <đại, nữ, cc, sđ> = cái đó. 

- vãcã (vãcã) <dt, nữ, cc, sđ> = lời nói, ngôn từ. 

17. “Mãtãpitu upatthãnam 2 , 
puttadãrassa sangaho; 
anãkulã ca kammantã, 
etam mangalamuttamam”. 


1 Theo New Pãli Course part II của Ngài A.p Buddhadatta Thera giải thích ở 
trang 165 như sau: bahusuta + ọya => bãhusutya = bãhusacca. 

2 Hạnh phúc số 11 / 38. 


49 



Parittapaị i 


Phần II: Chủ Nhật: 2.2 


Nshĩa Vỉ êt: 

17. Sự phụng dưỡng cha mẹ 1 , sự đối xử thân thiện vợ con 2 , 
những nghề không lần lộn (nghiệp dữ) 3 ; điều ấy là hạnh phúc tối 
thượng. 

Phân tích: 

$ Mãtãpitu upatthãnam = sự phụng dưỡng cha mẹ, 

- mãtãpitu 4 (mãtã + pitu) <dvanS, nam, cđc, sđ> = cha mẹ. 

- mãtu <dt, nữ> = người mẹ. 

- pitu <dt, nam> = người cha. 

- upatthãnain (upatthãna) <dt, trung, cc, sn> = sự chăm sóc, sự 
phụng dưỡng. 

- upatthãti = upa + V thã = sự phụng dưỡng, sự hầu hạ, việc 
chăm sóc, sự gần gũi (đi đến gần). 

- upa <tđn> = gần. 

- V thã = titthati <đt> = đứng. 

^ puttadãrassa sangaho = sự đối xử thân thiện vợ con, 

- puttadãrassa (putta + dãra) <dvanS, cđc, sđ> = đến vợ con. 

- putta <dt, nam> = con cái. 

- dãra <dt, nam> = người vợ. 

- sa h ga ho (sangaha => sam + gãhati) <dt, nam, cc, sđ> = đối 
xử thân thiện. 

- gãhati (V gãh) = nhúng, bỏ, thấm vào, lặn xuống. 

$ anãkulã ca kammantã = những nghề không lần lộn (nghiệp 
dữ); 


1 Hạnh phúc số 12 / 38. 

2 Hạnh phúc số 13 / 38. 

3 Hạnh phúc số 14 / 38. 

4 mãtãpitussa 


50 



1. Mangaỉasutta 


1. Kinh Hạnh Phúc 


- anãkuỉã (na + ãkula) <tt, nam, cc, sn> = không lần lộn (nghiệp 

dữ). 

- ãkula <tt> = rối ren, lộn xộn. 

- kammantã (kammantã) <dt, nam, cc, sn>= những việc làm, 
nghề nghiệp. 

18. “Dãnanca dhammacariyã ca, 
nãtakãnanca sangaho; 
anavajjãnỉ kammãni, 
etam mangalamuttamam”. 

Nghĩa. Việ t: 

18. Sự bố thí 1 , nết hạnh đúng pháp (hành theo pháp) 2 , sự đối xử 
tử tế với hàng quyến thuộc 3 , các hành động (thân, khẩu, ý) không 
lỗi lầm 4 ; điều ấy là hạnh phúc tối thuợng. 

Phân tích: 

❖ Dãnanca dhammacariyã ca = sự bố thí, nết hạnh đúng pháp, 

- dãnanca (dãnam + ca) 

- dãnaiụ (dãna) <dt, trung, cc, sđ> = vật cho, sự bố thí, quà 
tặng, vật biếu. 

- dhammacariyã (dhamma + cariyã) <tapS, cc, sđ> = hành vi 
thuộc về Pháp, hành vi đúng Pháp, hành theo pháp 5 . 

- dhamma <dt, trung> = Pháp, chân lý, luân lý, đạo đức. 

- cariyã <dt, nữ> = hành vi, nết hạnh. 

^ nãtakãnanca sangaho = sự đối xử thân thiện với hàng quyến 
thuộc, 


1 Hạnh phúc số 15/38. 

2 Hạnh phúc số 16/38. 

3 Hạnh phúc số 17 / 38. 

4 Hạnh phúc số 18 / 38. 

5 Bản dịch của Mahã Thông Kham, 38 Pháp Hạnh Phúc, trg 204 


51 



Parittapaị i 


Phần II: Chủ Nhật: 2.2 


- nãtakãnanca (nãtakãnam + ca) 

- ĩiãtakãnam (nãtaka) <dt, nam, cđc, sn> = đến các quyến 
thuộc, đến các họ hàng. 

- V nã (biết) + ta => nãta (qkpt, đã được biết) + ika 
<tđn> = lìãtaka: người đã được biết đến (thân quyến, 
quyến thuộc). 

- sangaho (sangaha => sangahãti = sam + V gãh) <dt, nam, cc, 
sđ> = sự đối xử tử tế. 

- gãhati (V gãh) = nhúng, bỏ, thấm vào, lặn xuống, hòa tan. 

¥ anavajjãni kammãnỉ = các hành động (thân, khâu, ý) không 
lồi lầm; 

- anavaịjãni (na + avajja) <tt, dt, trung, cc, sn> = không sai trái, 
không lỗi lầm. 

- kammãnỉ (kamma) <dt, trung, cc sn> = hành động, việc làm, 
nghiệp. 

19. “Ãratĩ viratĩ pãpã, 
maị ịapãnã ca samyamo; 
appamãdo ca dhammesu, 
etam mangalamuttamam”. 

Nehĩa Vi êt: 

19. Sự kiêng cữ và tránh xa các điều ác 1 , việc chế ngự uống các 
chất say 2 , không biếng nhác trong các pháp 3 ; điều ấy là hạnh 
phúc tối thượng. 

Phân tích: 

& Ãratĩ viratĩ pãpã = sự kiêng cữ và tránh xa các điều ác, 


1 Hạnh phúc số 19/38. 

2 Hạnh phúc số 20 / 38. 

3 Hạnh phúc số 21 /38. 


52 



1. Mahgalasutta 


1. Kinh Hạnh Phúc 


- ãratĩ (ãrati 1 ) <dt, nữ, cc, sđ> = sự kiêng cữ 

- viratĩ (virati) <dt, nữ, cc, sđ> = sự tránh xa. 

- pãpã (pãpa) <dt, trung, xxc, sđ> = từ việc ác, từ việc xấu. 

# majjapãnã ca sainyamo = việc chế ngự uống các chất say, 

- majjapãnã (majja + pãna) <tapS, xxc, sđ> = việc uống chất 
say, việc uống rượu. 

- majja <dt, trung> = chất say, vật làm cho say (rượu, bia, 
ma túy, heroin, ...). 

- pãna <dt, trung> = sự uống. 

- samyamo (samyama) <dt, nam, cc, sđ> = việc chế ngự, sự thu 
thúc. 

^ appamãdo ca dhammesu = không biếng nhác trong các pháp 
(thiện pháp); 

- appamãdo (a + pamãda) <dt, nam, cc, sđ> = không biếng 
nhác, không dề duôi, sự nhiệt thành. 

- dhammesu (dhamma) <dt, nam, đsc, sn> = trong các pháp 
(thiện pháp), ở các chân lý, hạnh kiếm tốt đẹp. 

20. “Gãravo ca nivãto ca, 
santutthỉ ca katannutã; 
kãỉena dhammassavanam, 
etam mangalamuttamam”. 

Nghĩa. YL ệti. 

20. Sự cung kính 2 , nết hạnh khiêm tốn 3 , sự tri túc 4 , lòng biết ơn 5 , 
tùy thời lắng nghe giáo Pháp 6 ; điều ấy là hạnh phúc tối thượng. 


1 ãramati 

2 Hạnh phúc số 22 / 38. 

3 Hạnh phúc số 23 / 38. 

4 Hạnh phúc số 24 / 38. 

5 Hạnh phúc số 25 / 38. 

6 Hạnh phúc số 26 / 38. 


53 



Parittapaị i 


Phần II: Chủ Nhật: 2.2 


Phân tích: 

Gãravo ca nivãto ca = sự cung kính, nết hạnh khiêm tốn, 

- gãravo (gãrava) <dt, nam, cc, sđ> = sự cung kính, kính trọng. 

- nivãto (nivãta) <dt, nam, cc, sđ> = nết hạnh khiêm tốn, khiêm 
nhường. 

santutthi ca katannutã = sự tri túc, lòng biết ơn, 

- san tu tt hi (santutthi) <dt, nữ, cc, sđ> = sự tri túc, sự bằng lòng, 
sự thỏa mãn, . 

- katanhutã (katannutã = katarp + V nã + tã) <dt, nữ, cc, sđ> = 

lòng biết ơn, tánh chất của người ghi nhớ việc đã được làm (cho 
mình). 

^ kãlena dhammassavaọam = tùy thời lắng nghe giáo Pháp; 

- kãỉena (kãlena) <trt, dt, nam, sdc, sđ> = họp thời, đúng lúc, 
đúng giờ, tùy thời, (kãla <dt, nam> = thời gian). 

- dhanunassavanam [dhamma + (s) + savana] <tapS, cc, sđ> 
= sự lắng nghe giáo Pháp. 

- dhamma (dhamma) <dt, nam> = pháp, giáo Pháp. 

- savana (V su) <dt, trung> = sự lắng nghe. 

21. “Khantĩ ca sovacassatã, 
samanãnanca dassanam; 
kãỉena dhammasãkacchã, 
etam mangalamuttamam”. 

Nehĩa Vi êt: 

21. Sự nhẫn nại 1 , việc dề dạy 2 , sự thấy các bậc Sa-môn 3 , tùy thời 
đàm luận giáo Pháp 1 ; điều ấy là hạnh phúc tối thượng. 


1 Hạnh phúc số 27/38. 

2 Hạnh phúc số 28 / 38. 

3 Hạnh phúc số 29 / 38. 


54 



1. Mahgalasutta 


1. Kinh Hạnh Phúc 


Phân tích: 

® Khantĩ ca sovacassatã = sự nhẫn nại, việc dề dạy, 

- khantĩ (kantỉ) <dt, nữ, cc, sđ> = sự nhẫn nại. 

- sovacassatã (sovacassatã) <dt, nữ, cc, sđ> = dề dạy, vâng lời. 

samanãnanca dassanam = sự thấy các bậc Sa-môn, 

- samaụãnanca = samanãnam+ ca 

- samanãnam (samana) <dt, nam, cđc, sn> = đến các Sa- 
môn. 

- dassanam (dassana) <dt, trung, cc, sđ> = sự thấy. 

kãlena dhammasãkacchã = tùy thời đàm luận giáo Pháp; 

- dhammasãkacchã = dhamma + sãkacchã <tapS, cc, sđ> = sự 
thảo luận giáo Pháp. 

- dhamma <dt, nam> = giáo Pháp, pháp. 

- sãkacchã <dt, nữ> = sự thảo luận, cuộc họp. 

22. “Tapo ca brahmacariyanca, 
ariyasaccãna dassanam; 
nibbãnasacchikiriyã ca, 
etam mangalamuttamam”. 

Nghĩa Vi êt: 

22. Sự thiêu đốt (ác pháp) 1 2 , thực hành phạm hạnh 3 , sự thấy các 
Thánh Đế (Tứ Diệu Đe) 4 , và chứng ngộ Niết Bàn 5 ; điều ấy là 
hạnh phúc tối thuợng. 


1 Hạnh phúc số 30 / 38. 

2 Hạnh phúc số 31 /38. 

3 Hạnh phúc số 32 / 38. 

4 Hạnh phúc số 33 / 38. 

5 Hạnh phúc số 34 / 38. 


55 




Parittapaị i 


Phần II: Chủ Nhật: 2.2 


Phân tích: 

$ Tapo 1 ca brahmacariyanca = sự thiêu đốt (ác pháp), thực 
hành phạm hạnh, 

- tapo (tapa) <dt, nam, cc, sđ> = sự nung nấu, sự nung nấu. 

- brahmacariyanca = brahmacariyam + ca <tapS, cc, sđ> = sự 
thực hành theo phạm hạnh. 

- brahma <dt, nam> = Phạm, mô phạm, cao quý. 

- cariyã <dt, nữ> = hạnh, sự thực hành. 

- ariyasaccãnam (ariya + sacca) <kamS, dt, nam, stc, sn> = của 
chân lý cao thuợng. 

- ariya <tt> = cao thuợng. 

- sacca <dt, trung> = chân lý, sự thật. 

$ ariyasaccãna dassanam = sự thấy các Thánh Đế (Tứ Diệu Đe), 

- ariyasaccãna (ariya + sacca) <kamS, dt, trung, stc, sn> = của 
các Thánh Đe (Tứ Diệu Đe). 

- dassanam (dassana) <dt, trung, cc, sđ> = việc thấy. 

^ nibbãnasacchikiriyã ca = và chứng ngộ Niết Bàn; 

- nibbãnasacchikiriyã (nibbãna + sacchikiri) <tapS, cc, sđ> = 
sự chứng ngộ Niết Bàn. 

- nibbãna <dt, trung> = Niết Bàn, Níp-bàn. 

- sacchikiri <dt, nữ> = sự chứng ngộ, sự kinh nghiệm (tự 
thân). 

23. “Phutthassa lokadhammehỉ, 
cỉttam yassa na kampatỉ; 
asokam virajam khemam, 
etam mangalamuttamam”. 


1 Chú giải ghi rằng: ettha papake dhamme tapati = ở đây (có nghĩa là) sự 
nung đốt các ác pháp. 


56 



1. Mangaỉasutta 


1. Kinh Hạnh Phúc 


Nshĩa Vỉ êt: 

23. Tâm của người nào không dao động khi xúc chạm với các 
pháp thế gian 1 , không sầu khổ 2 , không bọn nhơ 3 , sự vắng lặng 4 ; 
điều ấy là hạnh phúc tối thượng. 

Phân tích: 

$ Phutthassa lokadhammehi cittam yassa na kampati = tâm 

của người nào không dao động khi xúc chạm với các pháp thế 
gian, 

- phutthassa (phuttha) <qkpt, tt, dt, nam, stc, sđ> = đối với 
(người đã được) xúc chạm. 

- lokadhammehi (ỉoka + dhamma) <tapS, sdc, sn> = với các 

pháp thế gian, công việc ở thế gian. 

- loka <dt, nam> = thế gian, đời. 

- dhamma <dt, nam> = pháp, chân lý, công việc. 

- cittam (citta) <dt, trưng, cc, sđ> = tâm tư. 

- yassa (ya) <đại-qh, nam, stc, sđ> = của người đó. 

- kampati (V kamp) <đt, ht, 3, sđ> = rung động, giao động. 

asokani virajam khemaiự = không sầu khố, không bọn nhơ, 
sự vắng lặng; 

- asokam (a + soka) <dt, trung, cc, sđ> = sự không sầu khổ, vô 
sầu. 

- virajam (vi + raja) <dt, trung, cc, sđ> = sự lìa khỏi bợn nhơ 5 , 
dứt bỏ phiền não. 


1 Hạnh phúc số 35 / 38. 

2 Hạnh phúc số 36 / 38. 

3 Hạnh phúc số 37 / 38. 

4 Hạnh phúc số 38 / 38. 

5 Chú giải ghi rằng: rãgadosamoharạịãnam vigatattã = sự không còn ái, sân, 
si. 


57 



Parittapaị i 


Phần II: Chủ Nhật: 2.2 


- vi <tđn> = lìa khỏi, không, chi tiết. 

- raja <dt, nam, trung> = bụi bặm; kiết sử. 

- khemam (khema) <dt, trung, cc, sđ> = sự an toàn, sự vắng 
lặng, sự thanh hình. 

24. “Etãdisãni katvãna, 
sabbatthamaparãjỉtã; 
sabbattha sotthim gacchanti, 
tam tesam mangalamuttamain”. 

Nehĩa Vi êt: 

24. Sau khi đã thực hành các điều nhu thế, (là) nguời chiến thắng 
ở tất cả các nơi, và đạt đến an vui ở mọi nơi. Điều đó là hạnh 
phúc tối thuợng cho những nguời ấy. 

Phân tích: 

Etãdisãni katvãna = sau khi đã thực hành các điều như thế ấy, 

- etãdisãni (etãdisa) <kamS, đc, sn> = các việc đó. 

- katvãna (V kar + tvãna) <đtbb, trt> = đã làm, đã thực hiện, 
thực hành (các điều kế trên). 

sabbatthamaparãjitã = (là) người chiến thắng ở tất cả các 
nơi, 

- sabbatthamaparãịitã (sabbattha 1 + aparãjitã) <trt, cc, sn> = 
không bị thất bại ở mọi nơi. 

- sabbattha (sabba + attha) <trt, abyaS> = tất cả các nơi, 
bất cứ nơi đâu. 

- aparãịita (a + parãjita) <qkpt, dt, nam> = đã không bị 
thất bại, đã được chiến thắng. 


1 m được chèn vào. 


58 



1. Mangaỉasutta 


1. Kinh Hạnh Phúc 


sabbattha sotthim gacchanti = đạt đến an vui ở mọi nơi, 

- sotthim (sotthi) <dt, nữ, đc, sđ> = sự an toàn (khỏi các nguy 
hiểm), an vui. 

- gacchanti (gacchati = V gam) <đt, ht, 3, sn> = đạt đến, đua 
đến, đi đến. 

# tam tesam mangaỉamuttamam = điều đó là hạnh phúc tối 
thuợng cho những nguời ấy. 

- tam (ta) <đại-ch, cc, sđ> = cái đó, việc đó, điều ấy. 

- tesam (ta) <đại-ch, sdc, stc, sn> = cho / đối với những nguời 
đó, của những nguời đó. 

Mangalasuttam nỉtthỉtam. 

(Kinh Hạnh Phúc đã được chấm dứt). 

- suttam (sutta) <dt, trung, cc, sđ> = bài kinh. 

- nitthitam (nittha + ita) <tapS, dt, trung, cc, sđ> = việc đã được 
kết thúc. 

-- 


59 





60 



Thứ Hai: 2. Ratanasutta: 


2. RATANASUTTA 
(KINH CHÂU BÁU) 

25. Panidhãnato patthãya Tathãgatassa dasa pãramiyo dasa 
upapãramiyo dasa paramatthapãramiyo’ti samattỉmsa 
pãramiyo, panca mahãpariccãge, lokatthacariyam 
nãtatthacariyain BuddhatthacariyanTi tisso cariyãyo, 
pacchimabhave gabbhavokkantim, ịãtiiụ, 

abhinikkamanam, padhãnacariyam, Bodhỉpaỉlanke 
Mãravijayam, sabbannutannãnappativedham, 

Dhammacakkappavattanam, nava ỉokuttaradhammetỉ 
sabbepi me Buddhagune ãvajjitvã Vesãliyã tĩsu 
pãkãrantaresu tiyãma-rattim parittam karonto Ãyasmã 
Ãnandatthero viya kãruhhacittam upatthapetvã. 

Nehĩa Vi êt: 

25. Sau khi phát sanh tâm bi mần như Ngài Ãnanda đang hộ trì 
Kinh Paritta trọn đêm cả ba canh, đi bộ dọc theo ba bức tường 
thành của thành phố Vesãlĩ. Ngài đã quán chiếu tất cả những ân 
đức này của đức Phật bắt đầu từ khi phát nguyện (thành bậc 
Chánh Giác) của Như Lai, là thực hành ba mươi pháp pãramĩ (Ba- 
la-mật), bao gồm mười pháp pãramĩ, mười pháp trung pãramĩ, 
mười pháp thượng pãramĩ, năm pháp đại thí 1 ; ba pháp hành 2 là 
thực hành lợi ích cho thế gian, thực hành lợi ích cho người thân 


1 Năm pháp đại thí: 1. Sự bố thí bộ phận của cơ thể (ngoại trừ mắt), 2. Bố thí 
mắt, 3. Bố thí vật chất (tiền, vàng, bạc, ...), 4. Bố thí đất nước (đất đai), 5. Bố 
thí vợ và con cái. 

2 Ba pháp hành: 1. Lokatthacariya (thực hành về sự lợi ích cho thế gian như 
bố thí, trì giới, ...), 2. Nãtatthacariya (sự thực hành cho sự lợi ích của bà con 
quyến thuộc) 3. Budddhatthacariya (sự thực hành đế trở thành bậc Giác 

Ngộ). 


61 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Hai 


(của Ngài) và thực hành lợi ích cho sự giác ngộ, sự giáng sanh vào 
bào thai trong kiếp chót, việc đản sanh, sự xuất gia, việc tu khố 
hạnh; sự chiến thắng Ma Vuông khi ngồi trên bồ đoàn duới cội 
cây Bồ Đe, sự thấu triệt trí tuệ của một bậc Toàn Tri; sự vận 
chuyển Pháp Luân; chín pháp xuất thế gian 1 (siêu thế). 

Phân tích: 

^ Panidhãnato patthãya Tathãgatassa = từ khi bắt đầu phát 
nguyện (thành bậc Chánh Giác) của Nhu Lai. 

- panidhãnato (panỉdhãna) <dt, trung, xxc, sđ> = từ khi phát 
nguyện, từ sự quyết định. 

- patthãya (patthãya) <trt, bbt> = bắt đầu, sanh lên. 

- Tathãgatassa (Tathãgata) <dt, nam, stc, sđ> = của Nhu Lai. 

$ dasa pãramiyo dasa upapãramiyo dasa 
paramatthapãramiyo’ti samattỉmsa pãramiyo = là thực hành 
ba muơi pháp pãramĩ (Ba-la-mật), bao gồm mười pháp pãramĩ, 
mười pháp trung pãramĩ, mười pháp thượng pãramĩ, 

- dasa <tt, số, dt, cc, sn> = mười. 

- pãramiyo (pãramĩ) <dt, nữ, cc, sn> = các pãramĩ (Ba-la-mật). 

- upapãramiyo (upa + pãramĩ) <kamS, dt, nữ, cc, sn> = pháp 
trung pãramĩ. 

- paramatthapãramiyo’ti = paramattha + pãramiyo + iti 

- paramatthapãramiyo (paramattha + pãramĩ) <kamS, 
nữ, cc, sđ> = pháp thượng paramĩ. 

- paramattha <dt, nam> = cao nhất, tuyệt đối. 

- samattimsa (sama + timsati) <kamS, cc, sn> = với ba mươi. 

- sama <tt> = bằng nhau, như nhau. 


1 Chín pháp xuất thế gian (Navalokuttara dhammab): 1. Sotapattimagga, 2. 
Sotapattỉphala, 3. Sakadãgamĩmagga, 4. Sakadãgamĩphala, 5. 
Anãgãmĩmagga, 6. Anãgãmĩphala, 7. Arahattamagga, 8. Arahattaphala 
và 9. Nibbăna. 


62 



2. Ratanasutta 


2. Kinh Châu Báu 


- timsati <số, dt, nữ> = ba mươi. 

panca mahãpariccăge = năm pháp đại thí, 

- panca <số, dt, tt, cc, sn> = năm. 

- mahãpariccãge (mahã + pariccãga) <kamS, đc, sn> = đại bố 
thí. 

- mahã (mahanta) <tt> = to lớn, vĩ đại. 

- pariccãga <dt, nam> = sự bố thí, sự từ bỏ. 

$ lokatthacariyam nãtatthacariyam Buddhatthacariyan’ti 
tisso cariyãyo = ba pháp hành là thực hành lợi ích cho thế gian, 
thực hành lợi ích cho người thân (của Ngài) và thực hành lợi 
ích cho sự giác ngộ. 

- lokatthacariyam (ỉoka + atthacariyã) <tapS, cc, sđ> = việc 
tốt ở thế gian, thiện hành ở thế gian. 

- atthacariyã <dt, nữ> = việc tốt, thiện hành. 

- nãtatthacariyam (nãti + atthacariyã) <tapS, cc, sđ> = thiện 
hành cho người thân (của Ngài). 

- nãti <dt, nam> = người thân, (vh) người đã biết trước. 

- buddhatthacariyan’ti = buddhatthacariyam + iti 

- buddhatthacariyam (buddha + atthacariyã) <tapS, cc, 
sđ> = thiện hành cho sự giác ngộ. 

- tisso (ta) <số, nữ, đc, sn> = ba. 

- cariyãyo (cariyã) <dt, nữ, đc, sn> = những việc làm, những sở 
hành. 

pacchimabhave gabbhavokkantim = sự giáng sanh vào bào 
thai trong kiếp chót, 

- pacchimabhave (pacchỉma + bhava) <kamS, đsc, sđ> = trong 
kiếp sống cuối cùng. 

- pacchima <tt> = cuối cùng, sau rốt. 

- bhava <dt, nam> = kiếp sống. 


63 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Hai 


- gabbhavokkantim (gabbha + vokkanti) <tapS, đc, sđ> = việc 
nhập thai. 

- gabbha <dt, nam> = bào thai. 

- vokkanti <dt, nữ> = sự đi vào, nhập (thai). 

# jãtim, abhinỉkkamanam, padhãnacariyam = việc đản sanh, 
sự xuất gia, việc tu khổ hạnh, 

- jãtim (jãti) <dt, nữ, đc, sđ> = đản sanh, sự ra đời, sự sinh đẻ. 

- abhỉnỉkkamanam (abhi + nỉkkamana) <dt, trung, đc, sđ> = 
sự xuất gia, (vh) sự ra đi cao thuợng. 

- padhãnacariyam (padhãna + cariyã) <tapS, đc, sđ> = sự khỏ 
hạnh, (vh) hành vi có sự nồ lực. 

- padhãna <dt, trung> = sự nỗ lực, (tt) chủ yếu. 

- cariyã <dt, nữ> = hành vi. 


^ Bodhipallanke Mãravijayam = sự chiến thắng Ma Vuông khi 
ngồi trên bồ đoàn duới cội cây Bồ Đe; 

- bodhipallanke (bodhi + pallanka) <tapS, dt, nam, đsc, sđ> = 
trong tu thế kiết già duới cội Bồ Đe. 

- bodhi <dt, nữ> = cây Bồ Đe, trí tuệ. 

- palỉanka <dt, nam> = kiết già. 

- mãravijayain (mãra + vijaya) <tapS, đc, sđ> = sự chiến thắng 
Ma Vuông. 

- mãra <dt, nam> = Ma Vuông, thần chết. 

- vijaya <dt, nam> = sự chiến thắng. 

sabbannutannãọappativedham = sự thấu triệt trí tuệ của một 
bậc Toàn Tri, 

- sabbannutannãọappativedham (sabbannũtã + nãna + (p) + 
pativedham) <tapS, đc, sđ> = sự thấu triệt trí tuệ của một bậc 
Toàn Trí. 

- sabbannutã <dt, nam> = Bậc Toàn Trí, nguời biết cả. 


64 



2. Ratanasutta 


2. Kinh Châu Báu 


- nana <dt, trung> = trí tuệ. 

- pativedha <dt, nam> = sự đạt đến, sự thâm nhập. 

0- Dhammacakkappavattanam = sự vận chuyên Pháp Luân, 
dhammacakkappavattanam (dhammacakka + (p) + 

pavattana) <tapS, đc, sđ> = sự chuyển vận bánh xe Pháp. 

- dhammacakka <dt, trung> = bánh xe Pháp, Pháp Luân. 

- pavattana <dt, trung> = sự chuyển vận, việc đẩy lên phía 
trước. 

# nava ỉokuttaradhammetỉ = chín pháp xuất thế gian (siêu thế). 

- nava <số, tt, đc, sn> = chín. 

- lokuttaradhammeti (lokuttara + dhamme + iti) <kamS, đc, 
sn> = những pháp xuất thế gian. 

- lokuttara (loka + uttara) <tt> = xuất thế gian. 

- loka <dt, nam> = thế gian, thế giới. 

- uttara (ud + tara) <tt> = lên trên, trên cao. 

# sabbepi me Buddhagune ãvajjitvã = Ngài đã quán chiếu tất 
cả những ân đức này của đức Phật, 

- sabbepime = sabbe + api + ime 

- sabbe (sabba) <tt, số, đc, sn) = tất cả. 

- ime (ima) <đại-qh, đc, sn> = những cái này. 

- Buddhagune (Buddha + guna) <tapS, đc, sn> = những đức 
tánh của đức Phật. 

- guna <dt, nam> = đức tánh. 

- ãvajjitvã (ãvajjati = ã + V vajj + a + ti) <đtbt> = sau khi đã 

quán xét, sau khi đã suy ngầm. 

# Vesãliyã tĩsu pãkãrantaresu tiyãmarattim Parittam 
karonto Ãyasmã Ãnandatthero viya kãrunnacittam 
upatthapetvã = sau khi phát sanh tâm bi mẫn như Ngài 
Ãnanda đang hộ trì Kinh Paritta trọn đêm cả ba canh, đi bộ dọc 
theo ba bức tường thành của thành phố Vesãlĩ. 


65 



ParittapãỊ i 


Phần II: Thứ Hai 


- Vesãliyã (Vesãlĩ) <dt, nữ, stc, sđ> = của thành Vesãlĩ. 

- tĩsu (ti) <tt, số, trung, đsc, sn> = trong ba (bức tường). 

- pãkãrantaresu (pãkãra + antara) <tapS, đsc, sn> = trong (ba) 
bức tường thành. 

- pãkãra <dt, nam> = thành lũy, thành vây quanh. 

- antara <dt, trung> = bên trong. 

- tiyãmarattim (tiyãmã + rattim) <tapS, trt, đc, sđ> = trọn đêm 
cả ba canh. 

- tiyãmã (ti + yãma) <dis, dt, trung> = ba canh. 

- yãma <dt, nam> = canh, khoảng thời gian. 

- ratti <dt, nữ> = ban đêm. 

- parittam (paritta) <tt, trung, đc, sđ> = sự bảo vệ, sự hộ trì. 

- karonto (karonta) <htpt, tt, cc, sđ> = đang làm, đang phát 
(tâm nguyện). 

- ãyasmã (ãyasmantu) <tt, nam, cc, sđ> = đến Ngài, người có 
đời sống dài. 

- Ãnandatthero (Ãnanda + (t) + thera) <kamS, cc, sđ> = 
trưởng lão Ãnanda. 

- thera <dt, nam> = trưởng lão. 

- viya <mt> = như thế. 

- kãrunnacỉttam (kãruĩiiìa + citta) <kamS, đc, sđ> = có tâm từ 

bi. 

- kãruiìiìa <dt, trung> = sự từ bi. 

- citta <dt, trung> = tâm tư. 

- upatthapetvã (upatthapeti = upa + y thã + e + ti) <đtbb> = 
sau khi đã bảo (Ngài Ãnanda) phát tâm (bi mẫn). 

26. Kotĩsatasahassesu, 

cakkavãỊesu devatã, 

yass’ãnam patigganhanti, 

yanca Vesãliyã pure. 


66 



2. Ratanasutta 


2. Kinh Châu Báu 


27. Rogãmanussadubbhikkha- 
sambhũtam tividham bhayam, 
khippam’ antaradhãpesi, 
parittam tain bhanãma he. 

Nghĩa Vi êt: 

26-27'. Xin các bậc hiền trí! Bây giờ chúng tôi tụng kinh Paritta 
này mà nhiều vị chư thiên trong hàng tỷ vũ trụ (ta bà thế giới) đã 
chấp nhận (những điều đó), khiến cho nhanh chóng biến mất ba 
tai nạn do bệnh tật, phi nhân và nạn đói khát đang phát sanh ở 
thành phố Vesãlĩ này. 

Phân tích: 

$ Kotĩsatasahassesu cakkavãỊesu devatã yass’ãnam 

patigganhanti = trong hàng tỷ vũ trụ (ta bà thế giới) đã chấp 
nhận (những điều đó), 

- kotĩsatasahassesu (kotĩ + sata + sahassa) <kamS, tt, đsc, sn> 
= trong ngàn tỷ. 

- koti <dt, nữ> = mười triệu. 

- sata <dt, trung> = trăm. 

- sahassa <dt, trung> = ngàn. 

- cakkavãỊesu (cakkavãỊa) <dt, trung, đsc, sn> = trong các thế 
giới, trong các ta bà thế giới. 

- devatã (devatã) <dt, nữ, cc, sđ> = vị trời, thiên nhân. 

- yassãnam (yassa + ãnaiụ) 

- yassa (ya) <đại-qh, trung, stc, sđ> = của kinh Paritta. 

- ãnaụi (ãnã) <dt, nữ, đc, sđ> = năng lực, oai lực. 

- patigganhanti (patigganhãti) <đt, ht, 3, sn> = chấp nhận. 

$ yanca Vesãliyã pure rogãmanussadubbhikkha-sambhũtam 
tividham bhayam khỉppam’antaradhãpesi = khiến cho 
nhanh chóng biến mất ba sự sợ hãi do bệnh tật, phi nhân và nạn 
đói khát đang phát sanh ở thành phố Vesãlĩ này. 


67 



ParừtapãỊ i 


Phần II: Thứ Hai 


- yanca (yam + ca) 

- yam (ya) <đại-qh, cc, sđ> = điều gì? 

- pure (pura) <dt, trung, đsc, sđ> = trong thành phố. 

- rogãmanussa-dubbhikkha-sambhũtam (roga + amanussa + 
dubbhikkha + sambhuta) <tapS, đc, sđ> = do bệ nh tật, phi 
nhản và nạn đói khát đang phát sanh. 

- roga <dt, nam> = bệnh tật. 

- amanussa <dt, nam> = phi nhân. 

- dubbhikkha <dt, trung> = nạn đói. 

- sambhũta (sambhavati) <qkpt> = đã đuợc sanh lên. 

- tividham (tividha) <tt, đc, sđ> = ba yếu tố. 

- bhayam (bhaya) <dt, trung, đc, sđ> = sự sợ hãi, tai nạn. 

- khippam’antaradhãpesi (khappam + antaradhãpeti) <skh, 
qk, 3, sđ> = đã khiến cho (các sự sợ hãi) nhanh chóng biến mất. 

- khippam <trt> = một cách nhanh chóng. 

- antaradhãpeti (antara + V dhe + e + ti) <đt, skh, 3, sđ> = 
khiến cho (các sự sợ hãi) biến mất. 

28. Yãnĩdha bhũtãnỉ samãgatãni, 
bhummãnỉ vã yãni va antalỉkkhe, 
sabbeva bhũtã sumanã bhavantu, 
athopi sakkacca SII11 an tu bhãsitam. 

Nghĩa. Vì ệtL 

28. Bất cứ hạng chu thiên nào cùng nhau tụ hội noi đây, ở đất 
liền hay ở trên hu không; mong cho tất cả chu thiên đó đuợc 
hoan hỷ; và cũng nên chăm chú lắng nghe lời tụng đọc (Phật 
ngôn) này. 

Phẫn tích: 

$ Yãnĩdha bhũtãnỉ samãgatãnỉ = bất cứ hạng chu thiên nào 
cùng nhau tụ hội noi đây, 


68 



2. Ratanasutta 


2. Kinh Châu Báu 


- yãnĩdha = yãni + idha 

- yãni (ya) <đại-qh, trung, cc, sn> = những (chúng sanh, chư 
thiên). 

- bhũtãni (bhũta) <dt, trung, cc, sn> = hạng chư thiên (deva), 
chúng sanh. 

- samãgatãnỉ [samãgata = sam + ãgata = samãgacchati (sam 

+ ã + V gam + ti)] <qkpt, tt, trung, cc, sn> = đã được tụ hội. 

bhummãni vã yãni va antalỉkkhe = ở đất liền hay ở trên hư 
không; 

- bhummãni (bhumma) <tt, trung, cc, sn> = ở đất liền, trên mặt 

đất. 

- va (= vã) <bbt> = như. 

- antaỉỉkkhe (antalỉkkha) <dt, trung, đsc, sđ> = ở trên hư 
không, trên bầu trời. 

sabbeva bhũtã sumanã bhavantu = mong cho tất cả hạng 
chư thiên đó được hoan hỷ. 

- sabbeva = sabbe + eva 

- sabbe (sabba) <tt, cc, sn> = tất cả. 

- bhũtã (bhũta) <dt, nam, cc, sn> = những hạng chư thiên 
(chúng sanh). 

- sumanã (su + mana) <dt, nam, cc, sn> = vui vẻ, hoan hỷ. 

- bhavantu (bhavati = V bhu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy là, mong 
cho là. 

athopi sakkacca suụantu bhãsitam = và (xin các hạng chư 
thiên) cũng nên chăm chú lắng nghe lời tụng đọc (Phật ngôn) này. 

- athopi = atho + api 

- atho <bbt> = rồi thì. 

- sakkacca (sakkaroti) <qkpt, trt> = kính cân, cân thận. 

- suụantu (suụãti = su + V nã + ti) <đt, mlc, 3, sn> = hãy lắng 
nghe. 


69 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Hai 


- bhãsitam (bhãsatỉ = V bhas + ti) <dt, trung, qkpt, đc, sđ> = lời 
tụng đọc, đã được nói lên. 

29. Tasmã hi bhũtã nisãmetha sabbe, 
mettam karotha mãnusiyã pajãya, 
divã ca ratto ca haranti ye balim, 
tasmã hỉ ne rakkhatha appamattã. 

Nehĩa Vi êt: 

29. Vì vậy, xin tất cả các hạng chư thiên hãy lắng nghe! Hãy có 
lòng bi mẫn đối với chúng sanh là loài người! Họ 1 mang lại cúng 
dường cả ngày lần đêm cho các vị (chư thiên). Do vậy, hãy hộ trì 
họ 2 một cách tinh cần. 

Phân tích: 

Tasmã hi bhũtã nisãmetha sabbe = vì vậy, xin tất cả các 

hạng chư thiên hãy lắng nghe! 

- tasmã <bbt> = do đó. 

- hi <bbt> = thật vậy. 

- bhũtã (bhũta) <dt, nam, hc, sn> = này chư thiên (chúng sanh). 

- nisãmetha (nisãmeti = ni + V sãm + e + ti) <đt, mlc, 2, sn> = 
hãy lắng nghe. 

- sabbe (sabba) <tt> = tất cả. 

❖ mettam karotha mãnusiyã pajãya = hãy có lòng bi mần đối 

với chúng sanh là loài người! 

- mettam (metta) <dt, nữ, đc, sđ> = lòng từ. 

- karotha (karoti) <đt, mlc, 2, sn> = hãy làm. 

- mãnusiyã (mãnusa) <tt, nữ, đsc, sđ> = ở nhàn loại. 


1 loài người. 

2 loài người. 


70 



2. Ratanasutta 


2. Kinh Châu Báu 


- pajaya (pajã) <dt, nữ, đsc, sđ> = chúng sanh, dòng giống, con 
cháu, dòng dõi. 

^ divã ca ratto ca harantỉ ye balim = họ 1 mang lại cúng dường 
cả ngày lần đêm cho các vị (chư thiên). 

- divã (diva) <đsc, sn> = ở ban ngày. 

- ca <lt> = và. 

- ratto 2 (ratti) <dt, nữ, đsc, sđ> = ở ban đêm. 

- harantỉ (haranti = V har) <đt, ht, 3, sn> = kính lề. 

- ye (ya) <đại-qh, nam, cc, sn> = những ai, chúng sanh, loài 
người. 

- balim (bali) <dt, trung, đc, sđ> = sự cúng dường (hoa, thức 
ăn). 

^ tasmã hi ne rakkhatha appamattã = do vậy, hãy hộ trì họ 

một cách tinh cần. 

- ne = te (ta) <đại-qh, đc, sn> = họ (chúng sanh, nhân loại). 

- rakkhatha (rakkhati) <đt, mlc, 2, sn> = bạn hãy bảo vệ. 

- appamattã (a + pamatta) <trt, cc, sn> = không có sự biếng 
nhác, có sự tinh cần (bhũtã = chư thiên). 

30. Yainkinci vittam idha vã hurain vã, 
saggesu vã yam ratanam panĩtam, 
na no samam atthi tathãgatena. 

Idampỉ buddhe ratanam panĩtam. 

Etena saccena suvatthi hotu. 

Nehĩa Vi êt: 

30. Cho dù kho báu nào ở thế giới này hay ở thế giới khác; hay 
báu vật cao quý nào ở trên cõi trời. Báu vật đó không sánh bằng 


1 loài người. 

2 smim => o. 


71 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Hai 


với Như Lai. Thật vậy, chư Phật là châu báu thù diệu; do lời chân 
thật này, mong cho được thạnh lợi. 

Phân tích: 

® Yamkinci vittam idha vã huram vã = cho dù kho báu nào ở 

thế giới này hay ở thế giới khác, 

- yamkinci = sabbe <tt, cc, sđ> = tất cả. 

- vittam (vitta) <dt, trung, cc, sđ> = tài sản, báu vật. 

- idha <trt> = ở đây. 

- huraiụ <bbt> = ở một thế giới khác. 

^ saggesu vã yam ratanam paụĩtam = hay báu vật cao quý nào 
ở trên cõi trời. 

- saggesu (sagga) <dt, nam, đsc, sn> = trên các cõi trời. 

- panĩtam = ratanam (panĩta) <tt, trung, cc, sđ> = tuyệt diệu, 
thù thắng. 

^ na no samam atthi tathãgatena = báu vật đó không sánh 
bằng Như Lai. 

- na no atthi = không có. 

- na = không. 

- no <mt> = duy nhất. 

- atthi (V as) <đt, ht, 3, sđ> = là. 

- samam (sama) <dt, trung, cc, sđ> = bằng, ngang bằng. 

- tathãgatena (tathãgata) <dt, nam, sdc, sđ> = bởi Như Lai. 

$ idampi buddhe ratanam paọĩtam = thật vậy, chư Phật là 
châu báu thù diệu (thật vậy, đây là châu báu thù diệu noi đức 
Phật). 

- ỉdampỉ (idarp + api) 

- idam (ima) <dt, trung, cc, sđ> = cái này, điều này. 

- Buddhe (Buddha) <dt, nam, đsc. sđ> = ở đức Phật. 


72 



2. Ratanasutta 


2. Kinh Châu Báu 


- ratanam (ratana) <dt, trung, cc, sđ> = châu báu. 

- panĩtam (panĩta) <dt, trung, cc, sđ> = thù diệu, tuyệt diệu, thù 
thắng. 

Etena saccena suvatthi hotu = do lời chân thật này, mong 
cho đuợc thạnh lợi. 

- etena (eta) <đại-ch, trung, sdc, sđ> = với cái này, bằng việc 
này. 

- saccena (sacca) <dt, trung, sdc, sđ> = bằng sự chân thật. 

- suvatthi (suvatthi) <bbt; mt; dt, cc, sđ> = sự thạnh lợi, sự thịnh 
vuợng, sự may mắn, hạnh phúc. 

- hotu (hoti = V hũ + ti) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy là. 

31. Khayam virãgam amataiụ panĩtam, 
yadajjhagã sakyamunĩ samãhito, 
na tena dhammena samatthi kỉhci. 

Idampi dhamme ratanam panĩtarn. 

Etena saccena suvatthi hotu. 

Nghĩa. YL ệti. 

31. Sự kiên định của đức Sakyamunĩ đã thông suốt pháp thù 
diệu, bất tử, dứt khỏi tình dục, không còn phiền não. Do vậy, 
không có gì sánh bằng Pháp Bảo. Thật vậy, Pháp Bảo này là 
châu báu thù diệu; do lời chân thật này, mong cho đuợc thạnh 
lợi. 

Phân tích: 

❖ Khayam virãgam amataiụ panĩtaiụ yadajjhagã sakyamunĩ 
samãhỉto = sự kiên định của đức Sakyamunĩ đã thông suốt 
pháp thù diệu, bất tử, dứt khỏi tình dục, không còn phiền não. 

- khayain (khaya) <dt, trung, đc, sđ> = sự hoàn mỹ, sự hoàn 
thiện, thù diệu. 


73 



ParittapaỊ i 


Phần II: Thứ Hai 


- virãgam (virãga) <dt, trung, đc, sđ> = sự dứt khỏi tình dục. 

- amatam (a + mata) <dt, trung, đc, sđ> = bất tử. 

- yadajjhagã (yam + ajjhagâ) 

- ajjhagã (adhi + V gam + ã) <đt, qk, 3, sđ> = đã hiểu biết, 
đã đạt đến. (yam = nibbãna). 

- sakyamunĩ (sakyamuni) <dt, nam, cc, sđ> = đức Sakyamunĩ 
(Thích Ca Mâu Ni). 

- samãhito (samãhita) <qkpt, nam, cc, sđ> = đã đuợc ốn định, 
có sự kiên định. 

# na tena dhammena samatthỉ kiĩici = do vậy, không có gì 
sánh bằng Pháp ấy. 

- tena (ta) (= dhammena) <bbt, sdc, sđ> = bởi điều này. 

- dhammena (dhamma) <dt, nam, sdc, sđ> = bằng Pháp. 

- samatthi (samam + atthỉ) 

- samam <tt> = ngang bằng. 

- atthi (V as + a + ti) <đt, ht, 3, sđ> = có, là, trở thành. 

- dhamme (dhamma) <dt, nam, đsc, sđ> = ở giáo Pháp. 

32. Yam Buddhasettho parivannayĩ sucim, 
samãdhỉmãnantarỉkannamãhu, 
samãdhinã tena samo na vỉjjati. 

Idampỉ dhamme ratanam panĩtam. 

Etena saccena suvatthi hotu. 

Nehĩa Vi êt: 

32. Đức Phật cao quý đã tán duong thiền định tinh khiết. Chư 
Phật đã nói là vô gián định (cho quả ngay lập tức). Không có gì 
sánh bằng thiền định ấy. Thật vậy, Pháp Bảo này là châu báu thù 
diệu; do lời chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 

Phân tích: 

Yam Buddhasettho parivannayĩ sucim = đức Phật cao quý 
đã tán dưong thiền định tinh khiết. 


74 



2. Ratanasutta 


2. Kinh Châu Báu 


- samãdhỉmãnantarỉkannamãhu (samãdhim + ãnantarỉkam 

+ yam + ãhu) 

- yam = samãdhỉm 

- yam (ya) <đại, nam, đc, sđ> = cái đó. 

- Buddhasettho (Buddhasettha) <kamS, nam, cc, sđ> = sự cao 
quý của đức Phật. 

- settha <tt> = cao quý, thù thắng. 

- parivannayĩ (pari + vanna + naya 1 + ĩ) <đt, qk, 3, sđ> = đã 
nói lên trong nhiều cách. 

- sucim (suci) <tt, dt, trung, cc, sđ> = tinh khiết. 

$ samãdhimãnantarikannamãhu = chu Phật đã nói là vô gián 
định (cho quả ngay lập tức). 

- samãdhimãnantarikannamãhu (samãdhim + ãnantarikam + 
uiinurp + ãhu) <sandhi, đt, qk, 3, sn> = họ đã nói sự hoàn hảo 
và nhanh chóng của sự định tĩnh. 

- samãdhi <dt, nam> = sự định tâm, định. 

- ãnantarỉka <tt> = vô gián, liên tục, kế liền, theo sau lập 
tức. 

- yam (ya) <đại, nam, đc, sđ> = cái đó. 

- ãhu (V brũ = brũti)<đt, qk, 3, sn> = họ đã nói. 

Samãdhinã tena samo na vijjati = không có gì sánh bằng 
thiền định ấy. 

- samãdhỉnã (samãdhỉ) <dt, nam, sdc, sđ> = bằng thiền định. 

- samo = samãdhi (sama) <tt, dt, nam, cc, sđ> = bằng, ngang 
nhau. 

- vijjati (V vid + ya + ti) <đt, ht, 3, sđ> = đuợc tìm thấy, tồn tại. 


1 paccaya (giới từ). 


75 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Hai 


33. Ye puggalã attha satam pasatthã, 
cattãri etãni yugãni honti, 
te dakkhineyyã sugatassa sãvakã, 
etesu dỉnnãnỉ mahapphalãnỉ. 

Idampỉ sanghe ratanam panĩtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 

Nshĩa Vi êt: 

33. Có tám bậc (hay 108 bậc 1 ) thánh nhản được người đức hạnh 
ca ngợi, có bốn đôi này 2 . Các vị đệ tử ấy của đức Thiện Thệ đáng 
được cúng dường. Những sự bố thí đến những vị đó là có quả 


1 Theo Atthakathã của Ratanasutta phân tích 108 bậc Thánh Nhân: 

1- Thánh Đạo có 4 bậc, mỗi Thánh Đạo nhân với 2 phận sự (2 phận 
sự (dhura): 1- Saddhadhura: phận sự của đức tin; 2- Pahhãdhura: phận sự 
của trí tuệ), thành 8 bậc Thánh Đạo. 

2- Thánh Quả có 4 bậc, mỗi bậc Thánh Quả nhân với 4 pháp hành (patipadã) 
[4 pháp hành: 1- Hành dễ, chứng đắc mau. 2- Hành dễ, chứng đắc chậm. 3- 
Hành khó, chứng đắc mau. 4- Hành khó, chứng đắc chậm]., nhân với 2 phận 
sự (dltiira) nhu sau: 

Bậc Nhập Lưu Thánh Quả: Có 3 hạng nhân với 4 pháp hành, nhân với 2 
phận sự thành 24 bậc Nhập Lưu Thánh Quả. (3x4x2 = 24) 

Bậc Nhất Lai Thánh Quả: Có 3 hạng nhân với 4 pháp hành, nhân với 2 phận 
sự thành 24 bậc Nhất Lai Thánh Quả. (3x4x2 = 24) 

Bậc Bất Lai Thánh Quả'. Có 5 hạng nhân với 4 cõi Tịnh Cư Thiên bậc thấp 
rồi cộng với 4 bậc Bất Lai Thánh Quả cõi sắc cứu cánh thiên rồi nhân với 2 
phận sự thành 48 bậc Bất Lai Thánh Quả. (5 X 4 + 4) X 2 = 48 
Bậc Aralìán Thánh Quả: Có 2 hạng nhân với 2 phận sự thành 4 bậc Thánh 
Arahán Thánh Quả. (2x2 = 4) 

Tông cộng 4 bậc Thánh Đạo và 4 bậc Thánh Quả theo cách tính trên gôm có: 
8 + 24 + 24 + 48 + 4 = 108 bậc Thánh Nhân. 

2 Sotapatimaggattha, Sotapatiphalattha (một cặp), 

Sakadagãmimaggattha, Sakadagãmiphalattha (cặp thứ 2), 
Anãmimaggattha, Anãmiphalattha, Arahattamaggattha (cặp thứ 3), 
Arahattaphalattha (cặp thứ 4). 


76 



2. Ratanasutta 


2. Kinh Châu Báu 


lớn. Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu; do lời chân 

thật này, mong cho đuợc thạnh lợi. 

Phân tích: 

❖ Ye puggalã attha sa tam pasatthã cattãri etãni yugãni honti 

= có tám bậc đuợc nguời đức hạnh ca ngợi, có bốn đôi này. 

- ye = puggalã) (ya) <đại, nam, cc, sn> = những vị nào, những 
nguời nào. 

- puggalã (puggala) <dt, nam, cc, sn> = những nguời. 

- attha <số> = tám 

- satam' (santa ) <dt, nam, stc, sđ> = của (nguời) có đạo đức, 
hiền trí. 

- pasatthã = puggalã (pasattha => pasamsati) <qkpt, tt, nam, 
cc, sn> = đáng đuợc tán duong, ca ngợi. 

- cattãri = yugãni (catu ) <số, cc, sn> = bốn (cặp). 

- etãni (eta ) <đại-qh, cc, sn> = những cái đó. 

- yugãni (yugãni ) <dt, trung, cc, sn> = cặp. 

- hontỉ (hoti - V hũ + a + ti) <đt, ht, 3, sn> = là. 

^ te dakkhineyyã sugatassa sãvakã = các vị đệ tử ấy của đức 
Thiện Thệ đáng đuợc cúng duờng. 

- dakkhineyyã (dakkhineyyã) <tt, skh, cc, sn> = xứng đáng 
cúng duờng. 

- sugatassa (sugata) <dt, nam, stc, sđ> = của đức Thiện Thệ. 

- sãvakã (sãvaka) <dt, nam, cc, sn> = những nguời đệ tử, những 
vị lắng nghe, những bậc Thinh Văn. 

# etesu dinnãni mahapphaỉãnỉ = những sự bố thí đến những vị 
đó là có quả lớn. 


1 Được chia theo danh từ Nam tánh, tận cùng bằng anta (santa + nam => 
satam hay santanam). 


77 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Hai 


- etesu (eta) <đại-qh, đsc, sn> = trong những vị đó, đến những vị 
đó (puggalã, hay sãvakã). 

- dỉnnãnỉ (dỉnna - deti) <qkpt, dt, trung, cc, sn> = đã được bố 
thí. 

- mahapphalãni (mahã + phala) <baS, cc, sn> = những quả 
lớn. 

- phaỉa <dt, trung> = quả; kết quả 

Idampi sanghe ratanam panĩtam = thật vậy, Tăng Bảo này 
là châu báu thù diệu. 

- sanghe (sangha) <dt, nam, đsc, sđ> = ở Tăng chúng. 

34. Ye suppayuttã manasã daịhena, 
nikkãmino gotamasãsanamhi. 

Te pattipattã amataụi vigayha, 
laddhã mudhã nibbutỉm bhuiìịamãnã. 

Idampỉ sanghe ratanam panĩtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 

Nẹhĩa Vi êt: 

34. Với tâm trí kiên định họp lý, các ngài 1 có sự ứng dụng hoàn 
hảo xuyên qua giáo Pháp của đức cồ Đàm. Các ngài đã thoát 
khỏi những dục vọng. Các ngài đã đạt được mục đích, đã thế 
nhập bất tử. Các ngài đã đạt được sự cao tột, đang tận hưởng sự 
giải thoát. Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu; do lời 
chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 


1 bậc thánh Tăng. 


78 



2. Ratanasutta 


2. Kinh Châu Báu 


Phân tích: 

& Ye suppayuttã manasã daịhena nỉkkãmỉno 
gotamasãsanamhi = với tâm trí kiên định hợp lý, các ngài 1 có 
sự ứng dụng hoàn hảo xuyên qua giáo Pháp của đức cồ Đàm. 
Các ngài đã thoát khỏi những dục vọng. 

- ye = sãvakã 

- suppayuttã [su + payuttã (payunjati)] <qkpt, nam, cc, sn> = 
có sự ứng dụng hoàn hảo. 

- payunjati (pa + A/ yuj + m + a) = thi hành, ứng dụng. 

- manasã (mana) <dt, trung, sdc, sđ> = với tâm, với ý. 

- daỊhena (daịha) <tt, nữ, sdc, sđ> = bằng sự kiên định, bằng sự 
bền bỉ. 

- nỉkkãmỉno (ni + kãma) <tt, nam, cc, sn> = đã thoát khỏi 
những dục vọng 

- gotamasãsanamhi (gotama + sãsana) <tapS, đsc, sđ> = xuyên 
qua giáo Pháp của đức cồ Đàm. 

- sãsana <dt, trung> = giáo Pháp. 

^ te pattipattã amatam vigayha = các ngài đã đạt đuợc mục 
đích, đã thể nhập với bất tử. 

- te = ye 

- pattipattã (patti + patta ) <tapS, qkpt, cc, sn> = đã đạt đuợc. 

- patti <dt, nữ> = sự đạt đuợc. 

- patta (pãpunãti) <qkpt> = đã đạt đuợc. 

- amatam (a + mata) <dt, trung, đc, sđ> = bất tử (Nibbãna). 

- vigayha (vi + V har) <đtbb, cc, sn> = đã thể nhập. 

$ ỉaddhã mudhã nibbutim bliuiìịamãnã = các ngài đã đạt 
đuợc sự cao tột, đang tận huởng sự giải thoát. 

- laddhã (laddha - labhatỉ) <qkpt, cc, sn> = đã đạt đuợc, đã thu 
nhận, đã nhận lãnh. 


1 bậc thánh Tăng. 


79 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Hai 


- mudha <dt, nam, cc, sn> = sự cao tột, đỉnh cao. 

- nibbutim (nibbuti) <dt, nữ, đc, sđ> = sự giải thoát, sự vắng 
lặng. 

- bhuĩiịamãnã (bhunjati = V bhuj) <htpt, cc, sn> = đang tận 
hưởng, đang thụ hưởng. 

35. Yathindakhĩlo pathavissito siyã, 
catubbhi vãtehi asampakampỉyo. 

Tathũpamam sappurỉsam vadãmi, 
yo ariyasaccãni avecca passatỉ. 

Idampỉ sanghe ratanam panĩtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 

Nehĩa Vi êt: 

35. Ví như trụ đá vững chắc được chôn trong lòng đất, không thế 
bị lay chuyến bởi những con gió từ tứ phưong. Cũng ví như vậy, 
con đảnh lễ bậc hiền nhân, người mà thấy rõ Thánh Đe (Tứ Diệu 
Đe). Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu; do lời chân 
thật này, mong cho được thạnh lợi. 

Phân tích: 

Yathindakhĩlo pathavissito = ví như trụ đá vững chắc được 
chôn trong lòng đất, 

- yathindakhĩlo = yathã + ỉndakhĩỉo 

- yathã <trt> = như. 

- indakhĩlo (indakhĩla) <dt, nam, cc, sđ> = trụ đá, cột của 
cửa nhà, cột trụ trước cống thành. 

- pathavissito (pathavĩ + sita) <tapS, tt, cc, sđ> = được chôn 
trong lòng đất. 

- pathavĩ <dt, nữ> = lòng đất, mặt đất. 

- sita <qkpt> = đã được chôn, đã được tựa trên. 

^ siyã catubbhi vãtehi asampakampiyo = không thế bị lay 

chuyến bởi những con gió từ tứ phưong, 


80 



2. Ratanasutta 


2. Kinh Châu Báu 


- siyã (V as) <đt, tha-đt, gđ, 3, sđ> = có thể là. 

- catubbhi (catu) <tt, số, xxc, sn> = từ bốn (hướng). 

- vãtehi (vãta) <dt, nam, sdc, sn> = bởi những cơn gió. 

- asampakampiyo (a + sam + pakampa + iya) <kamS, tt, cc, 
sđ> = sự không lay chuyển. 

- pakampati (pa + V kamp + a + ti) <đt> = lay chuyển, 
rung động. 

^ tathũpamam sappurisam vadãmi = cũng ví như vậy, con 

đảnh lề bậc hiền nhân, 

- tathũpamam (tathã + upama) <sandhi, tt, cc, sđ> = cũng ví 
như vậy. 

- sappurisam (santa + purisa) <dt, nam, đc, sđ> = bậc hiền 
nhân, thiện nhàn. 

- vadãmi (vadati - V vad) <đt, ht, 1, sđ> = con đảnh lề. 

^ yo ariyasaccãni avecca passatỉ = người mà thấy rõ Thánh 
Đe (Tứ Diệu Đe). 

- yo (ya) (sappuriso) <đại, nam, cc, sđ> = việc nào, điều gì, 
người nào. 

- ariyasaccãni (ariya + sacca) <kamS hay sapS, trung, đc, sn> = 
Thánh Đe (Tứ Diệu Đe), chân lý của bậc thánh. 

- ariya <tt> = bậc thánh. 

- sacca <dt, trung> = chân lý. 

- avecca (= yo) <trt, cc, sđ> = rõ ràng, chắc chắn, hoàn toàn, sau 
khi biết hoàn toàn. 

- passati (V dis => V pas) <đt, ht, 3, sđ> = nhìn thấy. 

36. Ye ariyasaccãni vibhãvayanti, 
gambhĩrapannena sudesitãnỉ. 

Kincãpi te honti bhiisaiỊi pamattã, 
na te bhavam atthamamãdiyanti. 


81 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Hai 


Idampỉ sanghe ratanam panitam, 
etena saccena suvatthi hotu. 

Nghĩa. Vi êt: 

36. Những vị nào phát triển rõ ràng những Thánh Đe (Tứ Diệu 
Đe), đã được khéo thuyết giảng bằng trí tuệ sâu lắng, mặc dù các 
ngài thường dề duôi nhưng các ngài cũng không nhận lãnh kiếp 
sống thứ tám 1 . Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu; do 
lời chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 

Phân tích: 

$ Ye ariyasaccãni vibhãvayanti gambhĩrapannena sudesỉtãni 

= những vị nào phát triển rõ ràng những Thánh Đe (Tứ Diệu 
Đe), đã được khéo thuyết giảng bằng trí tuệ sâu lắng, 

- ye = sottapana 

- vibhãvayanti (vi + bhãveti) <đt, ht, 3, sn> = phát triển rõ ràng, 
sự phát triển chi tiết. 

- vi <tđn> = rõ ràng, chi tiết. 

- bhãveti (V bhũ + e + ti) <đt> = phát triển, hành thiền. 

- gambhĩrapannena (gambhĩra + paiìiìã) <kamS, sdc 2 , sđ> = 
bằng trí tuệ sâu lắng. 

- gambhĩra <tt> = sâu lắng, tuyệt vời. 

- paiìiìã <dt, nữ> = trí tuệ. 

- sudesitãni = ariyasaccãni (sudesita) <tt, trung, đc, sn> = đã 

khéo thuyết giảng. 

^ kỉncãpi te honti bhusam pamattã = mặc dù các ngài thường 
dề duôi, 


1 Không có đời sống thứ 8 kể từ khi vị này đạt đạo và quả của Sotãpannã (Tư 
Đà Hoàn). Vị này chỉ có 6 kiếp sống trong quá trình luân hồi (samsãra) ở cõi 
người, trời hay phạm thiên và sau đó sẽ nhập Niết Bàn (Parinibbãna). 

2 Tatiya [sdc (cc)], xem The New Pãli Course, p. 4 


82 



2. Ratanasutta 


2. Kinh Châu Báu 


- kỉncãpi <bbt> = mặc dù, tuy nhiên. 

- te (ta) <đại, cc, sn> = các cái đó. 

- bhusam (bhusa) <trt> = thường xuyên, liên tục. 

- pamattã (pa + V mad + ta) <qkpt, nam 1 , cc, sn> = biếng nhác, 
xao lãng, phóng dật. 

- pa <tđn> = chỉ sự nhấn mạnh. 

- V mad = nghiện, dam mê. 

^ na te bhavam atthamamãdiyanti = nhưng các ngài cũng 
không nhận lãnh kiếp sống thứ tám. 

- bhavain (bhava) <dt, nam, đc, sđ> = đời sống. 

- atthamamãdỉyanti (atthamam + ãdiyati) <sandhi, đt, ht, 3, 

sn> = nhận lấy (đời sống) tám thứ. 

- atthama <tt, số> = thứ tám. 

- ãdiyati (a + V dã + i +ya + ti) <đt> = nhận lãnh, thâu tóm. 

37. Sahãvassa dassanasampadãya, 
tayassu dhammã jahỉtã bhavanti, 
sakkãyaditthĩ vicikicchitanca, 
sĩlabbatain vãpi yadatthi kỉnci. 

Nehĩa Vi êt: 

37. Với vị đầy đủ tri kiến (sơ đạo) chắc chắn, ba pháp đã được 
diệt trừ là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Thậm chí vị này 
cũng diệt trừ những phiền não khác. 

Phân tích: 

& Sahãvassa dassanasampadãya = với vị đầy đủ tri kiến chắc 
chắn, 

- sahãvassa (saha + eva + assa) <trt> = với vị (đầy đủ tri kiến) 
chắc chắn. 


1 chia theo ‘te’, nên danh từ là nam tánh. 


83 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Hai 


- saha <lt> = cùng với. 

- eva <bbt> = duy nhất, chỉ. 

- assa (ta) <đại, cđc, 3, sđ> = vị đó. 

- dassanasampadãỵa (dassana + sampadãya) <tapS, sdc, sđ> = 
đầy đủ tri kiến. 

- dassana <dt, trung> = minh sát, sự nhìn thấy bên trong sự 
vật. 

- sampadã <dt, trung> = sự chứng đạt, sự may mắn, điều 
hạnh phúc. 

# tayassu dhammã ịahitã bhavanti = ba pháp đã đuợc diệt trừ 

là, 

- tayassu (tayo + assu) <dt, trung, stc, sn> = của ba. 

- tayo (ti) <số, cc, sn> = ba. 

- assu <mt> = chỉ sự nhấn mạnh, không có nghĩa. 

- dhammã (dhamma) <dt, nam, cc, sn> = các pháp, các tâm sở. 

- ịaliitã (jahỉta = jahati) <qkpt, tt, cc, sn> = đã đuợc đoạn trừ, 
đã bỏ phế. 

- bhavanti (bhavati - V bhũ) <đt, ht, 3, sn> = là. 

sakkãyaditthĩ vicikicchitanca sĩlabbatam = thân kiến, hoài 
nghi, giới cấm thủ. 

- sakkãyaditthĩ (sakkãyaditthi) <tapS, cc, sđ> = thân kiến. 

- sakkãỵa <dt, nam> = thân. 

- ditthi <dt, nữ> = kiến, lòng tin, lý thuyết. 

- vicikicchitanca = vicikicchitam + ca 

- vicikicchitam (vicikiccha + ita 1 ) <tapS, dt, trung, đc, sđ> 
= sự hoài nghi. 

[vicikicchiti (vikicchati - V kit)] <qkpt, đc, sđ> = hoài nghi. 

- sĩlabbatain (sĩla + bata) <dvanS, đc, sđ> = giới cấm thủ, chấp 
thủ vào lề nghi. 


1 Ở đây ita được thêm vào, chứ không phải ita - dấu hiệu của qkpt. 


84 



2. Ratanasutta 


2. Kinh Châu Báu 


- sĩla <dt, trung> = giới, điều học. 

- bata hay vata <dt, trung> = phận sự của tôn giáo, nghi lễ. 

vãpi yadatthi kiĩici = thậm chí vị này cũng diệt trừ những 
phiền não khác. 

- vãpi (vã + api) <lt> = hoặc, ngay cả. 

- yadatthi (yam + atthi) <sandhi> 

- yam (vicikicchitam, sakkãyaditthĩ, sĩlabbatain) (ya) 

<đại, trung, cc, sđ> = cái này. 

- atthi (V as) <đt, ht, 3, sđ> = là. 

- kinci (kimci) <bbt, đc, sđ> = vài cái. 

38. Catũhapãyehi ca vippamutto, 
chaccãbhỉthãnãni abhabba kãtiirp. 

Idampỉ sanghe ratanam panĩtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 

Nghĩa. EL ệụ 

38. Và vị ấy đã hoàn toàn thoát khỏi bốn đuờng ác đạo 1 , không 
có thể phạm sáu ác hành 2 . Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu 
thù diệu; do lời chân thật này, mong cho đuợc thạnh lợi. 

Phân tích: 

& Catũhapãyehi ca vippamutto = và vị ấy đã hoàn toàn thoát 
khỏi bốn đuờng ác đạo, 

- catũhapãyehi = catũhỉ + apãyehi 

- catũhi (catu) <số, tt, xxc, sn> = từ bốn. 


1 Niraya (Địa Ngục [ni = không + aya = hạnh phúc]), 2. Tiracchãna (Súc 
sanh), 3. Peta (Ngạ quỷ), và 4. Asura (A-tu-la). 

2 1. Mãtughãtaka: giết mẹ 2. Pitughãtaka: giết cha, 3. Arahantaghãtaka: 
giết bậc A-la-hán, 4. Lohituppãdaka: làm chảy máu Phật, 5. 
Sanghabhedaka: chia rẽ Tăng chúng, 6. Annasatthãruddesa: đề nghị một vị 
thây khác (không lây đức Phật làm thây). 


85 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Hai 


- apãyehi (apãya) <dt, nam, xxc, sn> = từ (bốn) đường ác 
đạo, từ những địa ngục. 

- vippamutto (vipamutta) <qkpt, dt, nam, cc, sđ> = đã được 
thoát khỏi. 

- pamutti <dt, nữ> = sự tự do, sự thoát ly. 

$ chaccãbhithãnãnỉ abhabba kãtiiiụ = không có thê phạm sáu 
ác hành. 

- chaccãbhỉthãnãnỉ = cha + ca + abhỉthãnãnỉ 

- cha <số, tt, đc, sn> = sáu. 

- abhithãnãni (abhỉthãna) <dt, trung, đc, sn> = ác hành, 
trọng tội. 

- abhabba (abhabo) <kamS, đt, cc, sđ> = không thành thạo, 
không phù họp. 

- kãtiiiụ (karoti - V kar) <đt, ng-m> = để làm. 

39. Kỉncãpi so kamma karoti pãpakam, 
kãyena vãcã uda cetasã vã. 
abhabba so tassa paticchadãya, 
abhabbatã ditthapadassa vuttã. 

Idampỉ sanghe ratanam panĩtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 

Nghĩa. YL ệti. 

39. Mặc dù vị ấy làm việc ác nào bằng thân, bằng khấu, hay bằng 
ý. Việc làm của vị ấy không thế che dấu. Những việc (do thân, 
khấu và ý) đã được nói lên là không thế che dấu đối với người 
thấy Niết Bàn. Thật vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu. Do 
sự chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 

Phân tích: 

$ Kincãpi so kamma karoti pãpakam kãyena vãcã uda 
cetasã vã = mặc dù vị ấy làm việc ác nào bằng thân, bằng khấu, 
hay bằng ý. 


86 



2. Ratanasutta 


2. Kinh Châu Báu 


- kỉncãpi <bbt> = tuy nhiên. 

- so (ta) <đại-ch, 3, cc, sđ> = vị đó, anh ta. 

- kanuna 1 = kanmiani (kamma) <dt, trung, đc, sđ> = việc làm, 
hành động. 

- karoti (V kar) <đt, ht, 3, sđ> = làm. 

- pãpakam (pãpa + ika) <tt, dt, trung, đc, sđ> = việc ác. 

- kãyena (kãya) <dt, nam, sdc, sđ> = bởi thân. 

- vãcã = vãcãya (vãcã) <dt, nữ, sdc, sđ> = bằng lời nói. 

- uda <lt> = hoặc. 

- cetasã (ceta) <dt, nam, sdc, sđ> = bởi tâm. 

# abhabba so tassa patieehadãya = việc làm của vị ấy không 
thể che dấu. 

- abhabba <tt> = không thể. 

- tassa (ta) <đại-ch, cđc, sđ> = của vị đó. 

- paticchadãya (paticchadeti) <dt, nam, cđc, sđ> = cho việc 
không còn che dấu. 

# abhabbatã ditthapadassa vuttã = (những việc làm do thân, 
khẩu và ý) đã đuợc nói lên là không thế che dấu đối với nguời 
thấy Niết Bàn. 

- abhabbatã (abhabba + tã) <dt, nữ, cc, sđ> = không thể, bất 
lực. 

- dỉtthapadassa (dittha + padã 2 + yena) <baS 3 , dt, nam, stc, 
sđ> = của nguời thấy Niết Bàn. 

- dỉttha (V dis) <qkpt> = đã đuợc thấy. 

- pada <dt, trung> = bàn chân; Niết Bàn. 

- vuttã [vutta (vadati - V vad)] <qkpt, nữ, cc, sđ > = đã đuợc nói. 


1 Ở đây, do kệ ngôn nên m được lược bỏ. 

2 Niết Bàn. 

3 Tatiya baS. 


87 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Hai 


40. Vanappagumbe yatha phussitagge, 
gimhãnamãse pathamasmim gimhe. 

Tathũpamam dhammavaram adesayi, 
nibbãnagãmim paramam hitãya. 

Idampỉ Buddhe ratanam panĩtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 

Niỉhĩa Vi êt: 

40. Cũng như những bụi cây trong rừng đâm chồi trên những 
ngọn cây trong cái nóng của tháng đầu mùa hạ. Cũng như thế ấy, 
giáo Pháp cao quý đã được chỉ ra, dần đến Niết Bàn là hạnh phúc 
tối thượng. Thật vậy, Phật Bảo này là châu báu thù diệu. Do sự 
chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 

Phân tích: 

0 - Vanappagumbe yatha phussitagge gimhãnamãse 
pathamasmim gimhe = cũng như những bụi cây trong rừng 
đâm chồi trên những ngọn cây trong cái nóng của tháng đầu 
mùa hạ. 

- vanappagumbe 1 (vana + pagumba) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = 
những bụi cây trong rừng. 

- pagumba <dt, nam> = bụi cây. 

- yatha = yathã <trt> = theo như, như là, cũng như. 

- phussitagge (phussita + agga) <baS, tt, cc, sđ> = trong đầu 
tháng giêng. 

- phussa <dt, nam> = tháng Chạp (giữa tháng 12 và tháng 
Giêng); đâm chồi. 

- agga <tt; dt, nam> = cao nhất; đỉnh cao. 

- gỉmhãnamãse = gimhãnam + mãsa 

- gimhãnam (gimha) <dt, nam, stc, sn> = của những mùa hạ. 

- mãse (masa) <dt, nam, đsc, sđ> = trong tháng. 


si -> o hay e 


1 



2. Ratanasutta 


2. Kinh Châu Báu 


- pathamasmim (pathama) <tt, số, dt, nam, đsc, sđ> = trong thứ 
nhất. 

- gimhe (gimha) <dt, nam, đsc, sđ> = trong mùa nóng, trong sức 
nóng, trong hoi nóng. 

$ Tathũpamam dhammavaram adesayi nibbãnagãmim 
paramam hitãya = cũng như thế ấy, giáo Pháp cao quý đã 
được chỉ ra, dần đến Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng. 

- tathũpamam (tathã + upamam) <sandhi, tt, cc, sđ> = như ví 
dụ này. 

- yathã ... tathã = ví như .... ngay cả. 

- dhammavaram (dhamma + vara) <kamS, đc, sđ> = giáo 
Pháp cao quý, diệu pháp. 

- vara <tt> = cao quý, tuyệt vời. 

- adesayi (V dis + ya + ĩ) (deseti) <dt, qk, 3, sđ> = đã thuyết 
giảng, đã chỉ ra. 

- nibbãnagãmim (nibbãnam + gãmĩ) <tapS, tt, đc, sđ> = dần 

đến Niết Bàn. 

- gãmĩ <3t, tt> = việc dần đến, người đã đi đến. 

- paramamhitãya = parama + hita (kamS) 

- paramam = (parama) <tt, 3t, cđc, sđ> = tối thượng. 

- hitãya (hita) <dt, trung, cđc, sđ> = hạnh phúc, vì lợi ích. 

41. Varo varannũ varado varãharo, 
anuttaro dhammavaram adesayi. 

Idampỉ Buddhe ratanam panĩtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 

Nehĩa Vi êt: 

41. Bậc Thù Thắng (đức Phật), bậc Liều Tri Thù Thắng, bậc Thí 

Thù Thắng, bậc Mang Lại Thù Thắng, Bậc Vô Thượng đã giảng 

giải Pháp thù thắng. Thật vậy, Phật Bảo này là châu báu thù diệu. 

Do sự chân thật này, mong cho được thạnh lợi. 


89 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Hai 


Phân tích: 

& Varo varannũ varado varãharo = bậc Thù Thắng (đức Phật), 
bậc Liễu Tri Thù Thắng, bậc Bố Thí Thù Thắng, bậc Mang Lại 
Thù Thắng, 

- varo (vara) <tt, dt, nam, cc, sđ> = bậc Thù Thắng (đức Phật). 

- varannũ (vara + aiĩiìã) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = bậc Liễu Tri 
Thù Thắng. 

- annã <dt, nữ> = trí tuệ. 

- varado (varada = vara + V dã) <tapS, tt, 3t, dt, nam, cc, sđ> = 
bậc Thí Thù Thắng. 

- varãharo (varãhara = vara + V har) <tapS, tt, 3t, dt, nam, cc, 
sđ> = bậc Mang Lại Thù Thắng. 

$ anuttaro dhammavaram adesayi = bậc Vô Thuợng đã 
giảng giải Pháp Thù Thắng. 

- anuttaro (an + uttaro) <baS, dt, nam, cc, sđ> = bậc Vô 
Thượng. 

- an (na) <bbt> = không. 

- uttaro (ud + tara) = ở trên, vượt trội. 

42. Khĩọam purãọam nava natthisambhavam, 
virattacittãyatike bhavasmim. 

Te khĩnabĩịã avirũỊhichandã, 
nibbanti dhĩrã yathãyam padĩpo. 

Idampỉ sanghe ratanam panĩtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 

Nehĩa Vi êt: 

42. Quá khứ (nghiệp cũ) đã chấm dứt, đời sống mới (tương lai) là 

không có, tâm đã lìa khỏi sự dính mắc kiếp sống (này). Các vị ấy 

có hạt giống đã hủy hoại, sự mong muốn (tái sanh) không tăng 


90 



2. Ratanasutta 


2. Kinh Châu Báu 


trưởng. Các bậc trí tuệ (ấy) giải thoát như ngọn đèn đã tắt. Thật 
vậy, Tăng Bảo này là châu báu thù diệu; do lời chân thật này, 
mong cho được thạnh lợi. 

Phân tích: 

# Khĩnam purãnam = quá khứ (nghiệp cũ) đã chấm dứt, 

- khĩnam (khĩna - khĩyati) <qkpt, dt, trung, cc, sđ> = đã chấm 
dứt, đã cạn kiệt. 

- purãnam (purãna) <tt, dt, trung, cc, sđ> = cái củ, cái trước. 

# nava natthisambhavam = đời sống mới (tuông lai) là không có, 

- nava = navam <tt, 3t, dt, trung, cc, sđ> = cái mới. 

- natthisambhavam = natthỉ + sambhava + yassa 1 + ti (baS) 

- natthi (na + atthi) <đt, ht, 3, sđ> = không có. 

- sambhavam (sambhava) <dt, trung 2 , đc, sđ> = đời sống, 
kiếp sống. 

$ virattacittãyatike bhavasmim = tâm tư đã lìa khỏi sự dính 
mắc trong kiếp sống (này). 

- virattacittãyatike = virattacittã + ãyatike 

- virattacittã (vi + ratta + citta + ya) <baS, cc, sn> = có 

tâm đã lìa khỏi tham đắm. 

- ratta (ranjeti = nhuộm, nhuốm màu) <tt> = tham đắm. 

- citta <dt, trung> = tâm tư. 

- ãyatike (bổ nghĩa cho bhavasmim) <tt, dt, nam, đsc, sđ> = 
tưong lai. 

- bhavasmim (bhava) <dt, nam, đsc, sđ> = trong kiếp sống. 

$ Te khĩnabĩịã avirũỊhichandã = các vị ấy có hạt giống đã hủy 
hoại, sự mong muốn (tái sanh) không tăng trưởng. 


1 kamma 

2 do đi theo với kamma (được hiểu ngầm). 


91 




Parittapaị i 


Phần II: Thứ Hai 


- te (ta) <đại, 1, cc, sn> = các vị A-la-hán. 

- khĩnabĩjã (khĩna + bĩja + ya) <baS, cc, sn> = hạt giống đã bị 
đoạn tận. 

- khĩna (khĩyati = V khĩ + ya + ti) <qkpt> = đã được đoạn 
tận, đã được chấm dứt. 

- avirũỊhichandã 1 [na + virũỊhi + chanda + ya (yesam)] <baS, 
dt, nam, cc, sn> = (họ có) sự ước muốn không có sự tái sanh. 

- chanda <dt, nam> = ước muốn, sự mong mỏi 

- avirũỊhi (na + virũhati) <dt, nữ> = không tái sanh, không 
tăng trưởng. 

^ nibbanti dhĩrã yathãyam padĩpo = các bậc trí tuệ (ấy) giải 
thoát như ngọn đèn đã tắt. 

- nibbanti (nibbãti = ni + V vã + a + ti) <đt, ht, 3, sn> = trở nên 
nguội lạnh, vô tham, tiêu tan, dập tắt. 

- dhĩrã (dhĩra) <tt, 3t, cc, sn> = những bậc trí. 

- yathãyam (yathã + ayam) <sandhi> 

- yathã <trt> = như thế. 

- ayain (ima) <đại-qh, nam, nữ> = cái này (cây đèn). 

- padĩpo (padĩpa) <dt, nam, cc, sđ> = cây đèn. 

43. Yãnĩdha bhũtãnỉ samãgatãni, 
bhummãnỉ vã yãniva antalỉkkhe. 

Tathãgatam devamanussapũjitam, 

Buddham namassãma suvatthi hotu. 

Nehĩa Vi êt: 

43. Bất cứ hạng chư thiên nào đã tụ hội noi đây, ở trên địa cầu 
hay hư không. Tất cả chúng ta hãy đảnh lễ bậc Giác Ngộ, Như 
Lai đã được cung kính bởi chư thiên và loài người. Mong cho 
được thạnh lợi. 


1 nam (của) => yo (o, a) 


92 



2. Ratanasutta 


2. Kinh Châu Báu 


Phân tích: 

$ Yãnĩdha bhũtãni samãgatãni = bất cứ hạng chư thiên nào đã 
tụ hội nơi đây, 

- yãnĩdha = yãni + idha 

- yãni = bhũtãnỉ (ya) <đại-qh, trung, cc, sn> = những (vị 
chư thiên). 

- idha <trt> = ở đây, trên thế gian. 

- bhũtãnỉ (bhũta = bhavati) <dt, trung, cc, sn> = chư Thiên. 

- samãgatãni [sam + ãgata (samãgacchati)] <htpt, dt, trung, cc, 
sn> = đã tụ hội. 

$ bhummãni vã yãniva antalỉkkhe = chư thiên ở địa cầu hay 
hư không. 

- bhummãnỉ (bhumma) <tt, 3t, dt, trung, cc, sn> = ở địa cầu, 
trên mặt đất. 

- yãniva = yãni + vã 

- yãni (ya) <đại-qh, dt, trung, cc, sn> = những người nào. 

- va = vã <bbt> = hoặc. 

- antalikkhe (antalikkha) <dt, trung, đsc, sđ> = trên hư không, 
trên bầu trời. 

Tathãgatam devamanussapũjitam Buddham namassãma = 

chúng con kính lễ bậc Giác Ngộ, Như Lai đã được cung kính 
bởi chư thiên và loài người. 

- tathãgatam = Buddham (tathãgata) <tt, 3t, dt, nam, đc, sđ> = 
đức Như Lai. 

- devamanussapũjitam (deva + manussa + pũjita) <tapS, đc, 
sđ> = đã được kính lề bởi chư thiên và loài người. 

- deva <dt, nam> = chư thiên. 

- manussa <dt, nam> = con người. 

- pũjita (pũjeti - V pũj + e + ti) <qkpt> = đã được kính lễ. 

- namassãma (namassati - V namas) <đt, ht, 1, sn> = chúng con 
thành kính. 


93 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Hai 


& suvatthi hotu = mong cho được thạnh lợi. 

- suvatthi (su + atthi) <mt-hc> = được thạnh lợi. 

- hotu (hoti - V hũ) <đt, mlc, 3, sđ> = mong cho, hãy trở thành, 
hãy là. 

44. Yãnĩdha bhũtãnỉ samãgatãnỉ, 
bhummãnỉ vã yãni va antalỉkkhe. 
tathãgatam devamanussapũjitam, 
dhammam namassãma suvatthi hotu. 

Nehĩa Vi êt: 

44. Bất cứ hạng chư thiên nào đã tụ hội noi đây, ở trên địa cầu 
hay hư không. Tất cả chúng con hãy đảnh lề giáo Pháp Như Lai 
đã được cung kính bởi chư thiên và loài người. Mong cho được 
thạnh lợi. 

Phân tích: 

(Xem phần phân tích kệ sô 43). 

45. Yãnĩdha bhũtãnỉ samãgatãnỉ, 
bhummãnỉ vã yãni va antalỉkkhe. 
tathãgatam devamanussapũjitam, 
sangham namassãma suvatthỉ hotũtỉ. 

Nghĩa Vi êt: 

45. Bất cứ hạng chư thiên nào đã tụ hội noi đây, ở trên địa cầu 
hay hư không. Tất cả chúng ta hãy đảnh lề giáo Pháp Như Lai đã 
được cung kính bởi chư thiên và loài người. Mong cho được 
thạnh lợi. 

Phân tích: 

(Xem phần phân tích kệ sô 43). 

Ratanasuttam nỉtthitam. 

(Kinh Tam Bảo đã được chấm dứt). 

-<b®.-ẽìẫ-.<»é>- 


94 





Thứ Ba: 3. Mettasutta: 


3. METTÃSUTTA 
(KINH TỪ BI) 

46. Yassãnubhãvato yakkhã, 
neva dassenti bhĩsanam; 
yamhi cevãnuyunjanto, 
rattindivamatandito. 

47. Sukham supati sutto ca, 
pãpam kiĩici na passati; 
evamãdigunũpetain, 
parittain tain bhanãma he. 

Nshĩa Vi êt: 

46-47. Do nhờ oai lực của Kinh này, (mà) những hạng Dạ Xoa 
không dám hiện hình đáng sợ. Thật vậy, đối với người nào nồ lực 
liên tục, không biếng nhác (tụng đọc và thực hành) ngày và đêm. 
Người này ngủ một cách an lạc, và người này không thấy ác 
mộng. Xin các bậc hiền trí! Chúng tôi hãy tụng kinh Paritta này 
có những ân đức như vầy. 

Phân tích: 

❖ Yassãnubhãvato yakkhã neva dassenti bhĩsanam = do nhờ 

oai lực của Kinh này, (mà) những hạng Dạ Xoa không dám 
hiện hình một cách đáng sợ. 

- yassãnubhãvato = yassa + ãnubhãvato <sandhi> 

- yassa = parittassa (ya) <dt, trưng, stc, sđ> = của (kinh 
Paritta). 

- ãnubhãvato (ãnubhava) <dt, nam, xxc, sđ> = từ oai lực. 


95 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Ba 


- yakkhã (yakkha) <dt, nam, cc, sn> = các hạng Dạ Xoa. 

- neva (na + eva) <lt> = không như. 

- dassenti (dasseti - V dis + e + ti => V das) <đt, ht, 3, sn> = 
hiện ra, hiện hình. 

- bhĩsanam (bhĩsana) <dt, trung, đc, sđ> = một cách đáng sợ. 

$ yamhi cevãnuyunjanto rattindivamatandito = thật vậy, đối 
với người nào nồ lực liên tục, không biếng nhác (tụng đọc và 
thực hành) ngày và đêm. 

- yamhi’cevãnuyunjanto = yamhi + ceva + anuyuncanto 

- yamhi (ya) <đại, 3t, đsc, sđ> = đối với người nào. 

- ceva = eva <lt> = chỉ. 

- anuyunjanto (anuyunjati) <htpt, cc, sđ> = đang nồ lực 
liên tục. 

- rattindivamatandito = rattindivam + atandỉto 

- rattindivam (ratti + diva) <dt, nữ> = ban đêm và ban 
ngày, trọn ngày đêm. 

- ratti <dt, nữ> = ban đêm 

- diva <dt, nam> = ban ngày. 

- atandỉto (atanda + ita) <kamS 1 , trt> = người không biếng 
nhác. 

$ Sukham supatỉ sutto ca pãpam kiĩici na passati = người này 
ngủ một cách an lạc, và người này không mo thấy ác mộng. 

- sukham (sukha) <dt, trung, đc, sđ, trt> = hạnh phúc; một cách 
hạnh phúc. 

- supati (V sup + a + ti) <dt, ht, 3, sđ> = ngủ. 

- sutto (supati) <qkpt> = đã được ngủ, nằm ngủ. 

- pãpam (pãpa) <dt, trung, đc, sđ> = ác mộng, điều ác, việc ác. 

- kiíici = pãpain <bbt, đc, sđ> = vài cái. 

- passati (V dis => V pas) <đt, ht, 3, sđ> = nhìn thấy, mo thấy. 


1 atandita + si = atandito 


96 



3. Mettãsutta 


3. Kinh Từ Bi 


^ evamãdigunũpetam parittam tain bhanãma he = xin các 

bậc hiền trí! Chúng tôi hãy tụng Kinh Paritta này có những ân 
đức như vầy. 

- evamãdigunũpetain = parttam (evam + ãdi + guna + 
upetam) <tapS, tt, đc, sđ> = cùng với nhiều đức tánh như vầy. 

- evam <trt> = như vậy, vâng, dạ (văn nói). 

- ãdi <dt, nam> = bắt đầu, <dt, trung> = vân vân. 

- guna <dt, nam> = đặt tính, có giới đức. 

- upeta (upeti = upa + V ĩ + a + ti) <qkpt> = cùng với. 

48. Karanĩyamatthakusalena, 
yanta santaiụ padarp abhisamecca; 
sakko ujũ ca suhujũ ca, 
suvaco cassa mudu anatỉmãnĩ. 

Nghĩa. Vi êt: 

48. Sau khi đã thấu hiếu căn bản của sự vắng lặng (Niết Bàn), 
bằng sự thiện xảo về lợi ích cần được làm 1 . Là người có khả 
năng chất phát và khéo chánh trục, dề dạy, nhu thuận, và không 
kiêu mạng. 

Phân tích: 

$ Karanĩyamatthakusalena yanta san ta lự padarp 

abhisamecca = sau khi đã thấu hiểu căn bản của sự vắng lặng 
(Niết Bàn), bằng sự thiện xảo về lợi ích cần được làm. 

- karanĩyamatthakusaỉena (karaọĩyam + attha + kusalena) 

<sandhi, sdc, sđ> = bằng sự thiện xảo về lợi ích cần được làm. 

- karanĩyam (karanĩya) <dt, trung, cc, sđ> = cần phải làm. 

- atthakusalena <tapS, sdc (cc), sđ> = bằng sự thiện xảo về 
lợi ích. 


1 Giới, Định, Tuệ. 


97 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Ba 


- attha <dt, nam> = sự lợi ích, sự tăng thêm, sự thịnh 
vượng, tài sản. 

- kusaỉa <dt, trung> = thiện xảo, khéo léo, việc thiện. 

- yanta = yantam (yam + tam) 

- yam = karanĩyam (ya) <đại-ch, cc, sđ> = cái này. 

- tam = karanĩyam (ta) <đại, đc, sđ> = cái kia. 

- santam = padarp (V sam + ta) <qkpt, tt, đc, sđ> = đã được an 
tịnh (Niết Bàn). 

- padarp (pada) <dt, trung, nam, đc, sđ> = nguyên nhân, căn 
bản, câu cú, bàn chân, vị thế. 

- abhỉsamecca (abhi + sam + V i + tvã) <đtbb> = sau khi đã 

thấu hiếu, sau khi đã đạt đến, sau khi đã thấu rõ. 

$ sakko ujũ ca suhujũ ca = là người có khả năng chất phát và 
khéo chánh trực. 

- sakko (sakka) <tt, dt, nam, sđ> = có thể. 

- ujũ (uju) <tt, dt, nam, cc, sđ> = chất phát, ngay thẳng, khẳng 
khái. 

- suhujũ (su + uju) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = khéo chánh trực. 

^ suvaco cassa mudu anatỉmãnĩ = (là người) dề dạy, nhu 
thuận, không kiêu mạng. 

- suvaco (suvaco) <baS, tt, dt nam, cc, sđ> = người dề dạy, vâng 
lời, biết nghe. 

- cassa = ca + assa 

- assa (V as) <đt, ht, 3, sđ> = là. 

- mudu <tt, dt, nam, cc, sđ> = nhẹ nhàng, hòa nhã. 

- anatỉmãnĩ (a + atỉmãna) <baS, tt, dt, nam, cc, sđ> = không 
kiêu mạng, không cứng đầu. 

49. Santussako ca subharo ca, 
appakicco ca salỉahukavuttỉ; 
santỉndrỉyo ca nỉpako ca, 
appagabbho kulesu ananugiddho. 


98 



3. Mettãsutta 


3. Kinh Từ Bi 


Nehĩa Vi êt: 

49. Là người có sự tri tủc, thanh đạm, không có rộn ràng, có ít 
việc, là người có căn thanh tịnh, tinh tế, không có sự kiêu căng, 
và không có sự quyến luyến gia đình (Phật tử). 

Phân tích: 

& Santussako ca subharo ca = là người có sự tri túc, thanh đạm, 

- santussako (santussaka = santussi + ika) <tt, dt, nam, cc, sđ> 
= có tính tri tủc, biết đủ, bằng lòng những cái gì đã có. 

- Santa (sammati - <qkpt> = an bình, bình tĩnh, vắng lặng. 
<dt, nam> = người đức hạnh. 

- santussi (santussati -V tus) <qk> = đã biết đủ, đã vừa 
lòng. 

- subharo (su + bhara) <kamS, tt, dt, nam, cc, sđ> = có sự dề 
nuôi, thanh đạm, người dề dàng cấp dưỡng vật thực. 

- bhara <tt, 3t> = tính cấp dưỡng. 

$ appakicco ca saỉỉahukavuttỉ = không có rộn ràng, có ít việc, 

- appakicco (appakicca = appa + kicca + ya) <baS, tt, 3t, cc, 

sđ> = không có rộn ràng, nhàn hạ. 

- appa <tt> = nhỏ nhoi, cỏn con; <dt, trung> = một chút. 

- kicca <dt, trung> = công việc, bốn phận (công việc cần 
phải làm). 

- saỉỉahukavuttỉ (sallahuka + vutti + ya) <baS, cc, sđ> = có ít 

việc. 

- salỉahuka <tt, 3t> = nhẹ nhàng, ít ỏi. 

- vutti <dt, nữ> = đời sống, thói quen, sự thực hành. 

^ santindriyo ca nỉpako ca = có căn thanh tịnh, tinh tế, 

- santindriyo (santi + indriya + ya 1 ) <baS, cc, sđ> = có căn 
thanh tịnh. 


1 yassa 


99 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Ba 


- santi <dt, nữ> = thanh tịnh, sự thanh hình. 

- indriya <dt, trung> = giác quan, căn trần. 

- nipako (nỉpaka) <tt,dt, nam, cc, sđ> = tinh tế, có sự thông 
minh, có sự khéo léo. 

$ appagabbho kulesu ananugiddho = không có sự kiêu căng, 
và không có sự quyến luyến gia đình (Phật tử). 

- appagabbho (na + pagabbha + ya) <baS, tt, dt, nam, cc, sđ> = 
không có ngã mạng, không có sự kiêu mạng, không hồn hào. 

- pagabbha <tt> = ngạo mạn, hồn hào, xấc xược. 

- kulesu (kula) <dt, trung, đsc, sn> = ở gia đình, trong dòng tộc, 
ở gia tộc. 

- ananugiddho (na + anugiddha + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = 
không có sự quyến luyến. 

- anugiddha (anugijjhati = anu + V gidh + a + ti = thèm 
muốn) <qkpt> = quyến luyến, tham lam. 

50. Na ca khuddamãcare kinci, 
yena vinnũ pare upavadeyyum; 
sukhinova khemỉno hontu, 
sabbasattã bhavantu sukhỉtattã. 

Nehĩa Vi êt: 

50. Vị ấy không làm những việc (ác) gì dù nhỏ mà những bậc trí 
có thế khiến trách. Mong cho chúng sanh được sự an vui và an 
toàn. Mong tất cả chúng sanh được hạnh phúc. 


Phân tích: 

$ Na ca khuddamãcare kinci yena vinnũ pare upavadeyyum 

= người nào không làm những việc (ác) gì dù nhỏ mà những 
bậc trí có thế khiến trách. 


100 



3. Mettãsutta 


3. Kinh Từ Bi 


- khuddamãcare (khuddam + ãcare) <sandhi> 

- khuddham <tt, dt, trung, đc, sđ> = nhỏ nhắn. 

- ãcãre (ã + V car + eyya) <đt, skh, 3, sđ> = nên thực hành. 

- kiiici = khuddam (kimci) <bbt, đc, sđ> = vài cái. 

- yena (ya) <đại, trung, sdc, sđ> = bởi vì, nơi đâu. 

- vinnũ <tt; dt, nam, cc, sn> = các bậc trí. 

- pare = vinnũ (para) <tt, cc, sđ> = khác. 

- upavadeyyum (upavadati = upa+ V vad + a + ti) <đt, kh-n, 3, 
sn> = có thế khiến trách. 

sukhinova khemỉno hontu = mong cho họ đuợc sự an vui và 
an toàn. 

- sukhinova = sukhỉno + vã 

- sukhino (sukhĩ) <dt, nam, cc, sn> = những nguời an vui. 

- vã <lt> = hoặc. 

- khemỉno (khemĩ) <dt, nam, cc, sn> = những nguời có sự an 
toàn. 

- hontu (hoti = V hũ) <đt, mlc, 3, sn> = mong cho. 

sabbasattã bhavantu sukhỉtattã = mong tất cả chúng sanh 
đuợc hạnh phúc. 

- sabbasattã (sabba + satta) <kamS, cc, sn> = tất cả sanh 
chúng. 

- satta <dt, nam> = sanh chúng. <số> = bảy. 

- bhavantu (bhavati = V bhu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy là, mong 
cho là. 

- sukhỉtattã (sukhĩ + attã + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = (chúng 
sanh) đuợc hạnh phúc. 

- attã (attã) <dt, nam> = tâm tư. 

51. Ye keci pãnabhũtatthi, 

tasã vã thãvarã vanavasesã; 

dĩghã vã yeva mahantã, 

majjhỉmã rassakã anukathũỉã. 


101 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Ba 


52. Ditthã vã yeva aditthã, 
ye va dũre vasanti avidũre; 
bhũtã va sambhavesĩ va, 
sabbasattã bhavantu sukhỉtattã. 

Nghĩa. Vi ệt: 

51-52. Bất cứ chúng sanh nào yếu hay mạnh, hay không ngoại 
trừ ai, dài hoặc ngắn hay trung bình, lớn hay nhỏ, ốm hay mập. 
Chúng sanh nào có thế thấy hoặc không thấy, những chúng sanh 
nào ở xa hay gần, đã sanh hoặc chua sanh (trong thai bào); mong 
cho tất cả chúng sanh đuợc hạnh phúc. 

Phân tích: 

$ Ye keci pãnabhũtatthi tasã vã thãvarã vanavasesã = bất cứ 
chúng sanh nào yếu hay mạnh, hay không ngoại trừ ai, 

- ye keci = pãnabhũtã <mt, tt> = bất cứ chúng sanh nào. 

- ye (ya) <đại-qh, cc, sn> = những (chúng sanh) nào. 

- keci (koci) <đại-nghi, cc, sn> = nguời nào đó, bất cứ ai. 

- pãụabhũtatthi = pãnabhũtã + atthi <sandhi> 

- pãụabhũtã (pãna + bhũta) <kamS, dt, nam, cc, sn> = 
những chúng sanh. 

- pãna <dt, nam> = sanh chúng, sự sống, hoi thở. 

- bhũta (bhavati - V bhu) <qkpt> = đã trở thành, đã tồn 
tại; <dt> chúng sanh. 

- atthi 1 <mt, cc, sn> = có nhiều. 

- tasã = pãnabhũtã (tasa) <tt, dt, nam, cc, sn> = (những chúng 
sanh) có sức mạnh, (những chúng sanh) đang di chuyến. 

- thãvarã vanavasesã = thãvarã + vã + anavasesã <sandhi> 

- thãvarã (thãvara) <tt, dt, nam, cc, sn> = (những chúng 
sanh) yếu, (những chúng sanh) đang đứng yên. 


1 động từ 


102 



3. Mettãsutta 


3. Kinh Từ Bi 


- anavasesã (na + avãsesa + ya) <baS, tt, cc, sn> = không 
trừ ai. 

$ dĩghã vã yeva mahantã majjhỉmã rassakã anukathũỉã = dài 

hoặc ngắn hay trung bình, lớn hay nhỏ, ốm hay mập. 

- dĩghã (dĩgha) <tt, dt, nam, cc, sn> = (những chúng sanh) có 
chiều dài. 

- yeva = ye + vã 

- ye = pãnabhũtã (ya) <đại, nam, cc, sn> = những chúng 
nào, những nguời nào. 

- mahantã (mahanta) <tt, dt, nam, cc, sn> = to lớn. 

- majjhỉmã (majjhima) <tt, dt, nam, cc, sn> = trung bình. 

- rassakã (rassa + ika) <tt, 3t, cc, sn> = ngắn. 

- anukathũỉã (aọukã + thũlã) <sandhi, cc, sn> = ốm hay mập. 

- anu <dt, nam> = nhỏ, ốm. <tt, 3t> = phút, nhỏ nhoi, hạt 
phân tử. 

- thũla <tt, 3t> = lớn, vĩ đại. 

^ Ditthã vã yeva aditthã = chúng sanh nào có thế thấy hoặc 
không thấy. 

- ditthã (dittha) <qkpt, dt, nam, cc, sn> = những (chúng sanh) 
có thể thấy. 

- ditthi (passati = V dis => V pas) <qkpt> = đã đuợc nhìn 
thấy. 

- ye va = ye vã 

- ye (ya) <đại, nam, cc, sn> = những (chúng sanh) nào, những 
nguời nào. 

- aditthã (a + dittha) <kamS, qkpt, dt, nam, cc, sn> = những 
(chúng sanh) không nhìn thấy. 

$ ye va dũre vasanti avidũre = những chúng sanh nào ở xa hay gần, 

- dũre (dũra) <dt, nam, đsc, sđ> = ở noi xa. 


103 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Ba 


- vasanti (V vas) <đt, ht, 3, sn> = sống. 

- avidũre (a + vidũra) <kamS, dt, nam, đsc, sđ> = ở không xa, ở 
gần. 

bhũtã va sambhavesĩ va = hoặc chúng sanh đã sanh hoặc 
chưa sanh (trong thai bào). 

- bhũtã (bhũta = bhavati) <qkpt, dt, nam, cc, sn> = chúng sanh 
đã sanh ra, đã tồn tại. 

- sambhavesĩ (sambhava + esĩ) <tapS, dt, nam, cc, sn> = những 
chúng đang chưa sanh (đang trong đầu thai). 

^ sabbasattã bhavantu sukhỉtattã = mong cho tất cả chúng 
sanh được hạnh phúc. 

- bhavantu (bhavati - V bhu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy là, mong cho. 

53. Na paro param nikubbetha, 
n’ãtỉmannetha katthaci na kanci; 
byãrosanã patỉghasannã, 
n’ãnnamannassa dukkhamiccheyya. 

Nehĩa Vi êt: 

53. Đừng lừa đảo người khác, hay xem thường bất cứ người nào 

trong noi đâu. Chớ nên mong muốn làm khố người này hay 

người khác (lần nhau) với tưởng sân hận thù hằn. 

Phân tích: 

$ Na paro param nikubbetha n’ãtimannetha katthaci na 
kanci = đừng lừa đảo người khác, hay xem thường bất cứ 
người nào trong noi đâu. 

- paro (para) <dt, nam, cc, sđ> = người khác. 

- param (para) <dt, nam, đc, sđ> = đối với người khác. 

- nikubbetha (nikubbati) <đt, mlc, 2, sn> = hãy lừa đảo, hãy 
lừa dối, hãy đánh lừa. 


104 



3. Mettãsutta 


3. Kinh Từ Bi 


- n’ãtỉmannetha (na + ãtimannati) <đt, mlc, 2, sn> = hãy đừng 
xem thường, hãy đừng khinh thường. 

- katthaci <bbt> = ở đâu đó. 

- na kanci = nam + kinci 

- nam = tam = param (ta) <đại-ch, nam, đc, sđ> = việc ấy, 
điều ấy. 

- kinci = tam param <tt, bbt, đc, sđ> = một vài, bất cứ 
(người khác). 

$ byãrosanã patighasannã n’ãnnamannassa dukkhamiccheyya 

= chớ nên mong muốn làm khố người này hay người khác (lần 
nhau) với tưởng sân hận, hay bằng sự thù hằn. 

- byãrosanã = byãrosanãya (byãrosa) <dt, nữ, sdc, sđ> = bằng 
sự thù hằn. 

- patighasannã = patighasannãya (patigha + sahhã) <kamS, 
dt, nữ, sdc, sn> = bằng tưởng sân hận. 

- patigha <dt, nam> = sự sân hận, sự tức giận, sự giận dữ. 

- sa lì lì ã (sam + V nã) <dt, nữ> = sự nhận biết, tưởng. 

- n’ãnnamannassa = na + annamannasa 

- annamannasa (aiìiìa + anna) <dvanS, dt, nam, stc, sđ> = 
lẫn nhau, người này hay người khác. 

- dukkhamiccheyya (dukkham + iccheyya) <sandhi> 

- dukkham (dukkha) <dt, trung, đc, sđ> = đau khổ. 

- iccheyya (V is + a + eyya) <đt, skh, 3, sđ> = nên mong 
muốn, nên mong mỏi. 


54. Mãtã yathã niyam puttam’ãyusã 
ekaputtamanurakkhe; 
evampi sabbabhũtesu, 
mãnasam bhãvaye aparimãnain. 


105 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Ba 


Nshĩa Vỉ êt: 

54. Ví như người mẹ bảo vệ đứa con một của mình (cho dù phải 
nguy hiểm đến tánh mạng). Cũng vậy, hãy nên phát triển tâm tư 
vô lượng đến tất cả chúng sanh. 

Phân tích: 

$ Mãtã yathã niyam puttam’ãyusã ekaputtamanurakkhe = 

như người mẹ bảo vệ đứa con một của mình (cho dù phải nguy 
hiểm đến tánh mạng); 

- mãtã (mãtu) <dt, nữ, cc, sđ> = người mẹ. 

- yathã <trt> = như. 

- yathã ... evam (yathã ... tathã) = như ... cũng vậy. 

- niyam (niya) <tt, đc, sđ> = của mình. 

- puttam’ãyusã = p II t ta lự + ãyusã <sandhi> 

- puttam (putta) <dt, nam, đc, sđ> = người con, con cái. 

- ãyusã (ãyu) <dt, trung, nam, sdc, sđ> = bằng tuối thọ. 

- ekaputtamanurakkhe = eka + puttaiự + anurakkhe 
<sandhi> 

- ekaputtaiự (eka + putta) <kamS, dt, nam, đc, sđ> = đứa 
con một. 

- anurakkhe (anu + V rakkh + a + eyya) <đt, skh, 3, sđ> = 
nên bảo vệ, bảo vệ sát sao. 

$ evampi sabbabhũtesu mãnasam bhãvaye aparimãnam = 

cũng vậy, hãy nên phát triển tâm tư vô lượng đến tất cả chúng 
sanh. 

- mãnasam (mãnasa) <dt, trung, đc, sđ> = tâm tư. 

- bhãvaye (V bhũ + aya + eyya) <đt, thụ, tự-đt, skh, 3, sđ> = hãy 
nên (tự mình) phát triển. 

- aparimãnam = mãnasam (aparimãna) <baS, tt, đc, sđ> = vô 

lượng. 


106 



3. Mettãsutta 


3. Kinh Từ Bi 


55. Mettanca sabbaỉokasmi, 

mãnasam bhãvaye aparimãnam; 
uddhaiỊi adho ca tiriyanca, 
asambãdhain averamasapattam. 

Nshĩa Vi êt: 

55. Hãy nên phát triển tâm từ vô lượng đến tất cả thế gian, bên 
dưới và bên trên, bên này sang bên kia (theo chiều ngang), không 
bị ngăn che. Thân thiện, không có thù oán. 

Phân tích: 

$ Mettanca sabbalokasmi mãnasam bhãvaye aparimãnam = 

người nên phát triển từ tâm vô lượng đến tất cả thế gian, 

- mettanca = mettain + ca (rp => n) 

- mettam = mãnasam (mettã) <tt, dt, trung, đc, sđ> = từ ái, 
từ tâm. 

- sabbaỉokasmi = sabbalokasmim (sabba + loka) <kamS, dt, 
nam, đsc, sđ> = ở tất cả thế gian. 

- loka <dt, nam> = thế gian, thế giới. 

- mãnasam (mãnasa) <dt, trung, sdc, sđ> = với tâm tư. 

$ uddhaiỊi adho ca tiriyanca asambãdham = bên trên và bên 
dưới, bên này sang bên kia (theo chiều ngang), không bị ngăn che, 

- uddham (uddha) <trt, đsc, sđ> = bên trên. 

- adho <bbt, đsc, sđ> = bên dưới. 

- tiriyanca = tiriyam + ca (m => n) 

- tiriyam (tiriyam) <trt, đsc, sđ> = bề ngang, băng ngang. 

- asambãdham (a + sambãdha) <baS, trt, tt, đc, sđ> = không bị 
ngăn che, vô biên giới, rộng rãi. 

^ averamasapattam = thân thiện, không có thù oán. 

- averamasapattam (averam + asampatta) <baS, trt, tt, dt, 
trung, đc, sđ> = không thù hằn và thân thiện. 


107 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Ba 


- avera (a + vera) <tt, 3t> = thân thiện, không có kẻ thù. 

- vera <dt, trung> kẻ thù. 

- asapattam (a + sapatta) <dt, trung> = không có thù oán, 
không có kẻ thù. 

56. Tittham caram nisỉnno va, 
sayãno yãvat’assa vitamiddho. 

Etam satirp adhittheyya, 
brahmametam vihãramidhamãhu. 

Nehĩa Vi êt: 

56. Khi đang đứng, đang đi, đang ngồi hay đang nằm, cùng với 
tâm tư không mê mờ. Người này nên phát triển niệm tâm từ ấy. 
Ớ đây, chư Phật gọi là Phạm trú. 

Phân tích: 

& Tittham caram nisỉnno va sayãno = khi đang đứng, đang đi, 
đang ngồi hay đang nằm, 

- tỉttham = titthanto (titthati - V thã) <htpt, trt, dt, nam, cc, sđ> 
= đang đứng. 

- caram = caranto (carati - V car) <htpt, trt, dt, nam, cc, sđ> = 
đang đi bộ. 

- nisinno (nisỉnna - nisĩdati) <qkpt, dt, nam, cc, sđ> = đang 
ngồi. 

¥ yãvat’assa vitamiddho = cùng với tâm tư không mê mờ. 

- sayãno (sayãna) <trt, dt, nam, cc, sđ> = đang nằm, đang ngủ. 

- yãvat’assa = yãvatã + assa <sandhi> 

- yãvatã (yãva) <trt, dt, nữ, cc, sđ> = cho đến khi. 

- assa (atthi) <đt, kh-n, 3, sđ> = có lẽ. 

- vitamiddho (vĩta + mỉddha + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = 
không có buồn ngủ, tỉnh thức, không mê mờ. 


108 



3. Mettãsutta 


3. Kinh Từ Bi 


- vĩta <bbt> = không. 

- middha <dt, trung> = mê mờ, trạng thái buồn ngủ, trạng 
thái lờ đờ, uế oải, trạng thái mê mệt. 

Etam sa tim adhittheyya = nguời này hãy nên phát triển niệm 
tâm từ ấy. 

- etam (eta) <đại, nữ, đc, sđ> = đó. 

- sa tim (sati) <dt, nữ, đc, sđ> = niệm, có sự ghi nhớ, có cảnh 
giác. 

- adhittheyya (adhitthãti = adhi+v thã + a + ti) <đt, kh-n, 3, 
sđ> = nên phát triển. 

0- brahmametam vỉhãramỉdhamãhu = ở đây, chu Phật gọi là 
Phạm trủ. 

- brahmametam = brahmam + etam <sandhi> 

- brahmam (brahma) <tt, dt, nam, cc, sđ> = Phạm Thiên. 

- etam (eta) <đại, nam 1 , đc, sđ> = đó. 

- vihãramidhamãhu (vihãram + idha + ãhu) <đt, qk, 3, sđ> = 
họ đã nói là sống ở đây, gọi là việc trú ngụ. 

- vihãram (viharati) <dt, nam, cc, sđ> = việc trú ngụ. 

- ãhu (V brũ = brũti)<đt, qk, 3, sn> = họ đã nói. 

57. Ditthinca anupaggamma, 
sĩlavã dassanena sampanno. 

Kãmesu vineyya gedham, 

na hi jãtuggabbhaseyya punar’eti. 

Nghĩa Vi êt: 

57. Là nguời không có chấp thủ tà kiến, có giới hạnh, đã đuợc 
thảnh tựu tri kiến. Nguời nên dứt bỏ sự tham luyến trong các dục. 
Thật vậy, nguời này chắc chắn không còn tái sanh vào bào thai nữa. 


1 vihara 


109 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Ba 


Phân tích: 

® Ditthinca anupaggamma = là người không có chấp thủ tà 

kiến, 

- dỉtthỉnca = dỉttham + ca 

- dỉtthỉm (ditthi) <dt, nam, đc, sđ> = có tà kiến. 

- anupaggamma (na + upaggacchati) <tt, qkpt, cc, sđ> = không 
có chấp thủ, không đạt đến. 

- upagacchati = upaggacchati = đạt đến, đi đến, thực thi. 

$ sĩlavã dassanena sampanno = có giới hạnh, đã được thảnh 
tựu tri kiến. 

- sĩlavã (sĩlavantu) <tt, dt, nam, cc, sđ> = người có giới hạnh. 

- dassanena (dassana) <dt, trung, sdc, sđ> = tri kiến, bằng trí 
tuệ, bằng minh sát. 

- sampanno (sampaịịati = sam + V paj + ya + ti) <qkpt, dt, 
nam, cc, sđ> = đã thành tựu. 

¥ Kãmesu vineyya gedham = người nên dứt bỏ sự tham luyến 
trong các dục. 

- kãmesu (kãma) <dt, nam, đsc, sn> = trong các dục. 

- vineyya (vineti = vi + V ni + e + ti ) <htpt, kh-n, 3, sđ> = nên 
được dứt bỏ, nên được xả bỏ. 

- gedham (gedha) <dt, nam, đc, sđ> = sự tham luyến. 

^ na hi jãtuggabbhaseyya punar’eti = thật vậy, người này chắc 
chắn không còn tái sanh vào bào thai nữa. 

jãtuggabbhaseyya = jãtuggabbhaseyyam (jãtu + 
gabbhaseyyam) <sandhi, cc, sđ> = sự tái sanh vào bào thai 
một cách chắc chắn. 

- jãtu <trt> = một cách chắc chắn, không nghi ngờ. 

- gabbhaseyya (gabbha + seyya) <tapS, dt, nữ, đc, sđ> = sự 
tái sanh vào trong bào thai, tái sanh (làm người). 


110 



3. Mettasutta 


3. Kinh Từ Bi 


- gabbha <dt, nam> = bào thai. 

- seyya (sayati = V si) = đang nằm. 

- punar’eti = puna + eti 

- puna <bbt> = lại nữa. 

- eti 1 (V i + a + ti) <đt, ht, 3, sđ> = đi đến. 


Mettasuttam nitthitam. 
(Kinh Từ Bi đã được chấm dứt). 

-- 


1 = ayati 


111 





112 



Thủ' Tư: 4. Khandhasutta. 5. Morasutta & 6. Va tt tasutta: 


Thú Tư: (1.3) 

4. KHANDHASUTTA 
(KINH KHANDHA) 

58. Sabbãsĩvisajãtĩnam, 
dibbamantãgadam viya, 
yam nãseti visam ghoram, 
sesahcãpi parissayam. 

59. Ãnãkkhettamhi sabbattha, 
sabbadã sabbapãọinam, 
sabbaso’pi nivãreti, 
parittam tam bhanãma he 1 . 

Nghĩa Vi êt: 

58-59. Xin các bậc hiền trí! Chúng ta hãy tụng kinh Paritta này, 
như là phương thuốc thần chú, hãy tiêu diệt được nọc độc kinh 
khủng của tất cả các loài rắn có nọc độc. Do phạm vi oai lực của 
kinh Paritta này, hãy ngăn chặn ngay cả những nguy hiếm khác 
còn dư sót của tất cả chúng sanh ở khắp mọi nơi trong bất cứ lúc 
nào. 

Phân tích: 

Sabbãsĩvisajãtĩnam = của tất cả các loài rắn có nọc độc. 


1 Cả 2 đoạn Kinh trên có thể được viết như sau: He dibbamantãgadam 
sabbãsĩvisajãtĩnam ghoram visam nãscti viya (tathã) yam parittam 
sabbattha ãụãkkhcttamhi sabbapãnỉnam ghoram visani ca sesaip 
parissayarp ca sabbadã sabbaso’pi nivãreti tam parittam (mayam) 
bhanãma. 


113 


ParittapaỊ i 


Phần II: Thứ Tư: 1.3 


- sabbãsĩvisajatĩnam (sabba + ãsĩvisa + jãti) <kamS, dt, nữ, 
stc, sn> = của những loại rắn có nọc độc. 

- sabba <tt> = tất cả. 

- ãsĩvisa <dt, nam> = rắn độc, nọc độc. 

- jãti <dt, nữ> = cùng loại, đồng loại, cùng giống loại. 

❖ dibbamantãgadam viya = như là phưong thuốc thần chú, 

- dibbamantãgadam (dỉbbamanta + ãgada) <kamS, dt, trung, 
cc, sđ> = phưong thuốc thần chú. 

- dibbamanta = thần chú. 

- dibba <tt> = thần, chư thiên, thuộc về chư thiên. 

- manta <dt, trung> = chú thuật, lời nguyện. 

- ãgada <dt, trung> = thuốc. 

- viya <mt-ss> = như là. 


$ yam nãseti visam ghoram = nó tiêu diệt được nọc độc kinh 
khủng, 

- yam = parittam (ya) <đại, trung, cc, sđ> = cái (kinh Paritta) 
này. 

- nãseti (V nas + e + ti) <đt, ht, 3, sđ> = tiêu diệt, giết, tàn hại. 

- visam (visa) <dt, nam, đc, sđ> = nọc độc, chất độc. 

- ghoram (ghora) <tt, dt, nam, đc, sđ> = kinh khủng. 

sesancãpi parissayam ãnãkkhettamhỉ sabbattha, sabbadã 
sabbapãninam, sabbaso’pi nivãreti = do phạm vi oai lực của 
kinh Paritta này, hãy ngăn chặn ngay cả những nguy hiểm khác 
còn dư sót của tất cả chúng sanh ở khắp mọi noi trong bất cứ lúc 
nào. 

- sesancãpi = sesam + ca + api <sandhi> 

- sesam = parissayam <tt, dt, nam, đc, đc> = dư sót, khác. 

- parissayam (parissaya) <dt, nam, đc, sđ> = sự nguy hiểm, sự 
rắc rối. 


114 



4. Khandhasutta 


5. Kinh Khandha 


- ãnãkkhettamhi (ãna + khetta) <tapS, dt, trung, đsc, sđ> = trên 
khu vực của oai lực của kinh Paritta. 

- ãna = oai lực (của kinh Paritta). 

- sabbattha <trt, tt> = khắp mọi nơi, ở khắp nơi. 

- sabbadã <trt> = luôn luôn. 

- sabbapãninam (sabba + pãnĩ) <kamS, dt, nam, stc, sđ> = của 
tất cả chúng sanh. 

- sabbasopi (sabbaso + api) <trt> = phạm vi, ngay cả mọi khía 
cạnh. 

- sabbaso <trt> = cùng với, mọi khía cạnh. 

- nivãreti (ni +v var + e + ti) <đt, ht, 3, sđ> = bảo vệ, ngăn cản, 
ngăn chặn. 

60. Virũpakkhehi me mettam, 
mettam Erãpathehi me, 

Chabyãputtehi me mettam, 
mettam Kanhãgotamakehi ca. 

Niỉhĩa Vỉ êt: 

60. Mong cho tâm từ của tôi đến với những Virũpakkha. Mong 
cho tâm từ của tôi đến với những Erãpatha. Mong cho tâm từ của 
tôi đến với những Chabyãputta. Và mong cho tâm từ của tôi đến 
với những Kanhãgotamaka. 

Phân tích: 

& Virũpakkhehi me mettam = mong cho tâm từ của tôi đến với 
những Virũpakkha. 

- Virũpakkhehi (Virũpakkha) <dt, nam, sdc, sn> = với những 
Virupakkha, chúa của các loài Nãga. 

- me 1 (amha) <đại, stc, sđ> = của tôi. 

- mettam (mettã) <dt, trung, cc, sđ> = lòng từ, tâm từ. 


1 amha + sa = me 


115 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Tư: 1.3 


mettam erãpathehi me = mong cho tâm từ của tôi đến với 
những Erãpatha. 

- Erãpathehi (Erãpatha) <dt, nam, sdc, sn> = đến những 
Erãpatha (chúa loài rắn). 

Chabyãputtehi me mettam = mong cho tâm từ của tôi đến 
với những Chabyãputta. 

- Chabyãputtehi (Chabyãputta) <dt, nam, sdc, sn> = với những 
Chabyãputta. 

mettam kaọhãgotamakehi ca = và mong cho tâm từ của tôi 
đối với những Kanhãgotamaka. 

- Kanhãgotamakehỉ (Kanhãgotama) <dt, nam, sdc, sn> = cùng 
với những Kanhãgotama (chúa của các loài rắn). 

61. Apãdakehi me mettam, 
mettam dvipãdakehi me, 
catuppadehi me mettam, 
mettam bahuppadehỉ me. 

Nehĩa Vi êt: 

61. Mong cho tâm từ của tôi đến những chúng sanh không chân. 

Mong cho tâm từ của tôi đến những chúng sanh hai chân. Mong 

cho tâm từ của tôi đến những chúng sanh bốn chân. Mong cho 

tâm từ của tôi đến những chúng sanh nhiều chân. 

Phân tích: 

Apãdakehi me mettam = mong cho tâm từ của tôi đến những 
chúng sanh không chân. 

- apãdakehi (na + pãda + ya) <baS, dt, nam, sdc, sn> = những 
chúng sanh không chân (rắn, cá, ....). 


116 



4. Khandhasutta 


5. Kinh Khandha 


® mettam dvipãdakehi me = mong cho tâm từ của tôi đến 
những chúng sanh hai chân. 

- dvipãdakehi (dvi + pãda + ya) <baS, dt, nam, sdc, sn> = ở 
những loài chúng sanh có hai chân (người, gà, chim, ...). 

- pãda <dt, trung> = bàn chân. 

# catuppadehi me mettam = mong cho tâm từ của tôi đến 
những chúng sanh bốn chân. 

- catuppadehi (catu + pãda + ya) <baS, dt, nam, sn> = ở những 
chúng sanh bốn chân (voi, bò, trâu,...). 

^ mettain bahuppadehỉ me = mong cho tâm từ của tôi đến 
những chúng sanh nhiều chân. 

- bahuppadehi (bahu + pãda) <baS, dt, nam, sn> = ở những 
chúng sanh có nhiều chân (nhện, cuốn chiếu, con rít, ...). 

62. Mã mam apãdako himsi, 
mã mam himsi dvipãdako; 
mã mam catuppado himsi, 
mã mam liiiụsi bahuppado. 

Nehĩa Vỉ êt: 

62. Mong cho chúng sanh không chân đừng hại tôi. Mong cho 

chúng sanh hai chân đừng hại tôi. Mong cho chúng sanh bốn 

chân đừng hại tôi. Mong cho chúng sanh nhiều chân đừng hại tôi. 

Phân tích: 

Mã mam apãdako liirnsi = mong cho chúng sanh không chân 
đừng hại tôi. 

- mã <mt-phủ> = không. 

- Iiiaiụ (aliaiụ) <đại, đc, sđ> = (đến) tôi. 

- apãdako (na + pãda + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = những loài 
không chân (loài bò sát). 


117 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Tư: 1.3 


- himsi (himsatỉ - V hims) <đt, qk, 3, sđ> = đã làm hại, đã làm 
tôn thương. 

^ mã mam liimsi dvipãdako = mong cho chúng sanh hai chân 
đừng hại tôi. 

- dvipãdako = dvipãdãko(dvi + pãda + ya) <baS, dt, nam, cc, 
sđ> = loài hai chân. 

^ mã mam catuppado himsi = mong cho chúng sanh bốn chân 
đừng hại tôi. 

- catuppado = catuppãda (catu + pãda + ya) <baS, dt, nam, cc, 
sđ> = loài bốn chân. 


$ mã mam hinisi bahuppado = mong cho chúng sanh nhiều 
chân đừng hại tôi. 

- bahuppado = bahuppãdo (hahu + pãda + ya) <baS, dt, nam, 
cc, sđ> = loài nhiều chân. 

63. Sabbe sattã sabbe pãnã, 
sabbe bhũtã ca kevalã; 
sabbe bhadrãni passantu, 
mã kancỉ pãpam’ãgamã. 

Nẹhĩa Vi êt: 

63. Tất cả chúng sanh, tất cả hữu tình (có hơi thở), tất cả sanh 
linh và không phân biệt. Mong cho tất cả chúng sanh thấy được 
những điều tốt. Đừng mang lại cho ai bất cứ những điều ác gì. 

Phân tích: 

$ Sabbe sattã sabbe pãnã sabbe bhũtã ca kevalã = tất cả 

chúng sanh, tất cả hữu tình (có hơi thở), tất cả sanh linh và 
không phân biệt. 


118 



4. Khandhasutta 


5. Kinh Khandha 


- sabbe = sattã, bhũtã (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả, 
mọi. 

- sattã (satta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh. 

- pãnã (pãna) <dt, nam, cc, sn> = hữu tình (có hơi thở). 

- bhũtã (bhũta) <dt, nam, cc, sn> = sanh linh, đang tồn tại, đang 
cư ngụ. 

- kevalã (kevala) <tt, dt, nam, cc, sn> = không phân biệt, toàn 
bộ, tất cả. 

$ sabbe bhadrãni passantu = mong cho tất cả chúng sanh thấy 
được những điều tốt. 

- bhadrãni (bhara) <dt, trung, đc, sn> = những điều hiền thiện, 
những điều may mắn, những sự triển vọng. 

- sabbe (sabba) <dt, nam, cc, sn> = tất cả, mọi. 

- passantu (passati - "V dis) <đt, mlc, 3, sn> = mong cho nhìn 
thấy, mong cho nhận chân ra. 

$ mã kancỉ pãpam’ãgamã = đừng mang lại cho ai bất cứ những 
điều ác gì. 

- kanci = kinci <mt, đc, sđ> = bất cứ điều gì, bất cứ ai. 

- pãpam’ãgamã (pãpaiụ + ãgammã) <sandhi, dt, trung, cc, sđ> 
= hãy mang lại điều ác. 

- pãpa <dt, trung> = điều ác. 

- ãgamã (agacchati - V gam) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy mang 
lại. 

64. Appamãno Buddho, 
appamãno Dhammo; 
appamãno Sangho, 
pamãnavantãni sarĩsapãni. 
ahi vicchỉkã satapadĩ, 
unnanãbhĩ sarabũ mũsỉkã. 


119 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Tư: 1.3 


Nehĩa Vi êt: 

64. Vô biên là đức Phật, vô biên là giáo Pháp, vô biên là Tăng 
Chúng. Giới hạn là những loài bò sát như những con rắn, những 
bò cạp, những con rít, những con nhện, những con tắc kè, những 
con chuột. 

Phân tích: 

Appamãno Buddho = vô biên là đức Phật, 

- appamãno = Buddho (na + pamãna + ya) <baS, dt, nam, cc, 
sđ> = vô biên, không giới hạn. 

- pamãna <dt, trung> = cỡ, lượng, đo đạt. 

0 - appamãno Dhammo = vô biên là giáo Pháp, 

# appamãno Sangho = vô biên là Tăng chúng, 

- pamãnavantãni (pamãna + vantu) <dt, trung, cc, sn> = có 
giới hạn. 

❖ pamãnavantãni sarĩsapãni ahi vicchikã satapadĩ 
unnanãbhĩ sarabũ mũsikã = giới hạn là những loài bò sát như 
những con rắn, những bò cạp, những con rít, những con nhện, 
những con tắc kè, những con chuột. 

- sarĩsapãni (sarĩsapa) <dt, trung, cc, sn> = loài bò sát. 

- sarĩ (sarati) <qk> = đã di chuyến dọc theo. <tt> = đi lang 
thang, đi theo sau. 

- ahi <dt, nam, cc, sđ> = những con rắn. 

- vicchikã (vicchika) <dt, nam, cc, sn> = những con bò cạp. 

- satapadĩ <dt, nam, cc, sn> = những con rít. 

- unnãbhĩ (unnãbhi) <dt, trung, cc, sn> = những con nhện. 

- sarabũ <dt, nam, cc, sn> = những con tắc kè, thằn lằn nhả. 

- mũsỉkã (mũsỉka) <dt, nam, cc, sn> = những con chuột. 


120 



4. Khandhasutta 


5. Kinh Khandha 


65. Katã me rakkhã katarp me parittam, 
patikkamantu bhũtãnỉ, 

80 ham namo bhagavato, 

namo sattannam Sammãsambuddhãnam. 

Niỉhĩa Vi êt: 

65. Việc bảo vệ đã được tôi làm, sự hộ trì kinh Paritta đã được tôi 

thực hành, mong những chúng sanh hãy tránh xa. Con xin kính lề 

Ngài là đức Thế Tôn. Con xin kính lề bảy vị Phật 1 Chánh Đắng 

Chánh Giác. 

Phân tích: 

^ Katã me rakkhã katarp me parittam = việc bảo vệ đã được 
tôi làm, sự hộ trì kinh Paritta đã được tôi thực hành. 

- katã = rakkhã (V kar + ta) <qkpt, dt, nữ, cc, sđ> = những việc 
đã được làm. 

- me (amha) <đại, sdc (cc), sđ> = bởi tôi. 

- rakkhã <dt, nữ, cc, sđ> = sự bảo vệ, an toàn, chồ nưong tựa. 

- katarp = parittam (V kar + ta) <qkpt, dt, trưng, cc, sđ> = đã 
được làm. 

# patỉkkamantu bhũtãnỉ = mong những chúng sanh hãy tránh 
xa. 

- patỉkkamantu (patỉkkamatỉ) <đt, mlc, 3, sn> = hãy tránh xa, 
hãy rủt lui. 

- patỉkkamatỉ (pati + V kam + a + ti) <đt> = đi lui, thụt lùi 
lại. 

- bhũtãni (bhũta - bhavati) <dt, trưng, cc, sn> = tất cả các 
chúng sanh (các loài bò sát). 


1 Bảy vị Phật: 1. Vipassi, 2. Vessabhu, 3. Sikhi, 4. Kakusandha, 5. 
Gonãgamana, 6. Kassapa, 7. Gotama. 


121 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Tư: 1.3 


soham namo bhagavato = con xin kính lề Ngài là đức Thế 
Tôn. 

- so ham = so + aliaụi <sandhi> 

- aham (amha) <đại-ch, cc, sđ> = con, tôi. 

- so (ta) <đại-ch, cc, sđ> = Ngài (đức Thế Tôn). 

- namo <bbt, đt> = cung kính, kính lễ, đảnh lề. 

- bhagavato (bhagavantu) <dt, nam, cđc, sđ> = đến đức Thế 
Tôn. 


# namo sattannam Sammãsambuddhãnam = con xin kính lề 
bảy vị Phật Chánh Đắng Chánh Giác. 

- sattannam = sammãsambuddhãnam (satta) <tt, số, dt, nam, 
cđc, sn> = đến bảy. 

- sammãsambuddhãnam (sammã + sam+ buddha) <nht, nam, 
cđc, sn> = đến đấng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

- sammã <trt> = một cách hoàn toàn. 

- sam (sam) <tđn> = tự bản thân, cùng với, hoàn toàn. 

- buddha <dt, nam> = bậc đã được giác ngộ, đức Phật. 

Khandhasuttam nitthitani. 

(Kinh Khandha đã được chấm dứt). 

-- 


122 





Thú Tư: (2.3) 

5. MORASUTTA 
(KINH CON CÔNG) 

66. Pũrentam bodhisambhãre, 
nibbattam morayoniyam; 
yena samvihitãrakkham, 
mahãsattam vanecarã, 

67. Cirassam vãyamantãpi, 
neva sakkhimsu ganhỉtum; 

“Brahmamantan”ti akkhãtam, 
parittam tam bhanãma he 

Nehĩa Vi êt: 

66-67. Mặc dù những người thợ săn đã cố gắng trong một thời 
gian dài, nhưng họ đã không thế bắt được bậc Đại Chúng Sanh, 
là vị đã tái sanh trong loài công; đang hoàn thiện các yếu tố đưa 
đến giác ngộ và đã được bảo vệ bởi kinh Paritta này. Xin các bậc 
hiền trí! Chúng tôi sẽ tụng kinh Paritta đã được tuyên bố này như 
là “Phạm Chú” 

Phân tích: 

& Pũrentain bodhisambhãre = đang hoàn thiện các yếu tố đưa 
đến giác ngộ. 

- pũrentain = mahãsattam (pũrenta) <htpt, tt, dt, nam, đc, sđ> 
= đang hoàn thiện, đang bổ sung. 

- pũreti (V pũr + e + ti) = hoàn thiện, hoàn thành, bổ sung. 

- bodhisambhãre (bodhi + sambhãra) <tapS, dt, nam, đc, sn> = 
các yếu tố đưa đến giác ngộ. 

- bodhi <dt, nữ> = giác ngộ, trí tuệ. 

- sambhãra <dt, nam> = yếu tố. 


123 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Tư: 2.3 


& nibbattam morayoniyam = là vị đã tái sanh trong loài công, 

- nibbattam = mahãsattam (nibbatta) <qkpt, dt, nam, đc, sđ> = 
đã được sanh ra, đã được khởi sanh. 

- nibbattati (ni + V vat + a + ti) = sanh lên, kết quả. 

- morayoniyam (mora + yoni) <tapS, dt, nữ, đsc, sđ> = trong 
giống loài công. 

- yoni <dt, nữ> = loài, chủng loại. 

$ yena samvihitãrakkham mahãsattam = bậc Đại Chúng Sanh 

đã được bảo vệ bởi bài kinh Paritta này. 

- yena = parittena (ya) <đại, trung, sdc, sđ> = bởi vì, noi đâu, 
bởi (kinh Paritta này). 

- samvihitãrakkham = mahãsattam (samvihita + ãrakkha + 

ya) <baS, tt, dt, nam, đc, sđ> = sự bảo vệ đã được chuẩn bị. 

- samvihita (samvidahati = sam + vi + V dhã + a + ti) 

<qkpt> = đã được chuẩn bị. 

- rakkhã <dt, nữ> = sự bảo vệ. 

- mahãsattam (mahanta + satta) <kamS, dt, nam, đc, sđ> = bậc 
Đại Chúng Sanh (Bồ Tát - con công trống). 

vanecarã cirassani vãyamantãpi = mặc dù những người thợ 
săn đã cố gắng trong một thời gian dài. 

- vanecarã (vane + cara) <tapS, tt, dt, nam, cc, sn> = những 
người thợ săn. 

- vana <dt, trung> = rừng. 

- cara <dt, tt> = người đi, người hay tới lui; trinh thám. 

- cirassam <trt> = từ lâu. 

- vãyamantãpi = vãyamanta + api 

- vãyamantã = vanecarã (vãyamanta) <htpt, cc, sn> 
dang cố gắng. 

# neva sakkhỉmsu gaọhỉtum = nhưng họ đã không thế bắt được 
(bậc Đại Chúng Sanh). 


124 



5. Morasutta 


5. Kinh Con Công 


- neva (na + eva) <lt> = không. 

- sakkhimsu (sakkoti = V sak + 0 + ti) <đt, qk, 3, sn> = đã cố 
gắng. 

- ganhitum ( ganhãtỉ = V gah + nhã + ti) <đt, ng-m> = để bắt, 
để tóm được. 

^ “Brahmamantan”ti akkhãtam = (kinh Paritta này) đã được 
tuyên bố này như là “Phạm Chú”. 

- “brahmamantan”ti = brãhmamantam = iti 

- brahmamantam (brahma + mantam) <trt, dt, nam, cc, 
sđ> = thần chú của chư thiên. 

- manta <dt, trung> = thần chú, lời nguyện. 

- akkhãtam = brãhmamantam (akkhãti = ã + V khã + a + ti) 
<tt, qkpt, cc, sđ> = đã được tuyên bố. 

^ parittain tam bhanãma he = xin các bậc hiền trí! Chúng tôi 
sẽ tụng kinh Paritta này. 

- parittam (paritta) <dt, trung, đc, sđ> = sự bảo vệ, sự hộ trì. 

- tam (ta) <đại-ch, nam, đc, sđ> = việc ấy, điều ấy. 

- bhanãma (bhanatỉ = V bhan) <đt, ht, 1, sn> = (sẽ) tụng đọc. 

- he <mt-hc> = này, hỡi. 

68. Udetayam cakkhumã ekarãjã, 
harissavanno pathavippabhãso; 
tam tam namassãmỉ 
harissavannam pathavippabhãsam, 
tayãjja’guttã viharemu divasam. 

Nghĩa. Vi êt: 

68 . Mặt trời này đã được mọc lên như là con mắt (đế cho mọi loài 
có thế thấy), là vị vua duy nhất, có màu sắc vàng óng, có sự chiếu 
sáng khắp mặt đất. Vì vậy, con kính lề mặt trời đó có màu sắc 
vàng óng, có sự chiếu sáng khắp mặt đất. Do đó, hôm nay đã được 
bảo vệ bởi mặt trời, chúng tôi sống cả ngày một cách an toàn. 


125 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Tư: 2.3 


Phân tích: 

❖ Udetayam cakkhumã ekarãjã harissavanno 
pathavippabhãso = mặt trời này mọc lên như là cho con mắt 
(để cho mọi loài có thế thấy), là vị vua duy nhất, có màu sắc 
vàng óng, có sự chiếu sáng trên mặt đất. 

- udetayam = udeti + ayam <sandhi> 

- udeti (u + V i + a + ti ) <đt, ht, 3, sđ> = mọc lên, sanh 
khởi, sanh lên. 

- ayam = suriyo (ya) <đại-qh, cc, sđ> = cái này, điều này 
(mặt trời). 

- cakkhumã (cakkhumantu) <tt, dt, nam, cc, sđ> = bằng con 
mắt (mặt trời làm cho chúng sanh thấy được). 

- ekarãjã (eka + rãja) <tt, dt, nam, cc, sđ> = vị vua duy nhất. 

- harissavanno (harissa + vanna + ya) <baS, tt, dt, nam, cc, sđ> 
= có màu sắc vàng óng. 

- pathavippabhãso (pathavĩ + pabhãsa) <tapS, dt, nam, cc, sđ> 
= chiếu sáng trên mặt đất. 

- pathavĩ = pathavĩ <dt, nữ> = mặt đất. 

- pabhãsa <dt, nam> = chiếu sáng. 

❖ tam tain namassãmi harissavannam pathavỉppabhãsam = 

vì vậy, con kính lề mặt trời đó có màu sắc vàng óng, có sự 
chiếu sáng khắp mặt đất. 

- tam = tasmã = vì vậy, do vậy. 

- tam = suriyam <đại, nam, đc, sđ> = mặt trời đó. 

- namassãmỉ (namassati - V manas) <đt, ht, 1, sđ> = con kính 
lễ, tôi cúi chào. 

- harissavannam = tain suriyam (harissa + vanna + ya) <baS, 
tt, dt, nam, đc, sđ> = có màu sắc vàng óng, có màu vàng ánh.. 

- pathavippabhãsam (pathavĩ + pabhãsa) <tapS, dt, nam, đc, 
sđ> = có sự chiếu sáng khắp mặt đất. 


126 



5. Morasutta 


5. Kinh Con Công 


& tayãjja’guttã viharemu divasam = do vậy, hôm nay đã được 
bảo vệ bởi mặt trời, chúng tôi sống cả ngày một cách an toàn. 

- tayãjja’guttã = tayã + ajja + guttã <sandhi> 

- tayã = suriyena (tumha) <đại-qh, sdc (cc), sđ> = bởi bạn, 
bởi mặt trời. 

- ajja <mt> = hôm nay. 

- guttã = mayam (gutta) <qkpt, cc, sn> = đã được bảo vệ. 

- gopeti (V gup + e +ti) = bảo vệ, nhìn ngắm. 

- viharemu (viharati - V har) <đt, ht, 1, sn> = chúng tôi sống. 

- divasam (divasa) <dt, nam, đc. sđ> = cả ngày. 

69. Ye brãhmanã vedagũ sabbadhamme, 
te me namo te ca mam pãỉayantu. 
namatthu Buddhãnam namatthu bodhiyã, 
namo vimuttãnain namo vimuttiyã. 
ỉmam so parittam katvã moro carati esanã. 

Nghĩa Vi êt: 

69. Con kính lề các vị Bà-la-môn (chư Phật) nào đã thâm hiếu tất 
cả các pháp, mong cho các ngài đó hộ trì cho con. Xin cung kính 
đến chư Phật; xin kính lề đến sự giác ngộ; xin kính lề đến những 
bậc đã được giải thoát; xin tôn kính về pháp giải thoát 1 . Sau khi đã 
thực hành kinh Paritta này, con công trống đi tìm kiếm thức ăn. 

Phân tích: 

$ Ye brãhmanã vedagũ sabbadhamme te me namo te ca 
mam pãlayantu = con kính lễ chư Phật (vh. Bà-la-môn) nào đã 
thâm hiếu tất cả các pháp, mong cho các ngài đó hộ trì cho con. 


1 Có 5 loại giải thoát bao gồm: 1. Tadanga Vimutti (Kammãvacara Kusala: 
các thiện sự ở dục giới); 2. Vikkhanbhana Vimutti (Rũpa và Arũpakusala, 
hay Jhãna); 3. Samuccheda Vimutti (Magganãọa: Bốn đạo trí); 4. 
Patipassaddhi Vimutti (Phalanãọa: Bốn quả trí); và 5. Nissarana Vimutti 
(Niết Bàn). 


127 




Parittapaị i 


Phần II: Thứ Tư: 2.3 


- ye = brãhmanam [Buddhã] (ya) <đại, nam, cc, sn> = chư 
(Phật) nào, những người nào. 

- brãhmanã (brãhmana) <dt, nam, cc, sn> = Bà-la-môn. 

- vedagũ (vedagũ) <dt, nam, cc, sn> = người đã đạt được trí tuệ 
cao tột. 

- ye ... te = những ai... họ là 

- te = brãhmanam (ta) <đại, cc, sn> = chư (Phật) này. 

- me (amha) <đại, stc, sđ> = của con, thuộc về tôi. 

- namo <mt, bbt, đc, sđ> = đảnh lề, cung kính, kính lễ, tôn kính. 

- mam (aham) <đại, đc, sđ> = cho con. 

- pãlayantu (V pãl + aya (e) + antu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy bảo 
vệ tôi. 

# namatthu Buddhãnam namatthu bodhiyã = xin cung kính 
đến chư Phật; xin kính lề đến sự giác ngộ; 

- namatthu (namo + atthu) <tt, cc, sđ> = đảnh lễ, cung kính, 
kính lễ, tôn kính. 

- namo <mt, bbt, cc, sđ> = cung kính. 

- attha (V as + tu) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy là. 

- Buddhãnam (buddha) <dt, nam, cđc, sn> = đến chư Phật, đến 
các bậc đã được Giác Ngộ (V budh). 

- bodhiyã (bodhi) <dt, nữ, cđc, sđ> = đến sự giác ngộ. 

# namo vimuttãnaiụ namo vimuttiyã = xin kính lề đến những 
bậc đã được giải thoát; xin tôn kính về pháp giải thoát. 

- vimuttãnam = Buddhãnam (vimutta) <htpt, dt, nam, cđc, sn> 
= đến sự giải thoát. 

- vimuttiyã (vimutti) <dt, nữ, cđc, sđ> = bằng sự giải thoát. 

# imam so parittam katvã moro carati esanã = sau khi đã thực 
hành kinh Paritta này, con công trống đi tìm kiếm thức ăn. 

- imam = parittam (idam) <đại, trung, đc, sđ> = cái này. 

- so = moro (ta) <đại, nam, cc, sđ> = con công trống. 


128 



5. Morasutta 


5. Kinh Con Công 


- parittam (paritta) <trung, đc, sđ> = sự bảo vệ, sự hộ trì. 

- katvã (Vkar + tvã - karoti) <đtbb> = sau khi làm, sau khi đã 
thực hiện. 

- moro (mora) <dt, nam, cc, sđ> = con công trống. 

- carati 1 (V car) <đt, ht, 3, sđ> = đã đi. 

- esanã = esanãya (esanã) <dt, trung, cđc, sđ> = đến việc tìm 
kiếm (thức ăn). 

70. Apetayam cakkhumã ekarãjã, 
harissavanno pathavỉppabhãso; 
tam tam namassãmỉ harissavannam 
pathavippabhãsain, 
tayãjja guttã viharemu rattiin. 

Nghĩa. Vi êt: 

70. Mặt trời đã đuợc lặn xuống này như là con mắt (đế cho các loài 
vật có thế thấy); là vị vua duy nhất, có màu sắc vàng óng, có sự 
chiếu sáng trên mặt đất. Thật vậy, con kính lề mặt trời đó có màu 
sắc vàng óng, có sự chiếu sáng khắp mặt đất. Do vậy, hôm nay đã 
được bảo vệ bởi mặt trời, chúng tôi sống cả đêm một cách an toàn. 

Phân tích: 

$ Apetayam cakkhumã ekarãjã harissavanno 
pathavippabhãso = mặt trời đã được lặn xuống này như là con 
mắt (đế cho các loài vật có thế thấy); là vị vua duy nhất, có màu 
sắc vàng óng, có sự chiếu sáng trên mặt đất. 

- apetayain = apeti + ayam 

- apeti (pa + V i) <đt, ht, 3, sđ> = đã đi khỏi, đã không còn. 

- ayam = suriyo <đại, cc, sđ> = cái này (mặt trời). 

- cakkhumã (cakkhumantu) <tt, dt, nam, cc, sđ> = bằng con 
mắt (mặt trời làm cho chúng sanh thấy được). 


1 Thinh thoảng thì hiện tại được diễn đạt như là thì quá khứ. 


129 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Tư: 2.3 


- ekarãjã (eka + rãja) <tt, dt, nam, cc, sđ> = cái mà như một vị 
vua. 

- harissavanno (harissa + vanna + ya) <baS, tt, dt, nam, cc, sđ> 
= có màu sắc vàng óng. 

- pathavippabhãso (pathavĩ + pabhãsa) <tapS, dt, nam, cc, sđ> 
= chiếu sáng tất cả mọi nơi trên mặt đất. 

- pathavĩ = pathavĩ <dt, nữ> = mặt đất. 

- pabhãsa <dt, nam> = chiếu sáng. 

^ tain tain namassãmỉ harissavannam pathavippabhãsam = 

thật vậy, con kính lề mặt trời đó có màu sắc vàng óng, có sự 
chiếu sáng khắp mặt đất. 

- tam = tasmã = do vậy. 

- tam = suriyain <đại, nam, đc, sđ> = mặt trời đó. 

- namassãmi (namassati - V manas) <đt, ht, 1, sđ> = con xin 
kính lề, tôi cúi chào. 

- harissavannam = tarn suriyam (harissa + vanna + ya) <baS, 
tt, dt, nam, đc, sđ> = có màu sắc chói lọi (của màu vàng). 

- pathavippabhãsam (pathavĩ + pabhãsa) <tapS, dt, nam, đc, 
sđ> = vẻ tráng lệ trên mặt đất. 

^ tayãjja guttã viharemu rattiin = do vậy, hôm nay đã được 
bảo vệ bởi mặt trời, chúng tôi sống cả đêm một cách an toàn. 

- tayãjja’guttã = tayã + ajja + guttã <sandhi> 

- tayã = suriyena (tumha) <đại-qh, sdc (cc), sđ> = bởi (mặt 
trời). 

- ajja <mt> = hôm nay. 

- guttã = mayam (gutta) <qkpt, cc, sn> = đã được bảo vệ. 

- gopeti (V gup + e + ti) — bảo vệ, nhìn ngăm. 

- viharemu (viharati - V har) <đt, ht, 1, sn> = chúng tôi sống. 

- rattim (ratti) <dt, nữ, đc, sđ> = cả đêm, ban đêm. 


130 



5. Morasutta 


5. Kinh Con Công 


71. Ye brahmanã vedagũ sabbadhamme, 
te me namo, te ca mam pãlayantu; 
namatthu Buddhãnam namatthu bodhiyã, 
namo vimuttãnam namo vimuttiyã. 
imaiụ so parittam katvã moro vãsamakappayi. 

Nghĩa Vi êt: 

71. Con kính lề các vị Bà-la-môn (chư Phật) nào đã thâm hiếu tất 
cả các pháp, mong cho các ngài đó hộ trì cho con. Xin cung kính 
đến chư Phật; xin kính lề đến sự giác ngộ; xin kính lề đến những 
bậc đã được giải thoát; xin tôn kính về pháp giải thoát. Sau khi 
đã thực hành kinh Paritta này, con công trống đã đi ngủ. 

Phân tích: 

# imam so parittam katvã moro vãsamakappayi = sau khi đã 

thực hành kinh Paritta này, con công trống đã đi ngủ. 

- imaiỊi = parittam (idam) <đại, trung, đc, sđ> = (kinh Paritta) này. 

- so = moro (ta) <đại, nam, cc, sđ> = con công trống. 

- parittam (paritta) <trung, đc, sđ> = sự bảo vệ, sự hộ trì. 

- katvã (V kar + tvã - karoti) <đtbb> = sau khi làm, sau khi đã 
được làm. 

- moro (mora) <dt, nam, cc, sđ> = con công trống. 

- vãsamakappayi = vãsam + akappayi <sandhi> = đã đi ngủ 
(nghĩa bóng). 

- vãsam (V vas) <dt, nam, đc, sđ> = sống. 

- akappayi (V kapp + aya + ĩ) (karoti) <đt, qk, 3, sđ> = đã 

làm. 


Morasuttam nỉtthỉtam. 

(Kinh Chim Công đã được chấm dứt). 

-^o.-^-.oéS- 


131 





132 



Thứ Tư: (3.3) 

6. VATTASUTTA 
(KINH CHIM CÚT) 

72. Pũrentam bodhisambhãre, 
nibbattam vattajãtiyam; 
yassa tejena dãvaggi, 
mahãsattam vivajjayi. 

73. Therassa Sãriputtassa, 
lokanãthena bhãsitam; 
kappatthãyim mahãteịam, 
parittam tam bhanãma he. 

Nghĩa. Vi êt: 

72-73. Xin các bậc hiền trí! Chúng tôi tụng kinh Paritta này. Do 
nhờ oai lực của việc tụng đọc này, ngọn lửa rừng đã tránh xa bậc 
Đại Chúng Sanh là vị đã tái sanh làm con chim cút trong vòng 
luân hồi đế hoàn thiện các yếu tố đưa đến giác ngộ. Kinh Paritta 
đã được đấng Cứu Tinh nói lên cho Ngài Sãriputta. Bài kinh này 
có đại oai lực đã được tồn tại hằng a-tăng-kỳ kiếp. 

Phân tích: 

❖ Pũrentam bodhisambhãre nibbattam vattajãtiyam = vị đã 

tái sanh làm con chim cút trong vòng luân hồi đế hoàn thiện các 
yếu tố đưa đến giác ngộ. 

- pũrentain = mahãsattam (pũrenta) <htpt, tt, dt, nam, đc, sđ> 
= đang hoàn thiện, đang bổ sung. 

- pũreti (V pũr + e + ti) = hoàn thành, bổ sung. 

- bodhisambhãre (bodhi + sambhãra) <tapS, dt, nam, đc, sn> = 
các yếu tố đưa đến giác ngộ. 

- bodhi <dt, nữ> = giác ngộ, trí tuệ. 

- sambhãra <dt, nam> = yếu tố. 


133 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Tư: 3.3 


- nibbattam = mahãsattam (nibbatta) <qkpt, dt, nam, đc, sđ> = 
đã được tái sanh. 

- nibbattati (ni + V vat + a + ti) = tái sanh, sanh lên, kết quả. 

- vattajãtiyam (vatta + jãti) <tapS, dt, nữ, đsc, sđ> = tái sanh 
luân hồi. 

- vatta <dt, trung> = vòng tròn, luân hồi. 

- jãti <dt, nữ> = tái sanh, kiếp sống, chủng tộc, giai cấp. 

yassa tejena dãvaggi mahãsattam vivajjayi = do nhờ oai lực 

của việc tụng đọc này, ngọn lửa rừng đã tránh xa bậc Đại 
Chúng Sanh, 

- yassa (ya) <đại-qh, trung, stc, sđ> = của việc ấy. 

- tejena (teja) <dt, nam, sdc, sđ> = bởi vì sức mạnh, bởi vì oai 
lực. 

- dãvaggi (dãva + aggi) <dt, nam, cc, sđ> = ngọn lửa rừng. 

- dãva = dãya <dt, nam> = rừng. 

- mahãsattam (mahanta + satta) <kamS, dt, nam, đc, sđ> = bậc 
Đại Chúng Sanh. 

- vivajjayi (vivajjeti) <dt, qk, 3, sđ> = từ bỏ, tránh xa. 

- vivajjeti (vi + V vajj + e + ti) = tránh xa, từ bỏ. 

❖ Therassa Sãriputtassa lokanãthena bhãsitam 
kappatthãyim mahãteịam = kinh Paritta đã được đấng Cứu 
Tinh nói lên cho Ngài Sãriputta. Bài kinh này có đại oai lực đã 
được tồn tại hằng a-tăng-kỳ kiếp. 

- therassa = sãriputtassa (thera) <tt, dt, nam, cđc, sđ> = đến 
người lớn, đến Ngài, đến trưởng lão. 

- sãriputtassa (sãriputta) <dt, nam, cđc, sđ> = đến Ngài 
Sãriputta. 

- lokanãthena (loka + nãtha) <dt, nam, sdc (cc), sđ> = đấng 
Cứu Tinh (đức Phật). 

- loka <dt, nam> = thế gian, hành Tinh. 

- nãtha <dt, nam> = Cứu, sự hộ trì, sự bảo vệ. 


134 



6. Vattasutta 


6. Kinh Chim Cút 


- bhãsitam = parittam (bhãsita) <qkpt, tt, dt, nữ, đc, sđ> = đã 
được nói lên, đã thốt ra. 

- bhãsatỉ (V bhas + a + ti) = nói, thuyết. 

- kappatthãyim = parittam (kappa + thãyĩ) <tapS, tt, 3t, đc, 
sđ> = sự kéo dài một a-tăng-kỳ kiếp. 

- kappa <dt, nam> = một a- tăng-kỳ kiếp (= 100 ngàn năm). 

- thãyĩ <tt> = đứng, kéo dài. 

- mahãteịani = parittam (mahã + teja) <kamS, tt, dt, trung, đc, 
sđ> = có đại oai lực. 

- teja <dt, nam> = oai lực; sức nóng. 

74. Atthi loke sĩlaguno, 

saccam soceyy’anuddayã; 
tena saccena kãhãmi, 
saccakiriyanTuttamam. 

Nshĩa Vi êt: 

74. Trong thế gian, có giới đức, có sự chân thật, trong sạch, có 
lòng bi mẫn. Do lời chân thật này, tôi làm một hạnh chân thật cao 
thượng. 

Phân tích: 

& Atthi loke sĩlaguno saccam soceyy’anuddayã = trong thế 
gian, có giới đức, có sự chân thật, trong sạch, có lòng bi mẫn. 

- atthi (V as + a + ti) <đt, ht, 3, sđ> = làT 

- loke (loka) <dt, nam, đsc, sđ> = trong / ở thế gian. 

- sĩlaguno (sĩla + guna) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = người có giới 
đức, có giới hạnh. 

- saccam (sacca) <dt, trung, cc, sđ> = chân thật. 

- soceyyanuddayã = soceyyam + anuddayã <sandhi> 

- soceyyam <dt, trưng, cc, sđ> = sự trong sạch. 

- anuddayã <dt, nữ, cc, sđ> = lòng bi mẫn. 


135 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Tư: 3.3 


^ tena saccena kãhãmi saccakiriyanTuttamam = do lời chân 
thật này, tôi làm một hạnh chân thật cao thượng. 

- tena (ta) <đại-ch, sdc, dt, trung, sđ> = đó. 

- tena saccena (sacca) <dt, trung, sdc, sđ> = bằng sự chân thật. 

- kãhãmi (V kar = V kaha = karoti) <dt, ht, 1, sđ> = tôi làm, 
quyết định. 

- saccakiriyanTuttamam = sacca + kiriyam + uttamam 

<sandhi> 

- saccakiriyam (sacca + kiriyam) <tapS, dt, trung, đc, sđ> 
= hạnh chân thật, việc làm chân thật, công việc đúng đắn. 

- sacca <dt, trung> = đúng đắn, chân thật. 

- kiriyã <dt, nữ> = việc làm, hành động. 

- uttama <tt, dt, trung, đc, sđ> = cao thượng, xuất sắc. 

75. Ãvajjetvã Dhammabaỉam, 
saritvã pubbake jine; 
saccabala’mavassãya, 
saccakiriyanTakãsaham. 

Nghĩa. YL ệti. 

75. Sau khi suy niệm về oai lực của giáo Pháp; nhớ tưởng đến 
những bậc Chiến Thắng trong quá khứ. Dựa vào oai lực của sự 
chân thật, tôi đã quyết định một hạnh chân thật. 

Phân tích: 

& Ãvajjetvã Dhammabaỉam = sau khi suy niệm về oai lực của 
giáo Pháp, 

- ãvajjetvã (ãvajjeti = ã + V vajj + e + ti) <dtbb> = sau khi đã 
quán tưởng, sau khi đã suy niệm. 

- dhammabaỉam (dhamma + bala) <tapS, dt, trung, đc, sđ> = 
oai lực của pháp bảo. 

- bala <dt, trung> = sức mạnh, oai lực. 


136 



6. Vattasutta 


6. Kinh Chim Cút 


saritvã pubbake jine = sau khi nhớ tưởng đến những bậc 
Chiến Thắng trong quá khứ. 

- saritvã (sarati = V sar + a + ti) <đtbb> = sau khi nhớ tưởng. 

- pubbake = jine (pubba) <tt, dt, nam, đc, sn> = trong quá khứ. 

- jine (jina = jĩyati V jĩ) <dt, nam, đc, sn> = những bậc Chiến 
Thắng (đức Phật). 

saccabala’mavassãya = dựa vào oai lực của sự chân thật, 

- saccabala’mavassãya (saccabalam + avassãya) <sandhi> 

- saccabalam = dhammabaỉam <tapS, dt, trung, đc, sđ> = 
oai lực của sự chân thật. 

- avassãya (avasseti = va + V si + e + ti) <đtbt> = sau khi 
dựa vào, sau khi tựa trên. 

# saccakiriyam’akãsaham = tôi đã quyết định một hạnh chân 

thật. 

- saccakiriyanCakãsahain = saccakiriyain + akãsini + aliarp 

<sandhi> 

- akãsini = akãsi (V kar => V kas) <đt, qk, 1, sđ> = tôi đã 
quyết định, tôi đã làm. 

Chúng ta có thê phân câu kệ thứ 75 thành 3 câu như sau: 

1. Aham dhammabaỉam aveiietvã saccakiriyam akãsiụi 

Sau khi suy niệm về oai lực của giáo Pháp, tôi đã quyết định một 
hạnh chân thật. 

2. Aham pubbake jine saritvã saccakiriyam akãsim 

Sau khi nhớ tưởng đến những bậc Chiến Thắng trong quá khứ, 
tôi đã quyết định một hạnh chân thật. 

3. Aham saccabaỉam avassãya saccakiriyam akãsim 

Sau khi dựa vào oai lực của sự chân thật, tôi đã quyết định một 
hạnh chân thật. 


137 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Tư: 3.3 


76. Santi pakkhã apatanã, 
santi pãdã avancanã; 
mãtãpỉtã ca nỉkkhantã, 
jãtaveda patikkama. 


77. Saha sacce kate mayhain, 
mahãpaị ịalito sỉkhĩ; 
vajjesi soỊasakarĩsãni, 
udakaiự patvã yathã sikhĩ. 
saccena me samo natthi, 
esã me saccapãramĩ. 

Nghĩa. Vi êt: 

76-77. “Tôi có cánh, nhưng tôi không thế bay. Tôi có chân, 
nhưng tôi không thế đi. Và cha mẹ tôi đã đi khỏi. Này lửa rừng! 
Hãy lùi lại ngay! Ngay khi tôi vừa làm một quyết định chân thật, 
ngọn lửa rừng lớn đang cháy đã lùi xa cách mười sáu karĩsa, như 
ngọn lửa được nước dập tắt. Đối với tôi (Bồ Tát), không có gì 
bằng sự chân thật; điều này là Chân Thật Ba-la-mật của tôi. 

Phân tích: 

# Santi pakkhã apatanã = tôi có cánh, nhưng tôi không thế 
bay. 

- santi (V as) <đt, ht, 3, sn> = có. 

- pakkhã (pakkha) <dt, nam, cc, sn> = hai cánh. 

- apatanã (na + patana) <kamS, cn-đt, dt, nam, cc, sđ> = không 
thê bay. 

santi pãdã avancanã = tôi có chân, nhưng tôi không thế đi. 

- pãdã (pãda) <dt, nam, cc, sn> = hai chân. 

- avancanã (na + vancana) <kamS, dt, nam, cc, sn> = không thê 
đi. 


138 



6. Vattasutta 


6. Kinh Chim Cút 


& mãtãpitã ca nỉkkhantã = và cha mẹ tôi đã rời khỏi. 

- mãtãpỉtã = mãtã + pitã 

- mãtã (mãtu) <dt, nữ, cc, sn> = người mẹ. 

- pitã (pitu) <dt, nam, cc, sn> = người cha. 

- nỉkkhantã (nỉkkhanta) <htpt, cn-đt, dt, nam, cc, sn> = đã 
(đang) rời khỏi. 

- nikkhamatỉ (ni + V kam + a + ti) = rời khỏi, đi khỏi. 

^ jãtaveda patỉkkama = này lửa rừng! Hãy lùi lại ngay! 

- jãtaveda (jãtaveda) <dt, nam, hc, sđ> = ồ lửa rừng! 

- patỉkkama (pati + V kam + a + hi) <đt, mlc, cc, sn> = hãy lùi 
lại ngay! 

- patikkamati (pati + V kam + a + ti) <đt> = lùi lại. 

$ Saha sacce kate mayhain mahãpajjalito sikhĩ vajjesi 
soịasakarĩsãni = ngay khi tôi vừa làm một quyết định trong 
chân thật, ngọn lửa rừng lớn đang cháy đã lùi xa cách mười sáu 
karĩsa, 

- saha <mt> = ngay khi. 

- sacce (sacca) <dt, trung, đsc, sđ> = trong chân thật. 

- kate (kata) <qkpt, dt, trung, đsc, sđ> = đã được làm. 

- mayham 1 (amha 2 ) <đại, stc, sđ> = của tôi, tôi. 

- mahãpaịịalito (mahã + pajjaỉỉta) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = 
ngọn lửa lớn. 

- pajjalita = ngọn lửa. 

- sikhĩ (sikhĩ) <dt, nam, cc, sđ> = lửa rừng. 

- vajjesi (vajjeti = V Vaj + e + ti) <đt, qk, 2, sđ> = đã tránh xa. 

- soịasakarĩsãni (soỊasa + karĩsa) <dt, trung, đc, sn> = cách 
mười sáu kasĩsa. 


1 may shăng (cách đọc) 

2 am mả (cách đọc). 


139 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Tư: 3.3 


- soỊasa <số, dt> = mười sáu. 

- karĩsa <dt, trung> = số đo về khoảng cách, 1 mẫu Anh 
(2500 nr). 

^ udakaiụ patvã yathã sikhĩ = như ngọn lửa được nước dập tắt. 

- udakam (udaka) <dt, trung, đc, sđ> = nước. 

- patvã (pãpunãti = pa + V ap + unã + ti) <đtbb> = sau khi đã 
đạt đến. 

- yathã <trt> = như. 

$ saccena me samo natthi = đối với tôi (Bồ Tát), không có gì 
bằng sự chân thật; 

- saccena (sacca) <dt, trung, sdc, sđ> = bằng chân thật. 

- me (amha) <đại, stc, sđ> = của tôi, thuộc về tôi. 

- samo (sama) <dt, nam, cc, sđ> = bằng, ngang nhau. 

- natthi (na + atthi) <đt, bqt, ht, 3, sđ> = không có. 

- na <bbt> = không. 

- atthi (V as) <đt, bqt> = là, có. 

^ esã me saccapãramĩ = điều này là Chân Thật Ba-la-mật của 
tôi. 

- esã = saccapãramĩ (eta) <đại, nữ, cc, sđ> = điều này, cái đó. 

- saccapãramĩ (sacca + pãramĩ) <kamS, dt, nữ, cc, sđ> = Chân 
Thật Ba-la-mật. 

- sacca <dt, trung> = chân thật, chân lý. 

- pãramĩ <dt, nữ> = sự hoàn hảo, sự thành tựu, Ba-la-mật. 

Vattasuttam nitthitam. 

(Kinh Chím Cút đã đừợc chấm dứt). 

-- 


140 





Thủ'Năm: 7. Dhaiaggasutta: 

7. DHAJAGGASUTTA 
(KINH NGỌN CỜ) 

78. Yass’ãnussaranenãpi, 
antalỉkkhepi 1 pãpino, 
patittham’adhigacchanti, 
bhũmiyain viya sabbathã, 

79. Sabbupaddavajãlamhã, 
yakkhacorãdisambhavã, 
gananã na ca muttãnam. 
parittam tam bhanãma he. 

Nghĩa. Vi êt: 

78-79. Do nhờ sự niệm tưởng đến kinh Paritta này, những chúng 
sanh đi đến sự an ốn ngay cả trên hư không, cho dù trên mặt đất, 
hoặc thậm chí khắp mọi noi. Do nhờ oai lực kinh này mà vô số 
chúng sanh đã thoát khỏi tất cả rối rắm của sự nguy khốn, khởi 
sanh do Dạ Xoa, kẻ trộm v.v... Xin các bậc hiền trí! Nay chúng 
tôi tụng kinh Paritta này. 

Phân tích: 

^ Yass’ãnussaraọenãpi antalỉkkhepi pãpỉno 
patittham’adhigacchanti bhũmiyam viya sabbathã = do nhờ 

sự niệm tưởng đến kinh Paritta này, những chúng sanh đi đến 
sự an ốn ngay cả trên hư không, cho dù trên mặt đất, hoặc thậm 
chí khắp mọi noi. 

- yass’ãnussaranenãpi = yassa + anussaranena + api <sandhi> 


1 Có hai cách viết là: antaỊikkhepỉ hay antalikkhepỉ. 


141 




Parittapaị i 


Phần II: Thứ Năm 


- yassa = parittassa (ya) <đại, trung, stc, sđ> = đến kinh 
Paritta (được hiếu là đối cách). 

- anussaranena (anussarati) <dt, trung, sdc, sđ> = bởi sự 
nhớ tưởng, quán niệm. 

- antalikkhepi (antalikkhe + api) <sandhi> = ngay cả trên bầu 
trời. 

- antalỉkkhe (antalỉkkha) <dt, trung, đsc, sđ> = trên bầu 
trời. 

- pãpino (pãọĩ) <dt, nam, cc, sn> = những chúng sanh. 

- patittham’adhigacchanti (patittham + adhigacchanti) 

<sandhi> 

- patỉttham (patitthã) <dt, nam, đc, sđ> = nơi cư trú, nơi an 
ổn. 

- adhỉgacchantỉ = pãnỉno (adhi + V gam + a + ti) <đt, ht, 3, 
sn>= đi đến, đạt đến, hiểu ra. 

- bhũmiyam (bhũmi) <dt, nữ, đsc, sđ> = trên mặt đất. 

- viya <bbt> = như. 

- sabbathã <trt> = trong mọi phương diện, mọi nơi. 

$ Sabbupaddavajãlamhã yakkhacorãdisambhavã gananã na 
ca muttãnam = do nhờ oai lực kinh này mà vô số chúng sanh 
đã thoát khỏi tất cả rối rắm của sự nguy khốn, khởi sanh do Dạ 
Xoa, kẻ trộm v.v... 

- sabbupaddavajãlamhã (sabba + upaddava + jãlamhã) 

<kamS, dt, trung, xxc, sđ> = tất cả rối rắm của sự nguy khốn. 

- upaddava <dt, nam> = sự nguy khốn, sự rủi ro, điều kém 
may mắn. 

- jãla <dt, trung> = mạng lưới, sự rối rắm. 

- yakkhacorãdisambhavã = ịãlamhã (yakkhacoradi + 
sambhava) <tapS, tt, dt, trung, xxc, sđ> = từ nguồn gốc của Dạ 
Xoa, kẻ trộm, v.v... 

- yakkha <dt, nam> = Dạ Xoa. 

- cora <dt, nam> = tên trộm. 


142 



7 . Dhạịaggasutta 


7 . Kinh Ngọn Cờ 


- ãdi <dt, trung> = vân vân. 

- sambhava <dt, nam> = nguồn gốc, sự sanh khởi. 

- gananã (gananã) <dt, nữ, cc, sđ> = số đếm. 

- miittãnaiự (mutta) <qkpt, dt, nam, stc, sn> = của những ai đã 
được thoát khỏi, đã thoát khỏi. 

80. Evam me sutam. Ekam samayam Bhagavã Sãvatthiyam 
viharati Jetavane Anãthapindikassa ãrãme. 

NgỊnaVỉệti 

80. Điều đã được tôi nghe như vậy: Một thời đức Thế Tôn ngự 
tại tu viện của ông Anãthapindika, ở Jetavana, thành Sãvatthĩ. 

Phân tích: 

Evam me sutam = điều này đã được nghe bởi tôi. 

Ekam samayam = một thời, 

❖ Bhagavã Sãvatthiyam Jetavane Anãthapỉndikassa ãrãme 
viharati = đức Thế Tôn ngự tại tịnh xá của ông Anãthapindika, 
trong vườn ông Jeta, gần thành Sãvatthĩ. 

81. Tatra kho Bhagavã bhỉkkhũ ãmantesi, “Bhikkhavo”ti. 

“Bhaddante”ti te bhỉkkhũ Bhagavato paccassosum. 
Bhagavã etadavoca: “Bhũtapubbam bhikkhave 

devãsurasangãmo samupabyũỊho ahosi”. Atha kho 
bhikkhave Sakko Devãnamindo deve Tãvatimse ãmantesi, 
“sace mãrisã devãnam sangãmagatãnam uppajjeyya 
bhayam vã chambhỉtattam vã lomahamso vã, mameva 
tasmỉm samaye dhajaggam ullokeyyãtha. Mamam hi vo 
dhajaggam ullokayatam yam bhavissati bhayam vã 
chambhỉtattam vã lomahamso vã, so pahĩyissati”. 


143 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Năm 


Nshĩa Vỉ êt: 

81. Tại chỗ ấy, đức Thế Tôn gọi các vị Tỳ khưu: “Này các Tỳ 
khưu!”. Các vị Tỳ khưu ấy đã đáp lại với đức Thế Tôn rằng: “Dạ 
vâng, thưa Ngài”. Đức Thế Tôn đã nói điều này: “Này các Tỳ 
khưu! Thuở xưa, có một cuộc bày binh của cuộc chiến giữa chư 
thiên và các A-tu-la”. Thế rồi, này các Tỳ khưu Thiên vương Đe 
Thích đã nói chư thiên ở Đạo Lợi. “Neu các người đã gia nhập 
cuộc chiến của chư thiên, có thế khởi sanh sợ hãi, kinh khiếp, 
hay lông tóc dựng ngược; điều duy nhất lúc đó là các ngươi hãy 
nhìn đỉnh cao ngọn cờ của ta. Thật vậy, khi các ngươi đã nhìn lên 
đỉnh cao ngọn cờ, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng 
ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến”. 

Phân tích: 

$ Tatra Bhagavã bhỉkkhũ ãmantesỉ, “Bhikkhavo”ti. = tại chồ 

ấy, đức Thế Tôn gọi các vị Tỳ khưu: “Này các Tỳ khưu!”. 

- tatra <trt> = ở đó, tại chồ ấy. 

- bhỉkkhũ (bhikkhu) <dt, nam, đc, sn> = các vị Tỳ khưu. 

- ãmantesỉ (ãmanteti = ã + V mant + e + ti) <đt, qk, 2, sđ> = trả 
lời. 

- bhikkhavo (bhikkhu) <dt, nam, hc, sn> = này các Tỳ khưu! 

$ “Bhaddante”ti te bhỉkkhũ Bhagavato paccassosum. = các 

vị Tỳ khưu ấy đã đáp lại với đức Thế Tôn rằng: “Dạ vâng, thưa 
Ngài”. 

- bhaddante’ti = bhaddante + iti 

- bhaddante = bhante <mt> = thưa Ngài. 

- te (ta) <đại, cc, sn> = họ (các vị Tỳ khưu). 

- Bhagavato (bhagava) <dt, nam, stc, sđ> = của đức Thế Tôn. 

- paccassosum (patissunãti = pati + V su + ã + ti) <đt, qk, 3, 
sn> = đã đáp lại, đã đồng ý. 


144 



7 . Dhạịaggasutta 


7 . Kinh Ngọn Cờ 


0 Bhagavã etadavoca: “Bhũtapubbam bhikkhave 

devãsurasangãmo samupabyũỊho ahosi. = đức Thế Tôn đã 

nói điều này: “Này các Tỳ khưu! Thuở xua, có một cuộc bày 
binh của cuộc chiến giữa các chu thiên và các A-tu-la”. 

- etadavoca = etarn + avoca <sandhi> 

- avoca (vuccati = V vac + ya + ti) <đt, qk, 3, sđ> = đã nói. 

- bhũtapubbam (bhũtapubbam ) <tapS, trt, dt, trung, cc, sđ> = 
truớc đây, thuở xua. 

- bhikkhave (bhikkhu) <dt, nam, hc, sn> = này các Tỳ khưu! 

- devãsurasangãmo (devãsura + sangama) <tapS, dt, nam, cc, 
sđ> = cuộc chiến giữa các chu thiên và A-tu-la. 

- deva <dt, nam> = chu thiên, vị trời. 

- asura <dt, nam> = A-tu-la. 

- sangãma <dt, nam> = cuộc chiến, trận chiến. 

- samupabyũỊho = samupabũỊho (sam + upa + byũỊha) 
<sandhi, dt, nam, cc, sđ> = bày binh, dàn trận. 

- ahosi (hoti) <đt, qk, 3, sđ> = đã có, đã trở thành. 

$ Atha kho bhikkhave Sakko Devãnamindo deve Tãvatimse 
ãmantesỉ = thế rồi, Thiên vuơng Đe Thích đã nói chu thiên ở 
Đạo Lợi. 

- atha kho <bbt> = Và rồi. 

- Sakko (sakka) <dt, nam, cc, sđ> = Đe Thích, vua của các chu 
thiên. 

- Devãnamindo = sakko (deva + inda) <tapS, tt, dt, nam, cc, 
sđ> = vua của các chu thiên. 

- deve (deva) <dt, nam, đc, sn> = chu thiên. 

- Tãvatimse = deve (Tãvatimsa) <tt, dt, nam, đc, sn> = ở Đạo 

Lợi. 

$ ‘Sace mãrisã devãnam sangãmagatãnam uppajjeyya 
bhayam vã chambhitattam vã lomahamso vã, mameva 
tasmim samaye dhajaggam ullokeyyãtha. = “Nếu các nguời 


145 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Năm 


đã gia nhập cuộc chiến của chư thiên, có thế khởi sanh sợ hãi, 
kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược; điều duy nhất lúc đó là 
các ngươi hãy nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của ta. 

- sace <bbt> = nếu. 

- mãrisã (mãrisa) <dt, nam, hc, sn> = các ngươi! 

- devãnam (deva) <dt, nam, stc/cđc, sn> = của chư thiên, đến 
chư thiên. 

- sangãmagatãnam = devãnam (sahgãma + gata) <tapS, tt, dt, 
nam, cđc, sn> = đã được gia nhập cuộc chiến. 

- sangãma <dt, nam> = chiến tranh, chiến đấu. 

- gata (gacchati) <qkpt> = đã đi đến. 

- uppajjeyya (uppajjati) <đt, kh-n, 3, sđ> = có khả năng sanh 
lên. 

- bhayain (bhaya) <dt, trung, cc, sđ> = sự sợ hãi. 

- chambhitattam (chambhitatta) <dt trung, cc, sđ> = sự khiếp 
đảm, sự thất kinh. 

- lomahamso (ỉoma + hainsa) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = sự rởn 
tóc gáy. 

- ỉoma <dt trung> = lông măng trên người. 

- hamsati (V hams) = cười (đứng lên); vui mừng. 

- mameva (malự + eva) 

- mam <đại, 1, stc, sđ> = của ta (Đế Thích). 

- tasmim = samaye (ta) <đại, 3, đsc, sđ> = đó (lúc đó). 

- samaye (samaya) <dt, nam, đsc, sđ> = vào lúc đó. 

- dhajaggain (dhaja + agga) <dt, nam, đc, sđ> = ngọn cờ. 

- dhaja <dt, nam> = cờ phướn. 

- agga <dt, nam> = ngọn, trên cao. 

- ullokeyyãtha (ulloketi => u + V lok + e + ti) <đt, mlc, 2, sn> = 
các ngươi hãy nhìn lên. 

$ Mamam hi vo dhajaggam uỉỉokayatam yam bhavissati 
bhayam vã chambhỉtattam vã lomahamso vã, so pahĩyissati. 


146 



7 . Dhạịaggasutta 


7 . Kinh Ngọn Cờ 


= thật vậy, khi các ngươi đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của ta, 
thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào sẽ khởi 
sanh, nó sẽ tan biến”. 

- mamam (amha) <đại, stc, 1, sđ> = của tôi, của ta. 

- vo (tumha) <đại, cđc, 2, sn> = các ngươi. 

- ullokayatam = vo (ud + V lok + aya + nam) <tt, dt, nam, cđc, 
sn> = nhìn lên. 

- bhavissati (bhavati) <đt, tl, 3, sđ> = sẽ khởi sanh, sẽ trở thành, 
sẽ là. 

- yam bhayam = sự sợ hãi này. 

- yam chambhitattam = sự kinh khiếp này, 

- yo lomahamso = sự lông tóc dựng ngược nào. 

- yam (ya) <đại, trung, cc, sđ> = đây, này. 

- so (ta) <đại-qh, cc, 3, sđ> = cái đó (sự sợ hãi, ...) 

- tam = bhaya, chambhitattam. 

- pahĩyissati (pahĩyati = pa + V hã + i + ya + ti) <đt, tl, 3, sđ> = 

sẽ biến mất. 

82. No ce me dhajaggam ullokeyyãtha, atha Pajãpatissa 
devarãjassa dhajaggam ullokeyyãtha. Pajãpatissa hi vo 
devarãjassa dhajaggam ullokayatam yam bhavissati 
bhayam vã chambhỉtattam vã lomahamso vã, so 
pahĩyissati. 

Nghĩa Vi êt: 

82. Neu các ngươi không nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của ta, thì 
hãy nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương Pajãpati. Thật 
vậy, khi các ngươi đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương 
Pajãpati, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào 
sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 

Phân tích: 

$ No ce me dhajaggam ullokeyyãtha, atha Pajãpatissa 
devarãjassa dhajaggain ullokeyyãtha. = nếu mà ngươi không 


147 



ParittapaỊ i 


Phần II: Thứ Năm 


nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của ta, thì hãy nhìn lên đỉnh cao ngọn 
cờ của Thiên vưong Pajãpati. 

- no (na, mã, alam, a) <mt> = không. 

- atha <mt> = và rồi thì, rồi. 

- pajãpatissa = devarãjassa (pajãpati) <tt, dt, nam, stc, sđ> = 
của Pajãpati. 

- devarãjassa (deva + rãja) <tapS, dt, nam, stc, sđ> = Thiên 
vưong, của chư thiên. 

$ Pajãpatissa hi vo devarãjassa dhajaggam uỉỉokaỵatam yam 
bhavissati bhayam vã chambhỉtattam vã ỉomahamso vã, so 
pahĩyissati. = thật vậy, khi các ngưoi đã nhìn lên đỉnh cao ngọn 
cờ của Thiên vương Pajãpati, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay 
lông tóc dựng ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 

83. No ce pajãpatissa devarãjassa dhajaggam ullokeyyãtha, 
atha Varunassa devarãjassa dhajaggam ullokeyyãtha. 
Varunassa hi vo devarãjassa dhajaggam uỉỉokayatam yam 
bhavissati bhayam vã chambhỉtattam vã lomahamso vã, so 
pahĩyissati. 

Nehĩa Vi êt: 

83. Neu các ngươi không nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên 
vương Pajãpati, thì hãy nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên 
vương Varuna. Thật vậy, khi các ngươi đã nhìn lên đỉnh cao 
ngọn cờ của Thiên vương Varuna; thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay 
lông tóc dựng ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 

Phân tích: 

$ No ce pajãpatỉssa devarãjassa dhajaggam ullokeyyãtha, 
atha Varunassa devarãjassa dhajaggam ullokeyyãtha. = nếu 

mà ngươi không nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương 
Pajãpati, thì hãy nhìn đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương Varuna. 


148 



7 . Dhạịaggasutta 


7 . Kinh Ngọn Cờ 


0 Varunassa hi vo devarãjassa dhajaggam ullokayatam yam 
bhavissati bhayam vã chambhitattam vã lomahamso vã, so 
pahĩyissati. = thật vậy, người nào đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ 
của Thiên vưong Varuna; thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông 
tóc dựng ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 

84. No ce Varunassa devarãjassa dhajaggam ullokeyyãtha, 
atha ĩsãnassa devarãjassa dhajaggam ullokeyyãtha. 
Isãnassa hi vo devarãjassa dhajaggam uỉlokayatam yam 
bhavissati bhayam vã chambhỉtattam vã lomahamso vã, 
so pahĩyissatrti. 

Nghĩa Vi êt: 

84. Neu các ngưoi không nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên 
vưong Varuna, thì hãy nhìn đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vưong 
ĩsãna. Thật vậy, khi các ngưoi đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của 
Thiên vưong ĩsãna; thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng 
ngược nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến”. 

85. Tam kho pana, bhikkhave, Sakkassa vã Devãnamindassa 
dhajaggam ullokayatam, Pajãpatissa vã devarãjassa 
dhajaggam uỉỉokayatam, Varunassa vã devarãjassa 
dhajaggam ullokayatam, Isãnassa vã devarãjassa 
dhajaggam ullokayatam yam bhavissati bhayam vã 
chambhỉtattam vã ỉomahamso vã, so pahĩyethãpi nopi 
pahĩyetha. 

Nghĩa Vi êt: 

85. Lại nữa, này các Tỳ khưu, khi đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ 
của Thiên vưong Đe Thích; hay đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của 
Thiên vương Pajãpati; hay đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của 
Thiên vương Varuna; hay đã nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của 
Thiên vương ĩsãna. Thật vậy, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông 


149 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Năm 


tóc dựng ngược nào sẽ khởi sanh, nó có thế tan biến hay không 

biến mất. 

Phân tích: 

❖ Tam kho pana, bhikkhave, Sakkassa vã Devãnamindassa 
dhajaggam ullokayatam, Pajãpatissa vã devarãjassa 
dhajaggam ullokayatam, Varunassa vã devarãjassa 

dhajaggam ullokayatam, Isãnassa vã devarãjassa 
dhajaggam uỉỉokayatam = lại nữa, này các Tỳ khưu, khi đã 
nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vương Đe Thích; hay đã 
nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vưong Pajãpati; hay đã 
nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vưong Varưna; hay đã 
nhìn lên đỉnh cao ngọn cờ của Thiên vưong ĩsãna. 

- tam = dhajaggain (ta) (đại, nam, đc, sđ> = (ngọn cờ) này. 

- sakkassa (sakka) <dt, nam, stc, sđ> = của Đe Thích. 

- devãnamỉndassa = sakkassa (deva + inda) <tt, dt, nam, stc, 
sđ> = của Thiên Vưong, chúa của chúa chư thiên. 

- ullokayatarn (ud + V lok + aya + nam) <dt, nam, cđc, sn> = 
nhìn lên. 

$ yam bhavissati bhayam vã chambhỉtattam vã lomahamso 
vã, so pahĩyethãpi nopi pahĩyetha = thật vậy, thời sự sợ hãi, 
kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào sê khởi sanh, nó có thế 
tan biến hay không biến mất. 

- nopi = no + api 

- pahĩyethãpi = pahĩyetha + api <sandhi> 

- pahĩyetha (pa + V hã + ya + etha) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy 
biến mất. 

86. Tam kissa hetu? Sakko hi, bhikkhave, Devãnamindo 
avĩtarãgo avĩtadoso avĩtamoho bhĩru chambhĩ utrãsĩ 
palãyĩti. 


150 



7 . Dhạịaggasutta 


7 . Kinh Ngọn Cờ 


Nghĩa Vi êt: 

86. Đó là nguyên nhân gì? Thật vậy, này các Tỳ khưu, bởi vì 

Thiên vương Đe Thích Sakka, là người chưa hết tham, chưa hết 

sân, chưa hết si, còn rụt rè, còn hãi hùng, khiếp đảm, là người 

trốn chạy. 

Phân tích: 

0- Tam kissa hetu? = đó là nguyên nhân gì? 

- tam (ta) <đại, trung, cc, sđ> = điều này. 

- kissa hetu? = Tại sao? Nguyên nhân gì? Vì sao? 

- kissa <mt> = gì? 

- hetu <dt, nam> = nguyên nhân, điều kiện. 

$ Sakko hi, bhikkhave, Devãnamindo avĩtarãgo avĩtadoso 
avĩtamoho bhĩru chambhĩ utrãsĩ palãyĩti. = thật vậy, này các 

Tỳ khưu, bởi vì Thiên vương Đe Thích Sakka là người chưa hết 
tham, chưa hết sân, chưa hết si, còn rụt rè, còn hãi hùng, khiếp 
đảm, là người trốn chạy. 

- sakko (sakka) <dt, nam, cc, sđ> = chư thiên Đe Thích. 

- Devãnamindo = sakko (deva + inda) <tt, dt, nam, cc, sđ> = 
chúa chư thiên. 

- avĩtarãgo (avĩta + rãga + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = chưa 
hết tham. 

- avĩta <tt> = chưa thoát khỏi. 

- avĩtadoso (avĩta + dosa + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = chưa 
hết sân. 

- avĩtamoho (avĩta + moha + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = chưa 
hết si. 

- bhĩru (bhĩru) <dt, nam, cc, sđ> = sự nhút nhát, sự rụt rè. 

- chambhĩ (chambhĩ) <dt, nam, cc, sđ> = sự hãi hùng. 

- utrãsĩ (utrãsa) <dt, nam, cc, sđ> = sự khiếp đảm. 

- palãyĩti = palãyĩ + iti 


151 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Năm 


- palãyĩ (palãyĩ) <dt, nam, cc, sđ> = người trốn chạy 

- palãyati = V pal + aya + ti <đt, ht, 3, sđ> = trốn chạy. 

87. Ahanca kho, bhikkhave, evam vadãmi ‘Sace tumhãkam, 
bhikkhave, arannagatãnam vã rukkhamũlagatãnam vã 
suhnãgãragatãnam vã uppajjeyya bhayam vã 
chambhitattam vã lomahamso vã, mameva tasmỉm 
samaye anussareyyãtha: 

Nehĩa Vi êt: 

87. Và này các Tỳ khưu! Như Lai nói điều này: “Này các Tỳ 
khưu, nếu khi các ngươi đã được đi vào rừng, đã đi đến gốc cây, 
hoặc đã đi đến ngôi nhà trống, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông 
tóc dựng ngược nào có thế khởi lên, thì các người hãy niệm 
tưởng đến Ta ngay lúc đó”. 

Phân tích: 

& Ahanca kho, bhikkhave, evam vadãmi = và rồi, này các Tỳ 
khưu, Ta sẽ nói điều này: 

- ahanca = aliaiự + ca <sandhi> 

- a lia lự (amha) <đại, cc, 1, sđ> = Ta (Như Lai). 

- evam <trt> = như vậy, (trong nói chuyên) trả lời là vâng. 

- vadãmi (vadati = V vad + a + ti) <dt, ht, 3, sđ> = nói, thuyết. 

$ ‘Sace tumhãkam, bhikkhave, arannagatãnam vã 
rukkhamũỉagatãnam vã suhhãgãragatãnam vã = “Này các 
Tỳ khưu, nếu khi các ngươi đã đi vào rừng, đã đi đến gốc cây, 
hoặc đã đi đến ngôi nhà trống, 

- sace... uppajjeyya 

- tumhãkaiỊi = tumhãkam (tumha + nam 1 ) 

- tumhãkam (amha) <đại, 2, cđc, sn> = các người, các bạn. 


1 vibhati (biến cách). 


152 



7 . Dhạịaggasutta 


7 . Kinh Ngọn Cờ 


- arannagatãnam (aranna + gata) <tapS, tt, cđc, sn> = đã đi 
đến khu rừng. 

- araĩiĩia <dt, trung> = khu rừng. 

- gata (gacchati) <qkpt> = đã đi đến. 

- rukkhamũỉagatãnam (rukkhamũla + gata) <tapS, tt, cđc, 
sn> = đã đi đến cội cây. 

- rukkhamũỉa (rukkha + mũỉa) <dt, trung> = cội cây. 

- rukkha <dt, nam> = cây cối. 

- mũla <dt, trung> = gốc, rề. 

- sunnãgãragatãnam (suiiiia + agãra + gata) <tapS, tt, cđc, 
sn> = đã đi đến ngôi nhà trống. 

- suiiiia <tt> = trống rồng. 

- agãra <dt, trung> = ngôi nhà. 

$ uppajjeyya bhayam vã chambhitattam vã ỉomahamso vã, = 

thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng nguợc có thế khởi 
lên, 

- uppajjeyya (uppajjati = u pad + ya + ti) <đt, kh-n, 3, sđ> 

= sẽ sanh lên. 

$ mameva tasmim samaye anussareyyãtha: = vào lúc đó, các 
nguơi có thế niệm tuởng về Ta (đức Phật). 

- mameva = mamaụi + eva 

- mamam (amha) <đại, đc, sđ> = về Ta (đức Phật). 

- eva = chỉ. 

- tasmim (ta) <đại, đsc, sđ> = ở đó (vào lúc đó = samaye) 

- samaye (samaya) <dt, nam, đsc, sđ> = vào lúc đó. 

- anussareyyãtha (anussarati = anu + V sar + a + ti) <đt, kh-n, 
2, sn> = có thế niệm tuởng. 

88. ‘Itipi so Bhagavã Araham Sammãsambuddho Vijjã- 
caranasampanno Sugato Lokavidũ Anuttaro 
purỉsadammasãrathỉ Satthã devamanussãnam Buddho 
Bhagavã’ti. 


153 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Năm 


Nehĩa Vi êt: 

88. Thật vậy, bậc đáng kính trọng ấy là: "A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". 

89. Mamanhi vo, bhikkhave, anussaratam yam bhavissati 
bhayam vã chambhỉtattam vã ỉomahamso vã, so 
pahĩyissati. 

NghĩaVỉệti 

89. Thật vậy, này các Tỳ khưu, khi các ngươi niệm tưởng đến Ta, 
thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược nào sẽ khởi 
sanh, nó sẽ tan biến. 

Phân tích: 

- ma ma nhi = mamaiự + hi 

- mamaiự (amha) <đại, đc, sđ> = đến tôi. 

- vo (tumha) <đại, đc, sn> = các người, các bạn. 

- anussaratam 1 = vo (anussarati = anu + V sar) <tt, dt, cđc, sn> 
= có sự tưởng nhớ, có sự quán niệm. 

90. No ce mam anussareyyãtha, atha Dhammam 
anussareyyãtha: 

Nehĩa Vi êt: 

90. Neu các ngươi không niệm tưởng đến Ta, thì hãy niệm tưởng 
đến giáo Pháp. 

Phân tích: 

^ No ce mam anussareyyãtha = nếu các người không niệm 
tưởng đến Ta, 


1 nam => tam 


154 



7 . Dhạịaggasutta 


7 . Kinh Ngọn Cờ 


- no (na) <bbt> = không. 

- mam (amha) <đại, đc, sđ> = đến Ta (đức Phật). 

- anussareyyãtha (anussarati = anu + V sar + a + ti) <đt, kh-n, 
2, sn> = có thế niệm tưởng. 

# atha Dhammam anussareyyãtha = thì hãy niệm tưởng đến 
giáo Pháp. 

- atha <bbt> = thì, rồi thì, và cũng vậy. 

91. ‘Svãkkhãto Bhagavatã Dhammo sanditthiko akãlỉko 
ehipassiko opaneyyiko paccattain veditabbo vinnũhrti. 

Nghĩa Vi êt: 

91. "Giáo Pháp được đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, hoàn toàn 
hiến nhiên, có kết quả ngay lập tức, hãy đến và hãy thấy, có khả 
năng dần dắt về hướng (Niết Bàn), và nên được hiếu biết tự cá 
nhản bởi các bậc trí có trí. 

92. Dhammam hi vo, bhikkhave, anussaratam yam bhavissati 
bhayam vã chambhỉtattam vã lomahamso vã, so 
pahĩyissati. 

Nghĩa Vi êt: 

92. Thật vậy, này các Tỳ khưu! Khi các ngưoi ai niệm tưởng đến 
giáo Pháp, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược 
nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 

93. No ce Dhammam anussareyyãtha, atha Sangham 
anussareyyãtha: 

Nghĩa Vỉ êt: 

93. Neu các ngưoi không niệm tưởng đến giáo Pháp, thì hãy 
niệm tưởng đến Tăng chúng. 


155 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Năm 


94. ‘Suppatipanno Bhagavato Sãvakasangho ujuppatipanno 
Bhagavato Sãvakasangho nãyappatipanno Bhagavato 
Sãvakasangho sãmĩcippatipanno Bhagavato 

Sãvakasangho, yadidam cattãri purisayugãni attha 
purisapuggalã esa Bhagavato Sãvakasangho, ãhuneyyo 
pãhuneyyo dakkhineyyo anjalikaranĩyo anuttaram 
puhhakkhettam lokassã’ti. 

Nghĩa Vi êt: 

94. "Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã khéo được huấn 
luyện. Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn luyện 
đúng đắn. Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn 
luyện có phương pháp. Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã 
được huấn luyện làm tròn nhiệm vụ. Điều trên có nghĩa là thế 
này: bốn cặp hạng người (bốn đôi Đạo Quả), tám hạng người 
tính đơn (bốn Đạo và bốn Quả là tám). Tăng chúng đệ tử ấy của 
đức Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được thân cận, đáng 
được cúng dường, đáng được lề bái, là nơi đế gieo nhân phước 
báu của thế gian không gì hơn được". 

95. Sanghanhi vo, bhikkhave, anussaratam yam bhavissati 
bhayam vã chambhỉtattam vã lomahamso vã, so 
pahĩyissati. 

Nehĩa Vi êt: 

95. Thật vậy, này các Tỳ khưu! Khi các ngươi niệm tưởng đến 
Tăng chúng, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược 
nào sẽ khởi sanh, nó sẽ tan biến. 

96. Tam kissa hetu? Tathãgato hi, bhikkhave, Araham 
Sammãsambuddho vĩtarãgo vĩtadoso vĩtamoho abhĩru 
acchambhĩ anutrãsĩ apalãyĩ’ti. 


156 



7 . Dhạịaggasutta 


7 . Kinh Ngọn Cờ 


Nehĩa Vi êt: 

96. Đó là nguyên nhân gì? Này các Tỳ khưu! Thật vậy, Như Lai 

là bậc ứng Cúng, đấng Chánh Đắng Chánh Giác, là người không 

còn tham, không còn sân, không còn si, không còn rụt rè, không 

còn hãi hùng, không khiếp đảm, là người không trốn chạy. 

Phân tích: 

- Tathãgato (Tathãgata) <dt, nam, cc, sđ> = đức Thế Tôn. 

- a ra lia lự (arahanta) <tt, dt, nam, cc, sđ> = bậc A-la-hán, bậc 
ứng Cúng. 

- sammãsambuddho (sammãsambuddho) <tt, dt, nam, cc, sđ> 
= Chánh Đắng Chánh Giác. 

- vĩtarãgo = Tathãgato (vĩta + rãga + ya) <tt, baS, dt, nam, cc, 
sđ> = không còn tham ái. 

- vĩta (vinãti) <qkpt> = đã được giải thoát, không còn. 

- rãga <dt, nam> = tham ái. 

- vĩtadoso = Tathãgato (vĩta + dosa + ya) <tt, baS, dt, nam, cc, 
sđ> = không còn sân hận. 

- dosa <dt, nam> = sân hận. 

- vĩtamoho = Tathãgato (vĩta + moha + ya) <tt, baS,dt, nam, 
cc, sđ> = không còn si mê. 

- moha <dt, nam> = si mê. 

- abhĩru (a + bhĩru) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = không còn rụt 
rè, can đảm. 

- acchambhĩ (na + chambhĩ) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = không 
còn hãi hùng. 

- anutrãsĩ (na + utrãtĩ) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = không khiếp 
đảm. 

- apalãyĩ’ti = apalãyĩ + iti 

- apalãyĩ (na + palãyĩ) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = người không 
trốn chạy. 


157 



ParittapaỊ i 


Phần II: Thứ Năm 


97. Idamavoca Bhagavã. Idarp vatvãna Sugato athaparam 
etadavoca Satthã: 

Nghĩa Vi êt: 

97. Đức Thế Tôn đã nói điều này. Sau khi đã thốt lên điều này, 
đức Thiện Thệ, bậc Đạo Su đã nói lên điều khác nhu thế này: 

Phân tích: 

Idamavoca Bhagavã = đức Thế Tôn đã nói điều này. 

- idamavoca = idarp + avoca <sandhi> 

- idam = suttam (ima) <đại, trung, đc, sđ> = điều này. 

- avoca (vuccati) <đt, qk, 3, sđ> = đã nói. 

$ Idaụi vatvãna Sugato athãparam etadavoca Satthã = sau 

khi đã thốt lên điều này, đức Thiện Thệ, bậc Đạo Su đã nói lên 
điều khác nhu thế này: 

- vatvãna (vadati = V vad) <đtbt> = sau khi đã thốt lên. 

- athãparam = atha + aparaiụ <sandhi> = hon nữa, điều khác. 

- atha <mtbt> = rồi thì. 

- apara <mtbt> = điều khác, cái khác. 

- etadavoca = etarn + avoca 

- etam = suttam (eta) <đại, đc, sđ> = này (lời nói của đức 

Phật). 

- avoca (vuccati) <đt, qk, 3, sđ> = đã nói. 

98. “Aranne rukkhamũle vã, 
sunnãgãre va bhikkhavo, 
anussaretha Sambuddham, 
bhayam tumhãka no siyã”. 

Nẹhĩa Vi êt: 

98. “Này các Tỳ khưu, khi ở trong rừng, hoặc duới gốc cây, hay 
trong ngôi nhà trống, hãy niệm tuởng đến đức Chánh Biến Tri, 
thời sự sợ hãi sẽ không khởi sanh cho các nguôi”. 


158 



7 . Dhạịaggasutta 


7 . Kinh Ngọn Cờ 


Phân tích: 

Aranne rukkhamũle vã sunnãgãre va bhikkhavo = “Này 
các Tỳ khưu, khi ở trong rừng, hoặc dưới gốc cây, hay trong 
ngôi nhà trống, 

- aranne (aranna) <dt, trung, đsc, sđ> = trong khu rừng. 

- rukkhamũle (rukkha + mũla) <tapS, dt, trung, đsc, sđ> = 
dưới gốc cây, ở cội cây. 

- rukkha <dt, nam> = cây cối. 

- mũla <dt, trung> = gốc, rề. 

- sunnãgãre (sunna + agãra) <kamS, dt, trung, đsc, sđ> = tại 
ngôi nhà trống. 

- suiiiia <tt> = trống, trống rồng. 

- agãra <dt, trung> = ngôi nhả. 

^ anussaretha Sambuddham = hãy niệm tưởng đến đức Chánh 
Biến Tri, 

- anussaretha (anussaratỉ = anu + V sar + a + ti ) <đt, mlc, 2, 
sn> = hãy niệm tưởng, hãy tưởng nhớ. 

- sambuddham (sam + buddha) <dt, nam, đc, sđ> = bậc Chánh 
Biến Tri. 

0- bhayam tumhãka no siyã = thời sự sợ hãi sẽ không khởi sanh 
cho các ngưoi”. 

- bhayam (bhaya) <dt, trung, cc, sđ> = sự sợ hãi. 

- tumhãka = tumhãkam (tumha) <đại, cđc, 2, sn> = đến các 
ngưoi, đến các con. 

- siyã (V as) <đt, tha-đt, gđ, 3, sđ> = có thể là. 

99. No ce Buddham sareyyãtha, 
lokajettham Narãsabham, 
atha Dhammam sareyyãtha, 
niyyãnikam sudesitain. 


159 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Năm 


Nehĩa Vi êt: 

99. Neu các ngươi không niệm tưởng đến đức Phật, là vị Chúa 

Te của thế gian, là bậc Tôn Quý của nhân loại, thời các người 

hãy niệm tưởng đến giáo Pháp, đã được khéo thuyết giảng, đưa 

đến giải thoát. 

Phân tích: 

$ No ce Buddham sareyyãtha lokaịettham Narãsabham = 

nếu các ngươi không niệm tưởng đến Phật, là vị Chúa Te của 
thế gian, là vị Lãnh Đạo của nhân loại. 

- no ce sareyyãtha = nếu các ngươi không niệm tưởng nhớ. 

- sareyyãtha (V sar + eyyãth) <đt, s-kh, 2, sn> = nên niệm 
tưởng. 

- lokaịettham = Buddham (loka + jettha) <tt, dt, nam, đc, sđ> 
= vị Chúa Tểcủa thế gian. 

- jettha <tt> = Chúa Te, cao tột, siêu việt. 

- narãsabham = Buddham (narã + ãsabha) <kamS, tt, dt, nam, 
đc, sđ> = bậc Tôn Quý của nhân loại, vị Lãnh Đạo của nhân 
loại, bậc Ngưu Vương. 

- ãsabha <dt, nam> = bậc tôn quý, con bò tót, ngưu vương, 
người lãnh đạo. 

$ atha Dhammam sareyyãtha niyyãnikam sudesitam = thời 
các người hãy niệm tưởng đến giáo Pháp, đã được khéo thuyết 
giảng, đưa đến giải thoát. 

- atha = thời, rồi thì. 

- niyyãnikam = dhammam (niyyãnika) <tt, dt, nam, đc, sđ> = 
việc đưa đến giải thoát. 

- sudesitam (su + deseti) <qkpt> = đã được khéo thuyết giảng. 

100. No ce Dhammam sareyyãtha, 
niyyãnikam sudesitam, 

atha Sangham sareyyãtha, 
punnakkhettam anuttaram. 


160 



7 . Dhạịaggasutta 


7 . Kinh Ngọn Cờ 


Nghĩa Vi êt: 

100. Neu các ngươi không niệm tưởng đến giáo Pháp đã được 
khéo thuyết giảng, đưa đến giải thoát, thời các ngươi hãy niệm 
tưởng đến Tăng chúng là phước điền vô thượng. 

Phân tích: 

$ No ce Dhammam sareyyãtha niyyãnikam sudesitam = nếu 

các ngươi không niệm tưởng đến giáo Pháp, đã được khéo 
thuyết giảng, đưa đến giải thoát, 

$ atha Sangham sareyyãtha puhhakkhettam anuttaram = 

thời các ngươi hãy niệm tưởng đến Tăng chúng là phước điền vô 
thượng. 

- punhakkhettam = sangham (puiiĩia + khetta) <tapS, tt, dt, 
nam, đc, sđ> = ruộng phước, phước điền. 

- punna <dt, trung> = phước báu. 

- khetta <dt, trung> = điền, ruộng vườn. 

- anuttaram (na + uttara + ya) <baS, dt, nam, đc, sđ> = vô 
thượng, (vh.) không có gì cao hơn nữa. 

101. Evam Buddham sarantãnam, 
dhammam sanghanca bhikkhavo, 
bhayam vã chambhỉtattam vã, 
lomahamso na hessatỉ. 

Nghĩa Vi êt: 

101. Này các Tỳ khưu! Khi các ngươi niệm tưởng đến đức Phật, 
giáo Pháp và Tăng chúng như thế, thời sự sợ hãi, kinh khiếp hay 
lông tóc dựng ngược sẽ không sanh khởi. 

Phân tích: 

$ Evam Buddham sarantãnam dhammam sanghanca 
bhikkhavo = này các Tỳ khưu! Khi các ngươi niệm tưởng đến 
đức Phật, giáo Pháp và Tăng chúng như thế, 


161 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Năm 


- sarantãnam (sarati = V sar + a + ti) <htpt, dt, nam, cđc, sn> = 
đến những việc niệm tưởng. 

bhayam vã chambhitattam vã ỉomahamso na hessati = thời 
sự sợ hãi, kinh khiếp hay lông tóc dựng ngược sẽ không sanh 
khởi. 

- na hessati (V hũ + a + ssati) <đt, tl, 3, sđ> = sẽ không sanh 
khởi. 


Dhajaggasuttam nitthitam. 
(Kinh Ngọn Cờ đã được chấm dứt). 

-íbo.-IỆ-.oiéS- 


162 





Thử Sáu: 8. A t ana t ivasutta: 

8. ÃTÃNÃTIYASUTTA 1 
(KINH ãỊ ÃNÃTIYA) 

102. Appasannehi Nãthassa, 
sãsane sãdhusammate, 
amanussehỉ candehi, 
sadã kibbisakãribhi, 

103. Parisãnam catassannam, 
ahimsãỵa ca guttiyã, 
yam desesi mahãvĩro, 
parittam tam bhanãma he. 

Nehĩa Vi êt: 

102-103. Bậc Đại Hùng đã thuyết giảng kinh Paritta này đế lánh 
xa sự tốn hại và được bảo vệ khỏi các phi nhân hung dữ không 
có tịnh tín đến giáo Pháp đáng tôn kính của bậc Cứu Tinh; luôn 
cả những người làm ác đối với bốn hội chúng 2 . Do vậy, xin các 
bậc hiền trí, chúng tôi sẽ tụng kinh Paritta này. 

Phân tích: 

$ Appasannehi Nãthassa sãsane sãdhusammate amanussehỉ 
candehi = khỏi các phi nhàn hung dữ không có tịnh tín đến 
giáo Pháp đáng tôn kính của bậc Cứu Tinh, 


1 Ngài HT Minh Châu âm là A-sá-nang-chi. 

2 r , # t _ , 

Bôn hội chúng: Bôn hội chúng (Parisa), đoàn thê hội chúng Phật giáo: 

1. Hội chúng tỳ khưu (Bhikkhuparisã), gồm những nam tu sĩ Phật giáo. 

2. Hội chúng tỳ khưu ni (Bhikkhunĩparisã), gồm nhũng nữ tu sĩ Phật giáo. 

3. Hội chúng cận sự nam (Upãsakaparisã), gồm những ngirời nam cư sĩ đã 
quy y tam bảo. 

4. Hội chủng cận sự nữ (Upãsakaparisã), gồm những người nữ cư sĩ đã quy y 
tam bảo. A.II. 132. (Tỳ khưu Giác Giới, Kho Tàng Pháp Học, tr. 198) 


163 




Parittapaị i 


Phần IL Thứ Sáu 


- appasannehỉ = amanussehi (a + pasanna) <tt, kamS, dt, nam, 
sdc, sn> = không tin tưởng, không hài lòng. 

- nãthassa = buddhassa (nãtha) <dt, nam, stc, sđ> = của bậc 
Cứu Tinh, của bậc Hộ Trì. 

- sãsane (sãsana) <dt, trung, đsc, sđ> = trong giáo Pháp 

- sãdhusammate = sãsane (sãdhu + sammata) <kamS, tt, dt, 
trung, đsc, sđ> = đáng tôn kính. 

- sammata <qkpt> = tôn kính, ban cho. 

- amanussehỉ (a + manussa) <kamS, dt, nam, sdc (cc), sn> = 
phi nhàn. 

- candehi = amanussehỉ (canda) <tt, dt, nam, sdc (cc), sn> = 
những (phi nhân) hung dữ, những (phi nhân) thô bạo. 

$ sadã kibbisakãribhi parisãnam catassannam = luôn cả 
những người làm ác đối với bốn hội chúng. 

- sadã <mt> = luôn luôn. 

- kibbisakãribhi = amanussehi (kibbisa + kãrĩ) <tapS, tt, dt, 
nam, sdc (cc), sn> = những người làm ác. 

- kibbisa <dt, trung> = hành vi sai quấy, tội trọng. 

- parisãnam (parisã) <dt, nữ, stc, sn> = của những hội chúng. 

- catassannam = parisãnain (catu) <số, tt, dt, nữ, stc, sn> = của 
bốn (hội chúng). 

$ ahimsãya ca guttiyã yam desesi mahãvĩro = bậc Đại Hùng 
đã thuyết giảng kinh Paritta này đế lánh xa sự tốn thưong và 
được bảo vệ, 

- ahimsãya (na + himsã) <dt, nữ, cđc, sđ> = không nguy hại, vô 
hại, không bị tốn thưong. 

- guttiyã (gutti) <dt, nữ, cđc, sđ> = bảo vệ, trông nom. 

- yam = parittain (ya) <đại, trung, đc, sđ> = (kinh Paritta) này. 

- desesi (V dis + e) <đt, qk, 3, sđ> = đã thuyết, đã nói lên. 

- mahãvĩro (mahanta + vĩra) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = bậc Đại 
Hùng. 


164 



8. Ẫtãnãtiyasutta 


8. Kinh Ẵtãnãtiya 


- vĩra <tt> = anh hùng, <dt, nam> = người anh hùng. 

- parittam (paritta) <dt, trung, đc, sđ> = kinh Paritta. 

104. Vipassissa ca namatthu, 
cakkhumantassa sirĩmato. 

Sikhissapi ca namatthu, 
sabbabhũtãnukampỉno. 

Nghĩa Vi êt: 

104. Xin kính lề đến đức Phật Vipassĩ là vị Hữu Nhãn, bậc Vinh 
Quang. Xin kính lề đến đức Phật Sikhĩ là bậc có lòng từ mần đối 
với tất cả chúng sanh. 

Phân tích: 

❖ Vipassissa ca namatthu cakkhumantassa sirĩmato = xin 

kính lề đến đức Phật Vipassĩ là vị Hữu Nhãn, bậc Vinh 
Quang; 

- Vipassissa (Vipassĩ) <dt, nam, cđc, sđ> = đến đức Phật 
Vipassĩ. 

- namatthu = namo + atthu <sandhi> 

- atthu (V as) (= bhavatu = hotu) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy là. 

- cakkhumantassa = vipassissa (cakkhumantu) <tt, dt, nam, 

cđc, sđ> = đến bậc Hữu Nhãn. 

- sirĩmato = vipassissa (sirĩmantu) <tt, dt, nam, cđc, sđ> = bậc 

Vinh Quang. 

Sikhissapi ca namatthu sabbabhũtãnukampỉno = xin kính 
lề đến đức Phật Sikhĩ là bậc có lòng từ mần đối với tất cả 
chúng sanh. 

- Sikhissapi = sikhĩ + api <sandhi> 

- Sikhissa (Sikhĩ) <dt, nam, cđc, sđ> = đến đức Phật Sikhĩ 

(Thi-khí). 


165 



ParittapãỊ i 


Phần IL Thứ Sáu 


- sabbabhũtãnukampino = sikhissa (sabbabhũta + anukampĩ) 

<tt, tapS, dt, nam, cđc, sđ> = có lòng từ mần đối với tất cả 
chúng sanh. 

- bhũta <dt, nam, 3t> = chúng sanh. 

- anukampĩ <dt, nam> = người có lòng bi mần, lòng từ mần. 

105. Vessabhussa ca namatthu, 
nhãtakassa Tapassino, 
namatthu Kakusandhassa, 
mãrasenãpamaddỉno. 

Nẹhĩa Vi êt: 

105. Xin kính lễ đến đức Phật Vessabhũ là bậc đã rửa sạch tất cả 
những ô nhiễm (phiền não), là bậc Ãn Sĩ. Xin kính lề đến đức 
Phật Kakusandha là bậc đã đánh bại đạo quân Ma Vưong. 

Phân tích: 

$ Vessabhussa ca namatthu nhãtakassa tapassỉno = xin kính 
lề đến đức Phật Vessabhũ là bậc đã rửa sạch tất cả những ô 
nhiễm (phiền não), là bậc Ãn Sĩ; 

- Vessabhussa (Vessabhũ) <dt, nam, cđc 1 , sđ> = đến đức Phật 

Vessabhũ. 

- nhãtakassa = Vessabhussa (nhãtaka [nahãyati]) <tt, dt, nam, 

cđc, sđ> = đã rửa sạch (những phiền não). 

- tapassino = Vessabhussa (tapassĩ) <tt, dt, nam, cđc, sđ> = bậc 

Ẳn Sĩ (có đức hạnh). 

$ namatthu Kakusandhassa mãrasenãpamaddỉno = xin kính 
lề đến đức Phật Kakusandha là bậc đã đánh bại đạo quân Ma 
Vuông. 


1 Bởi vì namo nên mọi cách đươc hình thành là cđc. 


166 


8. Ẫtãnãtiyasutta 


8. Kinh Ẵtãnãtiya 


- Kakusandhassa (Kakusandha) <dt, nam, cđc, sđ> = 

- mãrasenãpamaddỉno = kakusandhassa (mãrasena + 
apamaddĩ) <tt, tapS, dt, nam, cđc, sđ> = đã đánh bại đạo quân 
Ma Vương. 

- mãrasena <dt, nữ> = đạo quân Ma Vương. 

- maddi <đt, qk, 3, sđ> = đã đánh bại. 

- maddati (V madd) <đt, ht, 3, sđ> = đánh bại, nghiền 
nát. 

106. Konãgamanassa namatthu, 
brãhmanassa vusĩmato; 

Kassapassa ca namatthu, 
vippamuttassa sabbadhỉ. 

Nghĩa. Vi êt: 

106. Xin kính lề đến đức Phật Konãgamana là bậc đã đoạn trừ 
điều ác, có đời sống phạm hạnh đã thành tựu. Xin kính lễ đến 
đức Phật Kassapa là bậc đã thoát khỏi tất cả các phiền não. 

Phân tích: 

$ Konãgamanassa namatthu brãhmanassa vusĩmato = xin 

kính lề đến đức Phật Konãgamana là bậc đã đoạn trừ điều ác, 
có đời sống phạm hạnh đã thành tựu. 

- Koụãgamanassa (Konãgamana) <dt, nam, cđc, sđ> = đến đức 
Phật Konãgamana. 

- brãhmanassa = Konãgamanassa (brãhmana) <dt, nam, cđc, 
sđ> = vị Bà-la-môn, người đã đoạn trừ các điều ác. 

- vusĩmato = Konãgamanassa (vusĩmantu) <tt, dt, nam, cđc, 
sđ> = bậc đã thành tựu phạm hạnh. 

$ Kassapassa ca namatthu vippamuttassa sabbadhỉ = xin 

kính lề đến đức Phật Kassapa là bậc đã thoát khỏi tất cả các 
phiền não 


167 



Parittapaị i 


Phần IP Thứ Sáu 


- Kassapassa (Kassapa) <dt, nam, cđc, sđ> = đến đức Phật 
Kassapa. 

- vippamuttassa = Kassapassa (vi + pa + mutta) <tt, dt, nam, 
cđc, sđ> = đã thoát khỏi (tất các phiền não). 

- sabbadhỉ = sabba <mt> = tất cả. 


107. Angĩrasassa namatthu, 
sakyaputtassa sirĩmato; 
yo imaiỊì dhammam desesi, 
sabbadukkhãpanũdanam. 


Nghĩa Vi êt: 

107. Xin kính lễ đến bậc Aủgĩrasa (tên tộc đức Phật Gotama) của 
dòng Sakyaputta (Thích Tử), là bậc Vinh Quang, đã thuyết giảng 
giáo Pháp này làm tiêu tan tất cả khố đau. 

Phân tích: 

^ Angĩrasassa namatthu sakyaputtassa sirĩmato = xin kính lề 
đến bậc Aủgĩrasa (tên tộc đức Phật Gotama) của dòng 
Sakyaputta (Thích Tử), là bậc Vinh Quang, 

- angĩrasassa = sakyaputtassa (angĩrasa) <tt, dt, nam, cđc, sđ> 
= đức Angĩrasa (tên tộc của đức Phật Gotama), vh. rực rỡ, chói 
lọi (từ co thể). 

- sakyaputtassa (sakyaputta) <dt, nam, cđc, sđ> = dòng 
Sakyaputta (Thích Tử), con trai của dòng tộc Sãkya. 

- sirĩmato = sakyaputtassa (sirĩmantu) <tt, dt, nam, cđc, sđ> = 
bậc Vinh Quang, chói lọi, sáng chói. 

$ yo imam dhammam desesi sabbadukkhãpanũdanam = đã 

thuyết giảng giáo Pháp này làm tiêu tan tất cả khố đau. 

- yo (ya) <đại, cc, sđ> = vị nào, bậc nào. 

- iniaiỊi dhammam (ima) <đại, nam, đc, sđ> = giáo Pháp này. 


168 



8. Ẫtãnãtiyasutta 


8. Kinh Ẵtãnãtiya 


- sabbadukkhãpanũdanam = imain dhammam (sabbadukkha 
+ apanũdana) <tt, tapS, dt, nam, đc, sđ> = làm tiêu tan tất cả 
khổ đau. 

- apanũdana <dt trung> = sự tiêu tan. 

108. Ye cãpi nibbutã loke, 

yathãbhũtam vipassisum, 
te janã apisunãtha, 
mahantã vĩtasãradã. 

Nehĩa Vi êt: 

108. Trên thế gian, những bậc Giác Ngộ nào có đuợc sự nguội 
lạnh (tham ái), đã thấy rõ rệt nhu thật các trạng thái. Thật vậy, 
những bậc Giác Ngộ này không có lời nói vu khống, là những 
bậc Vĩ Đại, là những bậc đã dứt khỏi sự sợ hãi. 

Phân tích: 

$ Ye cãpi nibbutã loke yathãbhũtam vipassisum = trên thế 
gian, những bậc Giác Ngộ nào có đuợc sự nguội lạnh (tham ái), 
đã thấy rõ rệt nhu thật các trạng thái. 

- ye cãpi... janã = những bậc Giác Ngộ nào 

- ye (ya) <đại, trung, cc, sn> = những vị nào. 

- nibbutã (nibbuta) <dt, nam, cc, sn> = những vị đã nguội lạnh, 
(tham ái). 

- loke (loka) <dt, nam, đsc, sđ> = trên thế gian. 

- yathãbhũtam (yatha + bhũta) <abhaS, trt, đc, sđ> = nhu thế 
thật vậy. 

- vipassisum (vipassati = vi + V dis + a + ti) <đt, qk, 3, sn> = đã 
thấy rõ rệt, đã thấy rõ ràng. 

# te janã apisunãtha mahantã vĩtasãradã = thật vậy, những 
bậc Giác Ngộ này không có lời nói đâm thọc, là những bậc Vĩ 
Đại, là những bậc đã dứt khỏi sự sợ hãi. 

- te ... janã = những bậc Giác Ngộ. 


169 



Parittapaị i 


Phần IP Thứ Sáu 


- te (ta) <đại, nam, cc, sn> = những vị đó. 

- janã 1 (jana) <đại, nam, cc, sn> = chúng sanh; các bậc Giác 
Ngộ. 

- apisunãtha = apisunã + atha <sandhi> 

- apỉsunã (na + pisunã) <dt, nam, cc, sn> = lời nói đâm 
thọc, vu khống, phỉ báng, nói xấu ai. 

- atha = vậy thì, nhu vậy. 

- mahantã (mahanta) <dt, nam, cc, sn> = những bậc Vĩ Đại. 

- vĩtasãradã (vi + tasãrada + ya 2 ) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
những bậc đã dứt khỏi sợ hãi. 

- tasã <dt, nam> = sự sợ hãi. 

109. Hitam devamanussãnam, 
yam namassanti Gotamam, 
vij ịãcaranasampannam, 
mahantam vĩtasãradã. 

Nehĩa Vi êt: 

109. Họ 3 sẽ thảnh kính đối với đức Phật Gotama, là bậc Minh 
Hạnh Túc, bậc Vĩ Đại, là vị đã dứt khỏi sự sợ hãi, là bậc có sự lợi 
ích cho chu thiên và nhân loại. 


Phân tích: 

Hitam devamanussãnam = là bậc có sự lợi ích cho chu thiên 
và nhân loại. 

- hitaiụ = gotamam (hita) <tt, dt, nam, đc, sđ> = lợi ích. 

- devamanussãnam (deva + manussa) <dvanS, dt, nam, stc, 
sn> = của chu thiên. 


1 Từ này chỉ đề cập đến những vị đã giác ngộ. 

2 yesam 

3 Chư thiên, Xạ Xoa, Càn Thác Bà, Long Vương. 


170 



8. Ẫtãnãtiyasutta 


8. Kinh Ẵtãnãtiya 


^ yam namassantỉ Gotamam vijjãcaranasampannam 
mahantam vĩtasãradã = họ thành kính đối với đức Phật 
Gotama, là bậc Minh Hạnh Túc, là bậc Vĩ Đại, là vị đã dứt 
khỏi sự sợ hãi, 

- yam <mt> = không có nghĩa. 

- namassanti (V namas) <đt, ht, 3, sn> = thành kính, kính lễ. 

- gotamam (gotama) <dt, nam, đc, sđ> = đến đức Phật Gotama. 

- vij ịãcaraụasampannam = gotamam (vijjacarana + 
sampanna) <tapS, tt, dt, nam, đc, sđ> = bậc Minh Hạnh Túc. 

- mahantam <dt, nam, đc, sđ> = bậc Vĩ Đại. 

- vĩtasãradã (vi + tasãrada + ya 1 ) <baS, dt, nam, đc, sđ> = 
không có sự sợ hãi, đã dứt khỏi sự sợ hãi. 

110. Ete canne ca Sambuddhã, 
anekasatakotiyo, 
sabbe Buddhãsamasamã, 
sabbe Buddhã mahỉddhỉkã. 

NghĩaVỉệtL 

110. Có bảy vị Phật này và các hàng trăm chục triệu chư Chánh 
Biến Tri khác; tất cả chư Phật bằng nhau hoặc không bằng nhau; 
tất cả chư Phật đều có đại thần thông. 

Phân tích: 

$ Ete caiìiìe ca Sambuddhã anekasatakotiyo = có bảy vị Phật 
này và các hàng trăm chục triệu chư Chánh Biến Tri khác, 

- ete ca + anne ca 

- ete = sambuddhã (eta) <đại, nam, cc, sn> = chư Chánh 
Biến Tri này (bảy vị Phật đã kế trước). 

- anne = anekasatakotiyo (anna + yo) <tt, đại, nam, cc, sn> 
= những vị khác. 


1 yassa. 


171 



Parittapaị i 


Phần IP Thứ Sáu 


- ete sambuddhã 

- anne anekasatakotiyo sambuddhã 

- sambuddhã (sam + buddha) <dt, nam, cc, sn> = Chánh Biến 
Tri, chư Phật. 

- anekasatakotiyo = sambuddhã (aneka + satakoti) <tt, dt, 
nam, cc, sn> = hàng trăm triệu khác. 

- aneka <tt> = nhiều, khác nhau. 

- sata <dt, trung> = hàng trăm. 

- koti <dt, nữ> = mười triệu, một koti. 

$ sabbe Buddhãsamasamã sabbe Buddhã mahỉddhỉkã = tất 

cả chư Phật bằng nhau hoặc không bằng nhau; tất cả chư Phật 
đều có đại thần thông. 

- sabbe (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả (chư Phật). 

- buddhãsamasamã = buddhã + asamasamã <sandhi> 

- buddhã <dt, nam, cc, sn> = chư Phật. 

- asamasamã (asama + sama) <tapS, dt, nam, cc, sn> = 
bằng nhau hoặc không bằng nhau. 

- mahỉddhỉkã (mahanta + ỉddhỉ + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
có đại thần thông. 

111. Sabbe dasabalũpetã, 
vesãraj j ehupãgatã, 
sabbe te patỉjãnantỉ, 
ãsabham thãnamTittamaiụ. 

Nshĩa Vi êt: 

111. Tất cả chư Phật đều có thập lực 1 , đã đạt được tứ vô sở quý 1 . 


Dasabala: Mười lực (xem trong - Kinh Trung Bộ I - Majjhimanikaya I, Đại 
Kinh Sư Tử Hống - Mahãslhanãdasutta, Ngài HT Thích Minh Châu dịch). 

1. Thãnãtthãnanãọa- Thị xứ phi xứ trí lực: tuệ tri xứ là xứ, phi xứ là phi xứ, 


172 




8. Ẫtãnãtiyasutta 


8. Kinh Ẵtãnãtiya 


Chư Phật đều thừa nhận địa vị hùng tráng cao tột. 

Phân tích: 

Sabbe dasabalũpetã vesãrajjehupãgatã = tất cả chư Phật có 


2. Kammavỉpãkanãụa- Trì nghiệp báo lực: tuệ tri quả báo tùy thuộc sở do, 
tùy theo sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại, 

3. Sabbatthãgãminĩ patipađãííãna- Trì nhứt thiết đạo trí lực: tuệ tri con 
đường đưa đến tất cả cảnh giới, 

4. Anekadhatu nãnãdhãtulokanãna- Trì thế gian chủng chủng tánh lực: tuệ 
tri thế giới với mọi cảnh giới, nhiều chủng loại, nhiều sai biệt, 

5. Nãnãdhimuttiĩiăna- Trì tha chúng sanh chưởng chưởng dục lực: tuệ tri 
chí hướng sai biệt của các loại hữu tình, 

6. Indriya paro pariyanãọa- Trì tha chúng sanh chư căn thượng hạ lực: tuệ 
tri nhũng căn thượng hạ của các loài hữu tình, loài Người, 

7. Jhãnavimokhãdi nãọa- Trì chư Thiền tam muội lực: tuệ tri sự tạp nhiễm, sự 
thanh tịnh, sự xuất khởi của các Thiền, chứng về Thiền, về giải thoát, về định, 

8. Pubbenivãsãnussatinãọa- Túc mạng tri lực: Trí lực biết rõ sự sống chết 
của chúng sanh trong nhiều đời, 

9. Sattãnam cutũpapãtanãọa- Sanh tử trí lực: Trí lực biết rõ sanh tử của 
chúng sanh, (dibbacakkhunãọa = bằng thiên nhãn trí). 

10. Ãsavakkhaya ĩiãna- Lậu tận tri lực: Trí lực có thế biết rõ sự đoạn tận các 
lậu hoặc, đã đạt đến Niết Bàn là nơi an vui tuyệt đối. 

Tứ vô sở úy (Catuvesãrajja) hay bốn vô ngại trí (Vesãrajjanãna) của đức 
Phật: 1. Ngài tự nhận là bậc Chánh Đăng Giác (Sammãsambuddhapatiĩũìã), 
Ngài không sợ ai bắt bẻ buộc tội, vì Ngài đã thật sự chứng đạt quả vị Chánh 
Đăng Giác. 

2. Ngài tự nhận là bậc đoạn lậu (Khũĩãsavapatìmtã), Ngài không sợ ai bắt bẻ 
chỉ trích, vì Ngài đã thật sự đoạn trừ các lậu hoặc. 

3. Ngài tuyên bố pháp chướng ngại (Anta-rãyikadhammavãda), Ngài không 
sợ ai phản bác lời Ngài nói là sai, vì Ngài đã thật sự biết rõ pháp chướng ngại 
là chướng ngại. 

4. Ngài thuyết Pháp hướng thượng (Niyyãnika-dhammadesanã), Ngài không 
sợ ai chỉ trích pháp Ngài thuyết là vô ích, vì thật sự Ngài đã thế nhập các pháp 
hướng thượng. M.1.71; A.11.8. 

(Xem thêm bài kinh số 12, Đại Kinh Sư Tử Hống - Mahãslhanãdasutta, Trung 
Bộ Kinh I). 


173 




Parittapaị i 


Phần IL Thứ Sáu 


được Sự SỞ hữu mười lực, là những vị đã đạt được bằng những 
sự tự tin. 

- sabbe (sabba) <đại, dt, nam, cc, sn> = tất cả (chư Phật). 

- dasabalũpetã (dasabaỉa + upeta) <tapS, dt, nam, cc, sn> = sở 
hữu mười lực. 

- dasa <số> = mười (10). 

- bala <dt, trưng> = lực, sức mạnh. 

- upeta (upeti) <qkpt> = sở hữu, có khả năng. 

- vesãrajjehupãgatã = vesãrajjehi + upãgatã <sandhi> 

- vesãrajjehi (vesãrajjha) <dt, trưng, sdc, sn> = bằng sự tự tin. 

- upãgatã (upa + ã + gata) <dt, nam, cc, sn> = đã đạt được. 

sabbe te patijãnanti ãsabham thãnam’uttamam = chư Phật 
đều thừa nhận địa vị hùng tráng cao tột. 

- sabbe = te Buddhã (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả chư 
Phật. 

- patiịãnanti (pati + V nã + nã + anti) <đt, ht, 3, sn> = chấp 
nhận, thừa nhận. 

- ãsabham = thãnaiự (ãsabha) <tt, dt, trung, đc, sđ> = hùng 
tráng, oai nghiêm. 

- thãnanPuttamam = thãnam + uttamam 

- thãnam (thãna) <dt, trung, đc, sđ> = chồ đứng, noi chốn. 

- uttamam = ãsabham thãnam (uttama) <dt, trung, đc, sđ> 
= cao thượng. 

112. Sĩhanãdam nadantete, 

parisãsu visãradã, 

brahmacakkam pavattenti, 

loke appativattiyam. 

Nghĩa. Vi êt: 

112. Chư Phật rống lên tiếng rống sư tử, là những vị có sự tự tin 


174 



8. Ẫtãnãtiyasutta 


8. Kinh Ẵtãnãtiya 


ở giữa những hội chúng (tám loại hội chúng 1 ). Tất cả chư Phật 
chuyến Phạm Luân, trong thế gian không thế vận chuyến ngược 
lại. 

Phân tích: 

Sĩhanãdam nadantete parisãsu visãradã = chư Phật rống lên 
tiếng rống sư tử, là những vị có sự tự tin ở giữa những hội 
chúng (tám loại hội chúng). 

- sĩhanãdam (sĩhanãda) <dt, nam, đc, sđ> = tiếng rống của sư tử. 

- nadantete = nadanti + ete <sandhi> 

- nadantỉ (V nad + a + anti) <đt, ht, 3, sn> = rống lên. 


1 1 Rãj a: hội chúng của vua chúa, 2. Brahmaụa (Manussa): hội chúng của 
Bà-la-môn (loài người), 3. Upãsaka hay Upãsika: hội chủng của cận sự nam 
hay hội chúng của cận sự nữ, 4. Bhikkhu (Samaụa): Tỳ khirn (Sa-môn), 5. 
Catumahãrãjikadeva: hội chúng của Bốn Đại Chư Thiên, 6. 

Tãvatimsadeva: Hôi chúng của chư thiên Đạo Lợi, 7. Mãradeva: hội chúng 
của thiên Ma, 8. Brãhmaọa (Deva): hội chủng Phạm Thiên (chư thiên). 

*** Theo Kho Tàng Pháp Học của Tỳ khưu Giác Giới thì liệt kê như sau 
(NXB Tổng Họp Hồ Chí Minh, 2005, tr. 198): Bốn hội chúng (Parisã), đoàn 
thể hội chúng Phật giáo: 

1. Hội chúng tỳ khưu (Bhikkhuparisã), gồm những nam tu sĩ Phật giáo. 

2. Hội chúng tỳ khưu ni (Bhikkhunĩparisã), gồm những nữ tu sĩ Phật giáo. 

3. Hội chúng cận sự nam (Upãsakaparisã), gồm những người nam cư sĩ đã 
quy y tam bảo. 

4. Hội chúng cận sự nữ (Upãsakaparisã), gồm những người nữ cư sĩ đã quy y 
tam bảo. A. 11.132. 

Bốn hội chúng (Parisã), cộng đồng xã hội theo bối cảnh thòi đức Phật: 

1. Hội chủng Sát-đế-lỵ (Khattiyaparisã), gồm những người thuộc giai cấp quí 
tộc, hoàng tộc, vua chúa thời ấy. 

2. Hội chủng Bà-la-môn (Brãhmaụaparisã), gồm những người thuộc giai cấp 
trí thức tôn giáo của xã hội thời ấy. 

3. Hội chủng gia chủ (Gahapatiparisã), gồm tất cả người thường dân ngoài 
hai giới quí tộc và Bà-la-môn. 

4. Hội chúng Sa-môn (Samanaparisã), gồm những hạng tu sĩ, đạo sĩ, là 
những người xuất gia từ ba hội chủng trên. A.II. 132. 


175 



ParittapaỊ i 


Phần IP Thứ Sáu 


- ete Buddhã (eta) <đại, nam, cc, sn> = chư Phật này. 

- parisãsu (parisã) <dt, nữ, đsc, sn> = ở giữa những hội chúng. 

- visãradã (visãrada) <trt, dt, nam, cc, sn> = tự tín, khôn khéo, 
tin chắc, không sợ hãi. 

brahmacakkam pavattenti loke appativattiyam = tất cả chư 

Phật chuyến Phạm Luân, trong thế gian không thế vận chuyến 
ngược lại. 

- brahmacakkam (brahma + cakka) <kamS, dt, trung, đc, sđ> 
= Phạm Luân, bánh xe cao thượng. 

- pavattenti (pa + V vat + e + nti) <đt, ht, 3, sn> = di chuyển, 
vận hành. 

- loke (loka) <dt, nam, đsc, sđ> = trên thế gian. 

- appativattiyam = brahmacakkam (na + pativatta) <tt, kamS, 
dt, nam, đc, sđ> = không thể vận chuyển ngược lại. 

- pativatta (pativattati) <qkpt, dt, trung> = sự chuyển 
ngược lại. 

113. Upetã Buddhadhammehi, 
atthãrasahi Nãyakã, 
battỉmsaỉakkhanũpetã, 
sĩtãnuby anj anãdharã. 

Niỉhĩa Vỉ êt: 

113. Chư Phật là những vị Lãnh Đạo có 18 Phật Pháp 1 , là chư Phật 
có đầy đủ 32 tướng chính 1 và 80 tướng phụ 2 (của bậc đại nhân). 


1 Ãveọikaguọa: Có 18 phẩm chất sau (Atthãrasa buddhadhammã): 

1. Vô chướng ngại trí trong quá khứ (Atĩtamse buddhassa bhagavato 
appatihatam iiãụaiụ), 

2. Vô chướng ngại trí trong tương lai (anãgate buddhassa bhagavato 
appatihatam iiãụani), 

3. Vô chướng ngại trí trong hiện tại (paccuppanne buddhassa bhagavato 
appatihataiụ ũãụani), 


176 




8. Ẫtãnãtiyasutta 


8. Kinh Ẵtãnãtiya 


4. Trí là động lực và hướng đạo trong mọi thân hành (sabbam kãvakammam 
nãụapubbangamam nãnãnuparivatti), 

5. Trí là động lực và hướng đạo trong mọi khâu hành (sahham vaclkammam 
nãọapubbangamam nãnãnuparivatti), 

6. Trí là động lực và hướng đạo trong mọi ý hành (sabbam manokanimam 
nãụapubbangamam nãnãnuparivatti), 

7. Không có sự suy giảm trong ước nguyện (natthi chandassa hãni), 

8. Không thối chuyển thuyết Pháp (natthỉ dhammadesanãỵa hãni). 

9. Không thối chuyến tinh tấn (natthi vlriyassa hãni), 

10. Không thối chuyển định tâm (natthi samãdhissa hãni), 

11. Không thối chuyến trí tuệ (natthi paiinãya hãni), 

12. Không thối chuyến giải thoát (natthi vimuttiyã hãni), 

13. Không có nô đùa (natthi davã), 

14. Không có la hét (natthi ravã), 

15. Có trí tuệ sắc bén trong lập luận (natthi apphuttham), 

16. Không có hành động vội vã (natthi vegãyitattam), 

17. Không có tâm ý lo ngại thối chuyến (natthi abyãvatamano), 

18. Có hành xả trí thối chuyến (natthi appatisankhãnupekkhãti). 

Xem trong Chattha Saíigãyana Tipitaka 4.0 (Dĩghanikãya Tikã, Pãthikavagga, 
Kinh Sampasãdanĩyasuttavannanã, tr. Myanmar 54, PTS 67). 

1 Ba mưoi hai tưó'ng đại nhân ( Mahãpurísalakkhaụa ): 

Người có 32 đại nhân tướng này chỉ có hai hạng là bậc Chánh Đăng Giác 
(Sammãsambuddho) và vua Chuyên Luân Vương (Cakkavattirãjã). 

1. Lòng bàn chân băng phăng. 

2. Dưới lòng bàn chân có chi hiện ra hình bánh xe với đầy đủ các bộ phận, 
vành xe, đùm xe và 1000 căm xe. 

3. Gót chân thon dài. 

4. Ngón tay ngón chân suông dài. 

5. Tay chân mềm mại. 

6. Tay chân có chi giăng như màn lưới. 

7. Mắt cá chân dáng như vỏ sò. 

8. Ồng chân thon thả như chân hươu. 

9. Cánh tay dài có thê đứng thăng người mà sờ tới gôi. 

10. Ngọc hành ân kín trong bọc da. 

11. Da màu sáng như vàng ròng. 

12. Da thật láng mịn, bụi bặm không bám. 


177 




Parittapaị i 


Phần IL Thứ Sáu 


13. Mỗi lỗ chân lông mọc chỉ một sợi lông. 

14. Lông mọc hướng về phía trên, các lông màu xanh đen và ngọn xoáy tròn 
theo chiều phải. 

15. Thân hình ngay thăng như thân phạm thiên. 

16. Trên thân bảy chỗ thịt đầy đặn không khuyết lõm; bảy chỗ là cố, 2 lưng 
bàn tay, 2 lưng bàn chân, 2 vai. 

17. Nửa thân trên tựa như mình sư tử hâu. 

18. Lưng băng phăng. 

19. Thân cân đối như cây bàng, thân cao bằng sải tay và sải tay dài bằng thân. 

20. Vị giác nhạy bén, lưỡi dề dàng hấp thụ hương vị thức ăn. 

21. Cần cố tròn trịa, thắng đều. 

22. Cằm tròn như cằm sư tử. 

23. Có 40 cái răng, mỗi hàm 20 cái. 

24. Răng mọc đều và bằng, không có cao thấp. 

25. Răng mọc khít khao, không hở. 

26. Bốn cái răng nhọn thật trắng sạch . 

27. Lưỡi rộng và dài. 

28. Tiếng nói trong và ấm, rõ ràng như tiếng nói phạm thiên, hay như tiếng 
chim Karavika. 

29. Tròng mắt đen huyền. 

30. Lông mi dài mịn như mi mắt con bê. 

31. Giữa đôi lông mày có chùm lông trắng mềm như bông. 

32. Đầu có nhục kế, xương đinh đầu nối vung lên trông như đội mão. 

D.III, 143. Lakkhanasutta 

1 Tám mưoi phụ tưó'ng ( Anubyanịanã) nét đẹp của đức Phật: 

1. Tóc đen và mượt. 

2. Tóc có mùi thơm tự nhiên. 

3. Hương tóc luôn thơm tỏa. 

4. Tóc xoắn tròn. 

5. Tóc luôn luôn xoắn về bên phải. 

6. Tóc mịn màng. 

7. Tóc mọc không bị rối. 

8. Tóc thuần màu đen, không bị hoe hay bạc, dù lúc tuổi già. 

9. Tóc lông của Phật luôn luôn mọc ép sát, không dựng lên như người thường. 

10. Lông trên thân ngài có màu xanh đen. 

11. Các sợi lông đều dài bằng nhau. 

12. Lông mọc trật tự không nghiêng ngả. 


178 




8. Ẫtãnãtiyasutta 


8. Kinh Ẵtãnãtiya 


13. Đôi lông mày của ngài cong hình cánh cung. 

14. Đuôi lông mày kéo dài đến tận đuôi mắt. 

15. Lông mày lớn và đậm. 

16. Lông mày mọc thú lớp xếp lên nhau. 

17. Lông mày rất mịn. 

18. Răng sạch sẽ tự nhiên không cáu bợn. 

19. Răng trắng bóng như xà cừ. 

20. Bốn răng nhọn tròn và sạch. 

21. Răng trơn láng, không có dấu hằn khuyết. 

22. Da thịt của ngài luôn luôn mát 

23. Da thịt của ngài luôn luôn căng đầy, không có nếp nhăn dù ở chạn tuối 
nào. 

24. Làn da của ngài trơn láng đến mức bụi bặm không bám dính được. 

25. Tròng mắt của ngài có năm đồng tử (con ngươi) với năm màu trong suốt 
(thị lực cực mạnh có thế nhìn thấy một hạt mè ở cách xa 1 do tuần dù trong 
đêm tối). 

26. Hai hố mắt rộng và dài bằng nhau. 

27. Lỗ tai trong tròn đều. 

28. Vành tai dài và đẹp như cánh sen. 

29. Sống mũi cao và thắng. 

30. Cánh mũi kiêu dáng thanh tú. 

31. Lưỡi mềm mại và đỏ thắm. 

32. Lưỡi có kiểu dáng đẹp nhất. 

33. Hơi thở của ngài rất nhẹ nhàng. 

34. Đôi môi đều đặn và luôn tươi thắm 

35. Đôi môi ngài lúc nào cũng hàm tiếu. 

36. Miệng ngài luôn có mùi thơm của hoa sen. 

37. Vầng trán ngài rộng cân đối. 

38. Trán của ngài là kiểu trán đẹp nhất. 

39. Khuôn mặt ngài thon thả một cách cân đối, không mập, không ốm. 

40. Lưỡng quyền đầy đặn nhưng khuất kín . 

41. Lưỡng quyền của ngài là kiểu lưỡng quyền đẹp nhất. 

42. Đầu của ngài trông như chiếc tán lọng bằng ngọc. 

43. Nhục kế (đinh đầu) phát sáng cả ngày đêm. 

44. Ngũ quan của ngài rất thanh khiết. 

45. Eo lưng rõ rệt, bụng thót không xệ. 

46. Lỗ rún tròn trịa tuyệt đối. 


179 




Parittapaị i 


Phần IL Thứ Sáu 


47. Trên da bụng có nếp da xoáy tròn về bên phải. 

48. Tay chân ngài đầy đặn tròn trịa. 

49. Các ngón tay chân của ngài sáng ánh. 

50. Các ngón tay chân thon dài đều đặn. 

51. Các ngón tay chân dáng đẹp như được thợ điêu khắc trau chuốt. 

52. Các móng tay chân có màu hông. 

53. Các đầu móng tay chân thang vút tự nhiên không gãy quặp. 

54. Be mặt móng tay chân nối tròn bóng láng không bì lằn khuyết. 

55. Đầu gối tròn trịa không lộ xương ra dù ở tư thế nào. 

56. Bắp chân trông giống như cây chuối vàng, thang ngay một cách hoàn 
chinh. 

57. Đôi chân bằng nhau tuyệt đối, không chênh lệch lớn nhỏ cao thấp dù chi 
một li. 

58. Cánh tay ngài co duỗi uyển chuyển như vòi voi Erãvana của Đe Thích cưỡi. 

59. Các đường chi tay luôn đỏ hồng. 

60. Đường chỉ tay sâu đậm. 

61. Đường chỉ tay, đường nào ra đường đó, kéo dài không đứt quãng. 

62. Đường chỉ tay chạy thang, không gẫy chấp. 

63. Ngài có thân tướng nam nhân hoàn hảo, không có một bộ phận hay một cử 
chi nào giống nữ giới. 

64. Các bộ phận thân thế của ngài đều tuyệt hảo đến mức độ nhìn tưởng đến 
pho tượng thâm mỹ. 

65. Trên thân ngài, thịt da được phân bố thích họp từng chỗ, không thiếu 
không thừa. 

66. Toàn thân ngài không hề có một nốt ruồi hay dấu tàn nhang, dù nhỏ. 

67. Thân thế ngài hoàn toàn cân đối. 

68. Thân lực (sức mạnh của thân) của đức Phật bằng sức 10 con 

voi Chaddanta. Theo chú giải, sức 1 con voi Chaddanta bằng 10 con 
voi Uposatha, 1 con voi Uposatha bằng 10 con voi Hema, 1 con 
voi Hema bằng 10 con voi Mahgaỉa, 1 con voi Mahgala bằng 10 con 
voi Gandha, 1 con voi Gandha bằng 10 con voi Piiĩgaỉa, 1 con 
voi Pihgaỉa bằng 10 con voiTamaba, 1 con voi Tamaba bằng 10 con 
voi Pandhara, 1 con voi Pandhara bằng 10 con voi Gaiigeyya, 1 con voi 
Gahgeyya bằng 10 con voi Kãlãvaka, 1 con voi Kãlãvaka bằng 10 con voi 
thường. 

69. Báu thân của đức Phật luôn luôn có vầng sáng tỏa ra trừ khi ngài muốn 
giấu kín. 


180 




8. Atanatiyasutta 


8. Kinh Ẵtãnãtiya 


Phân tích: 

Upetã Buddhadhammehỉ atthãrasahi Nãyakã = chư Phật là 
những vị Lãnh Đạo có 18 Phật Pháp. 

- upetã = nãỵakã = Buddhã (upeta) <cn-đt, dt, nam, cc, sn> = 
có, có được sự sở hữu, khả năng. 

- buddhadhammehi (buddha + dhamma) <tapS, dt, nam, sdc, 
sn> = bởi những phấm chất của bậc Giác Ngộ. 

- atthãrasahi = buddhadhammehỉ (attha + dasa) <tt, dvanS, 
tapS, dt, nam, sdc, sn> = 18 (phấm chất của bậc Giác Ngộ). 

- nãỵakã = buddhã (nayaka) <dt, nam, cc, sn> = 

$ battimsalakkhanũpetã sĩtãnubyanjanãdharã = là chư Phật 
có đầy đủ 32 tướng chính và 80 tướng phụ (của bậc đại nhân). 

- battimsalakkhanũpetã = nãyakã (battimsalakkhana + 
upeta) <tapS, dt, nam, cc, sn> = có được sự sở hữu 32 tướng. 

- battimsa (div = du + timsa) = 32. 

- lakkhana <dt, trung> = tướng, dấu hiệu, đặc tính. 

- sĩtãnubyanịanãdharã = asĩtãnubyanịanãđharã (asĩti + 
anubyaũịanã + dhara) <tapS, dt, nam, cc, sn> = có 80 tướng 
nhỏ. 


70. Thân ngài tự nhiên có hào quang do phước, không phải do thần thông. 

71. Thân ngài luôn luôn sung mãn tươi mát dù ở chạn tuôi già. 

72. Thân ngài luôn luôn tinh khiết. 

73. Thân ngài có mùi thơm tự nhiên. 

74. Thân ngài không hề có chỗ thô cứng, chai sượng. 

75. Khắp châu thân ngài được phủ kín bởi nhũng lông tơ mịn. 

76. Khi ngài bước đi, luôn luôn nhấc chân phải trước. 

77. Ngài có dáng đi đường bệ kỳ vĩ như voi chúa. 

78. Ngài có dáng đi hiên ngang oai dũng như sư tử chúa. 

79. Ngài có dáng đi nhẹ nhàng thanh thoát như con hạc chúa. 

80. Ngài có dáng đi uy nghiêm chậm rãi như con bò chúa. Trích từ 
Pathamabodhikathã. Xem thêm trong Kinh Trường Bộ III (Dĩghanikãya 
III), Lakkhanasutta, trang Myanmar 117 


181 




Parittapaị i 


Phần IP Thứ Sáu 


- asĩti <số> = 80. 

- anubyanjana (anu + byanjana) = tướng nhỏ, tướng phụ. 
(lakkhana = byanjana) 

- anu = aụu = nhỏ, phần tử. 

- byanjana = vyanjana <dt, trung> = dấu hiệu đặc biệt. 

- dhara (dharati) <qkpt> = có, được sở hữu. 

114. Byãmappabhãya suppabhã, 
sabbe te Munikunjarã, 
buddhã Sabbannuno ete, 
sabbe khĩnãsavã Jinã. 

Nghĩa Vi êt: 

114. Tất cả những bậc Long Tượng Mâu Ni có hào quang được 
chiếu sáng xung quanh. Chư Phật này là những bậc Toàn Giác, 
đấng Chiến Thắng, bậc Lậu Tận. 

Phân tích: 

$ Byãmappabhãya suppabhã sabbe te Munikunjarã = tất cả 

những bậc Long Tượng Mâu Ni có hào quang được chiếu sáng 
xung quanh. 

- byãmappabhãya (byãma + pabhã) <kamS, dt, nữ, sdc, sđ> = 
có hào quang (được chiếu sáng) xung quanh, có được hào 
quang tầm một trượng. 

- byãma <dt, nam> = sải tay. 

- pabhã <dt, nữ> = hào quang. 

- suppabhã = Buddhã (su + pabhã + ya) <cn-đt, baS, dt, nam, 
cc, sn> = chiếu sáng, có hào quang đẹp, có ánh sáng khả ái. 

- sabbe = te Munikunjarã (sabba) <đại, tt, cc, sn> = tất cả. 

- Munikunjarã (munỉ + kunjara) <kamS, dt, nam, cc, sn> = 
những bậc Long Tượng Mâu Ni. 

- kunjara <dt, nam> = con voi. 


182 



8. Atanatiyasutta 


8. Kinh Ẫtãnãtiya 


❖ Buddhã Sabbannuno ete, sabbe khĩnãsavã Jinã = chư Phật 
này là những bậc Toàn Giác, đấng Chiến Thắng, bậc Lậu Tận. 

- ete Buddhã (Buddha) <dt, nam, cc, sn> = chư Phật này. 

- sabbaíínuno = ete Buddhã <tt, dt, nam, cc, sn> = những bậc 
Toàn Giác, những bậc Toàn Trí. 

- sabbe = Jinã (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả. 

- khĩnãsavã = Jinã (khĩna + ãsava + ya) <tt, baS, dt, nam, cc, 
sn> = là những bậc Lậu Tận, những bậc đã đoạn tận các lậu 
hoặc. 

- khĩna (khĩyati) <qkpt> = đã được đoạn tận. 

- ãsava <dt, nam> = lậu hoặc, sự rò rỉ. 

- Jinã (jina) <dt, nam, cc, sn> = những bậc Chiến Thắng. 

115. Mahãpabhã mahãtejã, 
mahãpannã mahabbalã, 
mahãkãrunikã dhĩrã, 
sabbesãnam sukhãvahã. 

Nshĩa Vi êt: 

115. Chư Phật có đại hào quang, có đại năng lực, có đại trí tuệ, 
có đại oai lực, có đại bi mần, có sự sáng suốt; bậc mang lại hạnh 
phúc cho tất cả chúng sanh. 

Phân tích: 

Mahãpabhã mahãteịã mahãpannã mahabbalã 
mahãkãrunikã dhĩrã = chư Phật có đại hào quang, có đại năng 
lực, có đại trí tuệ, có đại oai lực, có đại bi mẫn, có sự sáng suốt; 

- mahãpabhã (mahanta + pabhã + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
có đại hào quang. 

- pabhã <dt, nữ> = ánh sáng, hào quang. 

- mahãtejã (mahanta + teja + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = có 
đại năng lực. 

- teja <dt, nam, trung> = oai lực, vinh quang; sức nóng. 


183 



Parittapaị i 


Phần IP Thứ Sáu 


- mahãpannã (mahanta + paĩiiìã + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
có đại trí tuệ. 

- paiìiìã <dt, nữ> = trí tuệ. 

- mahabbaỉã (mahanta + balã + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = có 
đại oai lực, có sức mạnh lớn lao. 

- balã <dt, trung> = sức mạnh. 

- mahãkãrunikã (mahanta + kãrunika + ya) <baS, dt, nam, cc, 
sn> = có đại bi mẫn. 

- kãruọỉka <tt> = lòng bi mẫn. 

- dhĩrã (dhĩra) <dt, nam, cc, sn> = những vị có trí tuệ, sáng suốt. 

sabbesãnam sukhãvahã = bậc mang lại hạnh phúc cho tất cả 
chúng sanh. 

- sabbesãnam (sabba + nam [ãnam]) <dt, nam, stc, sn> = cho 
tất cả (chúng sanh). 

- sukhãvahã (sukha + ãvaha) <tapS, dt, nam, cc, sn> = những 
nguời mang lại hạnh phúc. 

- ãvaha <dt, nam> = việc mang lại. 

116. Dĩpã nãthã patitthã ca, 
tãnã lenã ca pãninam, 
gatĩ bandhũ mahassãsã, 
saranã ca hitesino. 

Nehĩa Vi êt: 

116. Chu Phật là những Hòn Đảo; là những vị Cứu Tinh; những 
bậc Thiết Lập, những bậc Hộ Trì, những bậc An Toàn, những bậc 
Nhàn Cảnh, những đấng Bà Con, là những vị An ủi lớn lao, là 
những chồ Quy Y, là những bậc Tầm cầu lợi lạc cho chúng sanh. 

Phân tích: 

^ Dĩpã nãthã patỉtthã ca tãnã lenã ca = chu Phật là những Hòn 
Đảo; là những vị Cứu Tinh; những bậc Thiết Lập, những bậc 
Hộ Trì, bậc An Toàn, 


184 



8. Ẫtãnãtiyasutta 


8. Kinh Ẵtãnãtiya 


- dĩpã [ete Buddhã] (dĩpa) <dt, nam, cc, sn> = những Hòn Đảo. 

- nãthã [ete Buddhã] (nãtha) <dt, nam, cc, sn> = những vị Cứu 
Tinh, những vị Hộ Trì. 

- patitthã [ete Buddhã] (patittha) <dt, nam, cc, sn> = những 
bậc Thiết Lập. 

- tãnã [ete Buddhã] (tãna) <dt, nam, cc, sn> = những bậc Hộ 
Trì, che chở, bảo vệ. 

- lenã [ete Buddhã] (lena) <dt, nam, cc, sn> = những bậc An 
Toàn. 

$ pãnỉnam gatĩ bandhũ mahassãsã saranã ca hitesino = 

những bậc Nhàn Cảnh, những đấng Bà Con, là những vị An ủi 
lớn lao, là những chồ Quy Y, là những bậc Tầm cầu lợi lạc cho 
chúng sanh. 

- pãninam (pãni) <dt, nam, stc, sn> = của chúng sanh. 

- gatĩ [ete Buddhã] (gati) <dt, nam, cc, sn> = những bậc Nhàn 
Cảnh, chỗ sanh thiên, noi nhàn cảnh. 

- bandhũ [ete Buddhã] (bandhu) <dt, nam, cc, sn> = những 
đấng Bà Con, là bà con, thân quyến. 

- mahassãsã [ete Buddhã] (mahanta + assãsã) <kamS, dt, nam, 
cc, sn> = những vị An ủi lớn lao, noi an ủi lớn lao. 

- assãsã <dt, nam> = an ủi, dồ dành. 

- saranã [ete Buddhã] (sarana) <dt, nam, cc, sn> = những chồ 
Quy Y, chồ nuông tựa, noi quy y. 

- hitesino [ete Buddhã] (hita + esĩ) <tapS, dt, nam, cc, sn> = 
những bậc Tầm cầu lợi lạc. 

117. Sadevakassa lokassa, 
sabbe ete parãyanã; 
tesãham sirasã pãde, 
vandãmi purisuttame. 


185 



Parittapaị i 


Phần IP Thứ Sáu 


Niỉhĩu Ỵi êt: 

117. Tất cả chư Phật ấy là nơi nương tựa của thế gian cùng với 
thiên giới. Con cúi đầu đảnh lề dưới những bàn chân của những 
bậc Vô Thượng Sĩ đó. 

Phân tích: 

Sadevakassa ỉokassa sabbe ete parãyanã = tất cả chư Phật là 
nơi nương tựa của thế gian cùng với chư thiên. 

- sadevakassa = lokassa (saha + deva + ya) <tt, baS, dt, nam, 
stc, sđ> = cùng với chư thiên. 

- lokassa (loka) <dt, nam, stc, sđ> = của thế gian. 

- sabbe = ete Buddhã (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả (chư 
Phật này). 

- parãyanã = ete Buddhã <cn-đt, dt, nam, cc, sn> = chồ mục 
đích, điểm cuối cùng, nơi nương tựa. 

# tesãhain sirasã pãde vandãmi purisuttame = con cúi đầu 

đảnh lề dưới những bàn chân của những bậc Vô Thượng Sĩ đó. 

- tesãham = tesam = a lia lự <sandhi> 

- tesam = Buddhãnam (ta) <đại, nam, stc, sn> = của tất cả 
chư Phật. 

- a lia lự (amha) <đại, 1, sđ> = con, tôi. 

- sirasã (sira + nã 1 ) <dt, nam, trung, sdc, sđ> = bằng đầu. 

- pãde (pãda) <dt, nam, đsc, sn> = dưới những bàn chân. 

- vandãmi (V vand + ãmi) <đt, ht, 1, sđ> = con đảnh lễ. 

- purisuttame (purisa + uttama) <kamS, dt, nam, đc, sn> = 
những bậc Vô Thượng Sĩ. 

118. Vacasã manasã ceva, 
vandãmete Tathãgate, 
sayane ãsane thãne, 
gamane cãpi sabbadã. 


1 sdc. 


186 



8. Ẫtãnãtiyasutta 


8. Kinh Ẵtãnãtiya 


Nshĩa Vỉ êt: 

118. Con luôn luôn kính lề các đức Nhu Lai ấy bằng lời nói và 
tâm tu; ngay cả trong khi đang nằm, đang ngồi, đang đứng và 
đang đi. 

Phân tích: 

^ Vacasã manasã ceva vandãmete Tathãgate = con (luôn 
luôn) kính lễ các đức Nhu Lai bằng lời nói và tâm tu; 

- vacasã (vaca) <dt, nam, sdc, sn> = bằng những lời nói. 

- manasã (mana) <dt, nam, sdc, sn> = bằng tâm tư. 

- ceva (ca + eva) 

- vandãmete = vandãmi + ete 

- vandãmi (V vand + a + mi) <dt, ht, 1, sđ> = con xin đảnh 
lề. 

- ete Tathãgate (eta) <đại, nam, đc, sn> = những đấng Như 
Lai đó. 

- Tathãgate (Tathãgata) <dt, nam, đc, sn> = các đức Như Lai. 

$ sayane ãsane thãne gamane cãpi sabbadã = ngay cả trong 
khi đang nằm, đang ngồi, đang đứng và đang đi (luôn luôn). 

- sayane [ca] (sayana) <dt, trung, đsc, sđ> = trong lúc đang nằm. 

- ãsane [ca] (ãsana) <dt, trung, đsc, sđ> = trong lúc đang ngồi. 

- thãne [ca](thãna) <dt, trung, đsc, sđ> = trong lúc đang đứng. 

- gamane [ca] (gamana) <dt, trung, đsc, sđ> = trong lúc đang đi. 

- cãpi = ca + api 

- sabbadã (sabba) <trt> = mọi lúc, thường xuyên. 

119. Sadã sukhena rakkhantu, 
buddhã santỉkarã tuvam, 
tehi tvain rakkhito santo, 
mutto sabbabhayehi ca. 


187 



Parittapaị i 


Phần IP Thứ Sáu 


Niỉhĩa Vỉ êt: 

119. Xin chư Phật là vị kiến tạo an bình hãy luôn luôn hộ trì cho 
người được sự an vui. Do nhờ sự hộ trì của chư Phật 1 , mong cho 
người được an toàn, giải thoát tất cả sợ hãi. 

Phân tích: 

Sadã sukhena rakkhantu Buddhã santỉkarã tuvam = xin 

chư Phật là vị kiến tạo an bình hãy luôn luôn hộ trì cho người 
được sự an vui. 

- sadã = sabbadã <mt> = luôn luôn. 

- sukhena (sukha) <dt, trung, sdc, sđ> = sự an vui, bằng sự an 
lạc. 

- rakkhantu (V rakh + a + antu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy hộ trì. 

- Buddhã (Buddha) <dt, nam, cc, sn> = chư Phật. 

- santỉkarã = Buddhã (santikara) <tt, tapS, dt, nam, cc, sn> = 
những người kiến tạo an bình. 

- tuvam (tumha) <đại, đc, 2, sđ> = cho người, cho bạn. 

$ tehi tvam rakkhito santo mutto sabbabhayehi ca = do nhờ 

sự hộ trì của chư Phật (đã được sự hộ trì bởi chư Phật), mong 
cho người được an toàn, giải thoát tất cả sợ hãi. 

- tehi = Buddhehi (ta) <đại, sdc (cc), sn> = bởi chư Phật. 

- tvam (tumha) <đại, 2, đc, sđ> = cho người, cho bạn. 

- rakkhito (rakkhata) <dt, nam, cc, sđ> = người đã được hộ trì. 

- santo (santa) <dt, nam, cc, sđ> = yên tịnh, vắng lặng, thanh 
bình. 

- mutto (mutta) <dt, nam, cc, sđ> = đã được giải thoát. 

- sabbabhayehi (sabba + bhaya) <kamS, dt, trung, xxc, sn> = 
từ / khỏi tất cả sợ hãi. 

- bhaya <dt, trung> = sự sợ hãi, hãi hùng. 


1 vh. đã được sự hộ trì bởi chư Phật. 


188 



8. Ẫtãnãtiyasutta 


8. Kinh Ẵtãnãtiya 


120. Sabbarogã vinĩmutto 
sabbasantãpavaj j ito, 
sabbaveramatikkanto, 
nibbuto ca tuvam bhava. 

Nghĩa Vi êt: 

120. Mong cho người có được thoát khỏi tất cả hênh tật, tránh 

khỏi tất cả sự buồn rầu, vượt qua tất cả sự hận thù và được mát 

mẻ (Niết Bàn). 

Phân tích: 

$ Sabbarogã vinĩmutto sabbasantãpavajjito = (mong cho 
người có) được sự thoát khỏi tất cả bệnh tật, tránh khỏi tất cả 
buồn rầu, 

- sabbarogã (sabba + roga) <kamS, dt, nam, xxc, sđ> = khỏi tất 
cả những bệnh tật. 

- roga <dt, nam> = bệnh tật, ốm đau. 

- vinĩmutto (vi + ni + mutta) <dt, nam, cc, sđ> = được diệt trừ, 
được thoát khỏi. 

- sabbasantãpavajjito (sabbasantãpa + vajjita) <tapS, dt, nam, 
cc, sđ> = được tránh khỏi tất cả sự buồn rầu. 

- santãpa <dt, nam> = sự buồn rầu; sức nóng. 

- vajjita (vajjeti = V vaj + e + ti) <qkpt> = đã được tránh 
khỏi. 

^ sabbaveramatikkanto nibbuto ca tuvam bhava = mong cho 
người có được vượt qua tất cả sự hận thù và được mát mẻ (Niết 
Bàn). 

- sabbaveramatikkanto = sabbaveram + atỉkkanto <sandhi> 

- sabbaveram (sabba + vera) <kamS, dt, trung, đc, sđ> = tất cả 
sự hận thù. 

- vera <dt, trung> = sự thù nghịch, sự hận thù. 

- atikkanto (atikkanta) <dt, nam, cc, sđ> = đã được vượt qua. 


189 



Parittapaị i 


Phần IP Thứ Sáu 


- nibbuto (nibbuta) <dt, nam, cc, sđ> = được mát mẻ (Niết 
Bàn), được thanh lương, được nguội lạnh. 

- tuvam (tumha) <đại, nam, cc, 2, sđ> = người, bạn, anh. 

- bhava (V bhũ + a - ãhi) <đt, mlc, 2, sđ> = hãy là, mong cho. 

121. Tesam saccena sĩlena, 
khantỉmettãbaỉena ca, 
tepỉ amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 

Nehĩa Vi êt: 

121. Do nhờ sự oai lực của sự chân thật, giới luật, kiên nhẫn 
cùng từ tâm của chư Phật đó; mong chư Phật ấy cũng hộ trì cho 
chúng con không có bệnh tật và được an vui. 

Phân tích: 

$ Tesam saccena sĩlena khantỉmettãbaỉena ca = do nhờ sự oai 

lực của sự chân thật, giới luật, kiên nhẫn cùng từ tâm của chư 
Phật đó; 

- tesam = Buddhãnam (ta) <đại, nam, stc, sn> = của chư Phật 
đó. 

- saccena (sacca) <dt, trung, sdc, sđ> = bởi sự chân thật. 

- sĩlena (sĩla) <dt, trung, sdc, sđ> = do giới luật. 

- khantỉmettãbaỉena (khantimettã + bala) <tapS, dt, trung, sdc, 
sđ> = bởi oai lực của từ tâm và kiên nhẫn. 

- khanti <dt, nữ> = sự kiên nhẫn, nhẫn nại, nhẫn nhục. 

- mettã <dt, nữ> = lòng từ. 


^ tepi amhenurakkhantu arogena sukhena ca = mong chư 
Phật ấy cũng hộ trì cho chúng con không có bệnh tật và được an 
vui. 

- tepi = te + api 


190 



8. Ẫtãnãtiyasutta 


8. Kinh Ẵtãnãtiya 


- te = Buddhã (ta) <đai, nam, cc, sn> = chư Phật ấy. 

- amhenurakkhantu = amhe + anurakkhantu <sandhi> 

- amhe (amha) <đai, đc, 1, sn> = cho chúng con. 

- anurakkhantu (anu + V rakkh + antu) <đt, mlc, 3, sn> = 
hãy hộ trì, hãy bảo vệ. 

- arogena (na + roga) <kamS, dt, nam, sdc, sđ> = không có 
bệnh tật. 

- roga <dt, nam> = bệnh tật, ốm đau. 

- sukhena (sukha) <dt, trung, sdc, sđ> = an vui, an lạc, hạnh phúc. 

122. Puratthimasmim disãbhãge, 
santi bhũtã mahỉddhỉkã, 
tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 

Nghĩa. Vi êt: 

122. Có những phi nhân (Gandhabba) đại thần lực thuộc phần 
hướng Đông (của ngọn núi Meru 1 ), mong cho chư vị ấy cũng hộ 
trì cho chúng tôi không có bệnh tật và được an vui. 

Phân tích: 

$ Puratthimasmim disãbhãge santi bhũtã mahỉddhỉkã = có 

những phi nhân (Gandhabba) đại thần lực thuộc phần hướng 
Đông (của ngọn núi Meru), 

- puratthimasmim = disãbhãge (puratthima) <tt, dt, nam, đsc, 
sđ> = ở hướng Đông. 

- disãbhãge (disã + bhãga) <tapS, kamS, dt, nam, đsc, sđ> = 
thuộc phần hướng. 

- disã <dt, nữ> = hướng, phưong. 

- bhãga <dt, nam> = một phần. 


1 Neru. 


191 



Parittapaị i 


Phần IP Thứ Sáu 


- santi (V as + anti) <đt, ht, 3, sn> = là. 

- bhũtã (bhũta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh, hạng chư thiên, 
hạng bhũta. 

- mahỉddhỉkã (mahanta + iddhỉ + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
có đại thần thông. 

- iddhi <dt, nữ> = thần thông. 

^ tepi amhenurakkhantu arogena sukhena ca = mong cho 
chư vị ấy cũng hộ trì cho chúng tôi không có bệnh tật và được 
an vui. 

- tepi = te + api 

- api <bbt> = cũng, và, như vậy, vậy thì. 

- te = bhũtã (ta) <dt, nam, cc, sn> = chư vị ấy. 

123. Dakkhinasmim disãbhãge, 
santi devã mahỉddhỉkã, 
tepi amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 

Nghĩa. Vi êt: 

123. Có những chư thiên đại thần lực thuộc phần hướng Nam 

(của ngọn núi Meru), mong cho chư vị ấy cũng hộ trì cho chúng 

tôi không có bệnh tật và được an vui. 

Phân tích: 

$ Dakkhiọasmỉm disãbhãge santi devã mahiddhỉkã = có 

những chư thiên đại thần lực thuộc phần hướng Nam (của ngọn 
núi Meru), 

- dakkhiọasmim = disãbhãge (dakkhỉna) <tt, dt, nam, đsc, sđ> 
= trong hướng Nam. 

- devã (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư thiên, thiên chúng. 


192 



8. Ẫtãnãtiyasutta 


8. Kinh Ẵtãnãtiya 


124. Pacchimasmim disãbhãge, 
santi nãgã mahỉddhikã, 
tepỉ amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 

Nghĩa Vi êt: 

124. Có những vị Long Vương đại thần lực thuộc phần hướng 
Tây (của ngọn núi Merư), mong cho chư vị ấy cũng hộ trì cho 
chúng tôi không có bệnh tật và được an vui. 

Phân tích: 

❖ Pacchimasmim disãbhãge santi nãgã mahiddhỉkã = có 

những vị Long Vương đại thần lực thuộc phần hướng Tây (của 
ngọn núi Merư), 

- pacchimasmim = disãbhãge (pacchima) <tt, dt, nam, đsc, sđ> 
= trong hướng Tây. 

- nãgã (naga) <dt, nam, cc, sn> = loài rồng, loài nãga, Long 
Vương. 

125. uttarasmim disãbhãge, 
santi yakkhã mahỉddhỉkã, 
tepỉ amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 

Nehĩa Vi êt: 

125. Có những vị Dạ Xoa đại thần lực thuộc phần hướng Bắc 
(của ngọn núi Merư), mong cho chư vị ấy cũng hộ trì cho chúng 
tôi không có bệnh tật và được an vui. 

Phân tích: 

$ uttarasmim disãbhãge santi yakkhã mahiddhikã = có 

những vị Dạ Xoa đại thần lực thuộc phần hướng Bắc (của ngọn 
núi Merư). 


193 



Parittapaị i 


Phần IP Thứ Sáu 


- uttarasmim = disãbhãge (uttara) <tt, dt, nam, đsc, sđ> = 
trong hướng Bắc. 

- yakkhã (yakkha) <dt, nam, cc, sn> = những Dạ Xoa. 

126. Puratthimena Dhatarattho, 
dakkhỉnena VirũỊhako, 
pacchỉmena Virũpakkho, 

Kuvero uttaram disam. 

Níỉhĩa Vi êt: 

126. Có Dhatarattha ở hướng Đông; VirũỊhaka ở hướng Nam; 
Virũpakkha ở hướng Tây; và Kuvera ở hướng Bắc. 

Phân tích: 

& Puratthimena Dhatarattho = có Dhatarattha ở hướng Đông; 

- puratthimena (purathima) <dt, nam, sdc, sđ> = ở hướng 
Đông. 

- Dhatarattho (Dhararattha) <dt, nam, cc, sđ> = tên 

Dhararattha. 

^ dakkhinena VirũỊhako = Virũlhaka ở hướng Nam; 

- dakkhỉnena (dakkhina) <dt, nam, sdc, sđ> = ở hướng Nam. 

- virũỊhako (virũỊhaka) <dt, nam, cc, sđ> = tên VirũỊhako. 

$ pacchimena Virũpakkho = Virũpakkha ở hướng Tây; 

- pacchimena (pacchima) <dt, nam, sdc, sđ> = ở hướng Tây. 

- Virũpakkho (Virũpakkha) <dt, nam, cc, sđ> = tên 

Virũpakkho. 

^ Kuvero uttaram disani = Kuvera ở hướng Bắc. 

- Kuvero (Kuvera) <dt, nam, cc, sđ> = tên Kuvera. 

- uttaram = disam (uttara) <tt, dt, nữ, đc, sđ> = ở hướng Bắc. 

- disam (disã) <dt, nữ, đc, sđ> = hướng, phía, phưong. 


194 



8. Atanatiyasutta 


8. Kinh Ẵtãnãtiya 


127. Cattaro te Mahãrãjã, 
ỉokapãlã yasassino, 
tepỉ amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 

Nshĩa Vi êt: 

127. Tứ Đại Thiên Vương ấy là những vị Hộ Trì thế gian và có 
danh xưng, mong cho chư vị ấy cũng hộ trì cho chúng tôi không 
có bệnh tật và được an vui. 


Phân tích: 

❖ Cattaro te Mahãrãjã lokapãlã yasassino = Tứ Đại Thiên 
Vương ấy là những vị Hộ Trì thế gian và có danh xưng, 

- cattaro (catu) <số, nam, cc, sn> = bốn, tứ. 

- te (ta) <đại, dt, nam, cc, sn> = những vị đó. 

- mahãrãjã (mahanta + rãja) <kamS, dt, nam, cc, sn> = Đại 
Thiên Vương, vị thống trị hùng mạnh. 

- lokapãlã (loka + pãla) <tapS, dt, nam, cc, cn> = những vị Hộ 
Trì thế gian. 

- loka <dt, nam> = thế gian. 

- pãla <dt, nam> = người hộ trì, người gìn giữ. 

- yasassino (yasa + ssĩ) <dt, nam, cc, sn> = 1. có danh xưng, có 
danh tiếng, 2. đoàn tùy tùng lớn. 

- tepi = te + api 

- te cattaro mahãrajã 


128. Ãkãsatthã ca bhũmatthã, 
devã nãgã mahỉddhỉkã, 
tepỉ amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 


195 



Parittapaị i 


Phần IP Thứ Sáu 


Nehĩa Vi êt: 

128. Có chư thiên, Long Vương đại thần lực ngự trên hư không 
hư không và cư trú trên mặt đất, mong cho chư vị ấy cũng hộ trì 
cho chúng tôi không có bệnh tật và được an vui. 

Phân tích: 

Ãkãsatthã ca bhũmatthã devã nãgã mahỉddhikã = Có chư 

thiên, Long Vương đại thần lực ngự trên hư không và cư trú 
trên mặt đất, 

- ãkãsatthã = devã, nãgã (ãkãsa + V thã) <tt, tapS, dt, nam, cc, 
sn> = có (chư thiên, Long Vương) cư ngự trên hư không. 

- bhũmatthã = devã, nãgã (bhũma + V thã) <tt, tapS, dt, nam, 
cc, sn> = có (những chư thiên, Long Vương) cư trủ trên mặt 
đất. 

- devã (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư Thiên. 

- nãgã (nãga) <dt, nam, cc, sn> = những Long Vương, những 
loài rồng. 

129. Iddhỉmanto ca ye devã, 
vasantã ỉdha Sãsane, 
tepỉ amhenurakkhantu, 
arogena sukhena ca. 

Nshĩa Vi êt: 

129. Có chư thiên đại thần lực đang sống (có niềm tin) trong giáo 
Pháp này, mong cho chư vị ấy cũng hộ trì cho chúng tôi không 
có bệnh tật và được an vui. 

Phân tích: 

❖ Iddhimanto ca ye devã vasantã idha Sãsane = có chư thiên 
đại thần lực đang sống (có niềm tin) trong giáo Pháp này, 

- iddhimanto = ye devã (iddhỉ + mantu) <tt, dt, nam, cc, sn> = 
có thần lực, có thần thông. 


196 



8. Atanatiyasutta 


8. Kinh Ẵtãnãtiya 


- devã (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư thiên. 

- vasantã = devã (V vas + anta) <tt, dt, nam, cc, sn> = đang sống. 

- sãsane (sãsana) <dt, trung, đsc, sđ> = trong giáo Pháp. 

130. Sabbĩtiyo vivajjantu, 
soko rogo vinassatu, 
mã te bhavantv’antarãyã, 
sukhĩ dĩghãyuko bhava. 

Nghĩa. Ỵi êt: 

130. Cầu mong cho các người tránh khỏi tất cả những hoạn nạn. 
Xin cho người dứt khỏi sầu muộn, bệnh tật. Xin cho những sự 
nguy khốn không có khởi sanh đến cho các người. Mong cho 
người có được sự an vui, và được sống lâu. 

Phân tích: 

Sabbĩtiyo vivajjantu = cầu mong cho các người tránh khỏi tất 
cả những hoạn nạn. 

- sabbĩtiyo (sabba + ĩti) <kamS, dt, nữ, cc, sn> = tất cả những 
hoạn nạn, tất cả những tai ưong. 

- ĩti <dt, nữ> = hoạn nạn, tai ưong. 

- vivajjantu (vi + V vajj + a + ntu) <dt, mlc, 3, sn> = hãy tránh 
khỏi, hãy xa lánh, hãy tránh xa. 

soko rogo vinassatu = xin cho người dứt khỏi sầu muộn, bệnh 
tật. 

- soko (soka) <dt, nam, cc, sđ> = sầu muộn, buồn rầu, khóc than. 

- rogo (roga) <dt, nam, cc, sđ> = bệnh tật, ốm đau. 

- vinassatu (vi + V nas + a + tu) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy dứt khỏi, 
hãy biến mất. 

^ mã te bhavantv’antarãyã = xin cho những sự nguy khốn 
không có khởi sanh đến cho các người. 


197 



ParittapaỊ i 


Phần IP Thứ Sáu 


- mã = na (bhavanti) <mt> = không. 

- te (tumha) <đại, cđc, 2, sn> = cho các người, cho các bạn. 

- bhavantv’antarãyã = bhavantu + antarãyã <sandhi> 

- bhavantu (V bhũ + a + ntu) <đt, mlc, 3, sn> = xin cho, 
mong cho, xin hãy. 

- antarãyã (antarãya) <dt, nam, cc, sn> = những điều 
nguy khốn, những điều tai hại, những sự nguy biến. 

$ sukhĩ dĩghãyuko bhava = mong cho người có được sự an vui, 
và được sống lâu. 

- sukhĩ (sukhĩ) <dt, nam, cc, sđ> = an vui, hạnh phúc, an lạc. 

- dĩghãyuko (dĩgha + ãyu + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = được 
sống lâu. 

- dĩgha <tt> = lâu, dài. 

- ãyu <dt, trung> = đời sống, tuổi thọ, thọ mạng 

- bhava (V bhũ + hi) <đt, mlc, 2, sđ> = mong cho. 

131. Abhivãdanasĩlissa, 

niccaiụ vuddhãpacãyino, 
cattãro dhammã vaddhanti: 
ãyu vanno sukham balam. 

Nehĩa Vi êt: 

131. Cả bốn pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui và sức mạnh được tăng 
trưởng đối vói ngưò'i thường quen đảnh lễ các bậc trưởng thượng. 

Phân tích: 

Abhivãdanasĩlissa niccaiỊi vuddhãpacãyino = đối với người 
thường quen đảnh lề các bậc trưởng thượng. 

- abhivãdanasĩlỉssa = vuddhãpacãyino (abhivãdana + sĩlĩ) <tt, 
tapS, dt, nam, cđc, sđ> = có thói quen về việc đảnh lễ. 

- abhivãdana (abhi + V vand) <dt, nữ> = sự đảnh lễ, sự cúi 
đầu. 


198 



8. Ẫtãnãtiyasutta 


8. Kinh Ẵtãnãtiya 


- sĩlĩ <tt> = có thói quen, có khuynh huớng. 

- niccam (niccam) <trt> = thuờng, một cách liên tục. 

- vuddhãpacãyino (vuddha + apacãyĩ) <tapS, dt, nam, cđc, sn> 
= các bậc truởng thuợng. 

- vuddha <tt> = nguời lớn tuổi (nghĩa bóng: đáng tôn kính). 

- apacãyĩ <dt> = đáng tôn kính. 

$ cattãro dhammã vaddhanti: ãyu vanno su kham balam = cả 

bốn pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui và sức mạnh đuợc tăng 
trưởng 

- dhammã (dhamma) <dt, nam, cc, sn> = các pháp. 

- vaddhanti (V vad [vandh]+ a + nti) <đt, ht, 3, sn> = tăng 
trưởng, thạnh vượng, làm cho lớn mạnh. 

- ãyu (ãyu) <dt, nam, trung, cc, sđ> = sống lâu, trường thọ. 

- vanno (vanna) <dt, nam, cc, sđ> = sắc tốt, sắc đẹp. 

- sukhaụi (sukha) <dt,trung, cc, sđ> = sự an vui, sự an lạc, sự 
hạnh phúc. 

- balam (bala) <dt, trung, cc, sđ> = sức mạnh, sức lực. 

Ãtãnãtiyasuttam nitthitam. 

(Kinh Ãtãnãtiya đã được chấm dứt). 

- ãtãnãtiya + sutta <tapS, dt, trung, cc, sđ> = kinh Ãtãnãtiya. 

-- 


199 





200 



ThửBảv: 9. Angulimalasutta. 10. Boi i hangasutta 
& 11. Pubba n hasutta: 

Thứ Bảy: (1.3) 

9. ANGULIMÃLASUTTA 
(KINH NGÀI ANGULIMÃLA) 

132. Parittain yam bhanantassa, 

nisinnatthãnadhovanam, 

• • • ” 

udakampi vinãseti, 

sabbam’eva parissayam. 

Nẹhĩa Vi êt: 

132. Đối với người tụng kinh Paritta này mà ngay cả nước rửa 
sạch chồ ngồi cũng diệt trừ tất sự nguy hiếm. 

Phân tích: 

® Parittam yam bhanantassa = đối với người tụng kinh Paritta 
này. 

- yam [parittarn] <đại, trung, đc, sđ> = (kinh Paritta) này. 

- parittam (parritta) <dt, trung, đc, sđ> = kinh Paritta. 

- bhanantassa (bhana + anta) <dt, nam, stc, sđ> = của việc tụng 
đọc. 

# nisinnatthãnadhovanam udakampi = mà ngay cả nước rửa 
sạch chồ ngồi, 

- nisinnatthãnadhovanam = udakam (nisinnatthãna + 
dhovana) <tt, tapS, dt, trung, cc, sđ> = rửa sạch chồ ngồi. 

- nisinnatthãna = nỉsinna + t + thãna 

- nisinna <dt, trung> = chồ ngồi. 

- thãna <dt, trung> = nơi chốn, đứng dậy, ở, cư trú. 

- dhovana <dt, trung> = rửa sạch. 

- udakampi = udakam + api 


201 



ParittapaỊ i 


Phần II: Thứ Bảy: 1.3 


- udakam (udaka) <đt, trung, cc, sđ> = nước rửa. 

vinãseti sabbam’eva parissayam = cũng diệt trừ tất sự nguy 
hiểm. 

- vinãseti (vi + V nãs + e + ti) <đt, ht, 3, sđ> = tan biến, phá tan, 
dứt khỏi. 

- sabbanTeva = sabbam + eva <sandhi> 

- sabbam = parissayam (sabba) <tt, dt, nam, đc, sđ> = tất cả 
(sự nguy hiểm). 

- parissayam (parissaya) <dt, nam, đc, sđ> = điều bối rối, sự 
nguy hiểm, điều rắc rối, vấn nạn. 

133. Sotthinã gabbhavutthãnam, 
yanca sãdheti tankhane, 
therass’Angulimãlassa, 
lokanãthena bhãsitam, 
kappatthãyim mahãteịain, 
parittam tam bhanãma he. 

Nghĩa. Vi êt: 

133. Kinh Paritta này tác động đến việc sanh nở được dề dàng 

ngay lập tức, đã được đấng Cứu Tinh nói lên cho Ngài 

Angulimãla, có đại oai lực, đã được tồn tại trong một a-tăng-kỳ 

kiếp. Xin các bậc hiền trí! Chúng tôi tụng kinh Paritta này. 

Phân tích: 

$ Sotthinã gabbhavutthãnam yanca sãdheti tankhane = kinh 

Paritta này tác động đến việc sanh nở được dề dàng ngay lập 
tức. 

- sotthinã (sotthi) <dt, nữ, sdc, sđ> = được dề dàng, sự an toàn, 
an vui. 

- gabbhavutthãnam (gabbha + vutthãnam) <tapS, dt, trung, 
đc, sđ> = đến việc sanh nở. 


202 



9. Angulimãlasutta 


9. Kinh Ngài Angulimãla 


- gabbha <dt, nam> = bụng, trong lòng. 

- vutthãna = utthãna <dt, trung> = việc sanh nở, sự thức 

dậy. 

- yanca = yam + ca 

- yam = parittam (ya) <đại, dt, trung, đc, sđ> = (kinh Paritta) 
này. 

- sãdheti (V sãdh + e + ti) <đt, ht, 3, sđ> = tác động, chuẩn bị. 

- tankhane (tankhana) <tapS, dt, nam, đsc, sđ> = ngay lập tức, 
ngay lúc đó. 

❖ therass’Angulimãlassa ỉokanãthena bhãsitam = đã đuợc 
đấng Cứu Tinh nói lên cho Ngài Aủgulimãla, 

- therass’angulimãlassa = therassa + anguỉỉmãỉassa <sandhi> 

- therassa (thera) <dt, nam, cđc, sđ> = cho Ngài, đến 
Truởng Lão, đến Hòa Thuợng. 

- Angulimãlassa = therassa (Angulimãla) <tt, dt, nam, cđc, 
sđ> = đến (Ngài) Aủgulimãla. 

- lokanãthena (loka + nãtha) <tapS, dt, nam, sdc (cc), sđ> = bởi 
bậc Hộ Trì Thế Gian. 

- bhãsitam (bhãsita) <cn-đt, dt, trung, đc, sđ> = đã đuợc thuyết 
giảng, đã đuợc nói lên. 

# kappatthãyim niahãteịam = có đại oai lực, đã đuợc tồn tại 
trong một a-tăng-kỳ kiếp. 

- kappatthãyim = tam parittam (kappa + thãyi) <tt, tapS, dt, 
trung, đc, sđ> = việc kéo dài một a-tăng-kỳ kiếp. 

- kappa <dt, nam> = một tăng kỳ, một chu kỳ của vũ trụ. 

- thãyĩ <dt> = việc trụ lại, việc kéo dài. 

- mahãtejam = tain parittam (mahanta + teja + ya) <tt, dt, 
trung, đc, sđ> = có đại oai lực. 

- teja <dt, nam, trung> = oai lực, sức nóng; sự chiếu sáng. 


203 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Bảy: 1.3 


& parittam tam bhanãma he = xin các bậc hiền trí! Chúng tôi 
sẽ tụng kinh Paritta này. 

- bhanãma (V bhan + ã + ma) <đt, ht, 3, sn> = tụng đọc. 

- he <hc, sn> = xin các bậc hiền trí! 

134. Yatoham, bhagini, ariyãya jãtiyã jãto, nãbhijãnãmi 
sancỉcca pãnaiự jĩvitã voropetã. Tena saccena sotthỉ te 
hontu sotthi gabbhassa. 

Níỉhĩa Vi êt: 

134. Này chị! Từ lúc tôi đã được sanh ra vào trong dòng Thánh, 
tôi không cố ý đoạt mạng sống của bất cứ chúng sanh nào, do sự 
lời chân thật này, mong cho chị và thai nhi được an toàn và an 
vui. 

Phân tích: 

$ Yatoham, bhagini, ariyãya jãtiyã jãto = này chị! Từ lúc tôi 

đã được sanh ra vào trong dòng Thánh, 

- yatoham = yato + aham 

- yato <mt> = từ đó, ngay cả. 

- bhagini (bhaginĩ) <dt, nữ, hc, sđ> = này người chị! 

- ariyãya = jãtiyã (ariya) <tt, dt, nữ, sdc, sđ> = bằng việc (sanh 
vào) dòng Thánh, trong đời sống xuất gia. 

- jãtiyã (jãti) <dt, nữ, cn-đt, sdc, sđ> = bởi việc sanh ra. 

- jãto [ahaipl (jãta) <dt, nam, cc, sđ> = đã sanh. 

^ nãbhiịãnãmi sancicca pãnarp jĩvitã voropetã = tôi không cố 
ý đoạt mạng sống của bất cứ chúng sanh nào, 

- nãbhiịãnãmi (na + abhi + V nã + ãmi) <đt, ht, 1, sđ> = không 
cố ý, không biết rõ. 

- sancicca (sancicca) <trt> = một cách có chủ ý. 

- pãụam (pãna) <dt, nam, đc, sđ> = chúng sanh, đứa trẻ. 


204 



9. Angulimãlasutta 


9. Kinh Ngài Angulimãla 


- jĩvitã (jĩvita) <dt, trung, xxc, sđ> = sự sống, sanh mạng. 

- voropetã (voropeta = vi + ava + V rup + e + tu 1 ) <qkpt, dt, 
nam, cc, sđ> = lấy đi, cướp đoạt. 

Tena saccena sotthi te hontu sotthi gabbhassa = do sự lời 

chân thật này, mong cho chị và thai nhi được an toàn và an vui. 

- tena (ta) <đại-ch, sdc, dt, trưng, sđ> = đó. 

- tena saccena (sacca) <dt, trung, sdc, sđ> = do (lời) chân thật 
này. 

- sotthi (sotthi) <dt, nữ, cc, sđ> = sự an lạc, sự an toàn. 

- te = bhagini (tumha) <đại, nữ, cđc, sn> = đến cho chị và người 
con (trong bụng). 

- hontu (V hũ + a + tu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy là. 

- gabbhassa (gabbha) <dt, nam, cđc, sđ> = trong bụng, của 
bụng. 


Angulimãlasuttam nỉtthỉtam. 

(Kinh Ngài Angulimãla đã được chấm dứt). 

-<b®.-ễ!ẫ-.oé>- 


1 tu + si = ta (sattha, pita). 


205 





206 



Thứ Bảỵ: (2.3) 

10. BOJJHANGASUTTA 
(KINH GIÁC CHI) 

135. Samsãre samsarantãnam, 
sabbadukkhavinãsane, 
satta dhamme ca 1 bojjhange, 
mãrasenãpamaddane, 

136. Bujjhitvã ye cime sattã, 
tibhavã 2 muttakuttamã, 
aj ãtim’ aj arãbyãdhim, 
amataiỊi nibbhayam gatã. 

Nehĩa Vi êt: 

135-136. Sau khi thông suốt bảy pháp giác chi mà chúng diệt trừ 
tất cả khố đau cho những ai đang luân chuyến trong vòng luân 
hồi, đập tan đuợc đạo quân Ma Vuông. Những chúng sanh cao 
thuợng này đã đuợc thoát khỏi tam hữu, đã đạt đến không sanh, 
không già, không bệnh, không chết, và không sợ hãi. 

Phân tích: 

❖ Samsãre samsarantãnam sabbadukkhavinãsane satta 
dhamme ca bojjhange mãrasenãpamaddane bujjhitvã = sau 

khi thông suốt bảy pháp giác chi mà chúng diệt trừ tất cả khố 
đau cho những ai đang luân chuyến trong vòng luân hồi, đập 
tan đuợc đạo quân Ma Vuông. 

- samsãre (samsãra) <dt, nam, đsc, sđ> = trong vòng luân hồi. 


1 ca = ceva được thêm nào để câu thơ được đẹp hơn. 

2 Tam Hữu (tibhava) là: 1. Dục hữu (kãmabhava), 2. sắc hữu (rũpabhava) 
và 3. Vô sắc hữu (arupabhava). 


207 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Bảy: 2.3 


- samsarantãnam (sam + sãra + anta 1 )<dt, nam, stc, sn> = của 
những ai đang luân chuyến. 

sabbadukkhavinãsane = ye dhamme (sabba + 
dukkhavinãsana) <tapS, tt, dt, nam, đc, sn> = diệt trừ tất cả 
khổ đau. 

- dukkha <dt, trung> = đau khổ. 

- vinãsana) <dt, trung> = sự diệt trừ, sự đoạn tận. 

- satta = dhamme (satta) <dt, nam, số, đc, sn> = số bảy. 

- dhamme (dhamma) <dt, nam, đc, sn> = các pháp. 

- bojjhange = ye dhamme (bodhi + anga) <sandhi, tt, dt, nam, 
đc, sn> = các giác chi. 

- mãrasenãpamaddane = ye dhamme (mãrasenã + 
pamaddana) <tapS, tt, dt, nam, đc, sn> = sự đập tan đạo quân 
Ma Vuong. 

- mãra <dt, nam> = Ma Vuông. 

- senã <dt, nữ> = đạo quân, quân đội. 

- pamaddana <dt, trung> = sự chiến thắng, sự vuợt qua, chà 
đạp. 

- bujjhitvã (V budh + ya + tvã) <đtbb> = sau khi hiểu rõ, sau 
khi đã giác ngộ. 

ye cime sattã, tibhavã muttakuttamã = những chúng sanh 

cao thuợng này đã đuợc thoát khỏi tam hữu, 

- ye cime (ye + ca + ime) <sandhi> 

- ye = dhamme (ya) <dt, nam, đc, sn> = các pháp này. 

- ime = sattã (ima) <dt, nam, cc, sn> = những chúng sanh 
này. 

- sattã (satta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh. 

- tibhavã (ti + bhava) <dis, dt, trung, xxc, sđ> = từ ba sanh hữu 
(tam hữu), từ ba cõi. 


1 mana 


208 



10. Bojjhahgasutta 


10. Kinh Giác Chi 


- muttakuttamã (muttaka + uttamã) <cn-đt, dt, nam, cc, sn> = 
những chúng sanh cao thượng đã được giải thoát. 

- muttaka = mutta + ka (ka = tvn. tạo thành danh từ). 

- mutta (muncati) <qkpt> = đã được tự do, đã được giải 
thoát. 

- uttamã = ime sattã (uttama) <tt, dt, nam, cc, sn> = những 
chúng sanh cao thượng. 

$ ajãtim’ajarãbyãdhim, amatarp nibbhayam gatã = là người 
đã đi đến noi không sanh, không già, không bệnh, không chết, 
và không nguy hiểm. 

- ajãtim , ajarãbyãdhim = aịãtim + aịaraiự + abyãdhim 

<sandhi> 

- ajãtim = nibbayam (na + jãti + ya) <baS, tt, dt, trung, đc, 
sđ> = không sanh. 

- ajaram = nibbayam (na + jarã + ya) <baS, tt, dt, trung, 
đc, sđ> = không có già. 

abyãdhim = nibbayam (na + byãdhi + ya) <baS, tt, dt, 
trưng, đc, sđ> = không bệnh. 

- byãdhi = vyãdhi <dt, nam> = bệnh tật, ốm đau. 

- amatam (na + mata + ya) <baS, tt, dt, trung, đc, sđ> = không 
chết. 

- nibbhayam (ni + bhaya + ya) <baS, dt, trưng, đc, sđ> = không 
nguy hiếm, không sợ hãi. 

- gatã = ime sattã (gata) <cn-đt, dt, nam, cc, sn> = đã đi đến. 

137. Evamãdigunũpetam, 
anekagunasangaham 
osadhanca imaiỊi mantam, 
bojjhanganca bhanãma he. 


209 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Bảy: 2.3 


Nshĩa Vỉ êt: 

137. Kinh Thất Giác Chi này có đầy đủ những ân đức như vậy, 

còn gồm thâu nhiều lợi ích như là thần dược và thần chú. Xin các 

bậc hiền trí! Chúng tôi tụng kinh Thất Giác Chi này. 

Phân tích: 

# Evamãdigunũpetam = kinh Thất Giác Chi này có đầy đủ 
những ân đức như vậy, 

- evamãdigunũpetam (evamãdiguna + upeta) <tapS, tt, dt, 
trung, đc, sđ> = có đầy đủ những ân đức như vậy. 

- evamãdiguna (evam + ãdi + guna) 

- ãdi <dt, nam> = sự bắt đầu, điếm khởi đầu. 

- upeta (upeti) <qkpt> = đã được sở hữu, đã nhắc đến. 

$ anekagunasangaham = còn gồm thâu nhiều lợi ích, 

- anekagunasangaham = imaiỊi bojjhangam (anekaguna + 
sangaha) <tapS, dt, trung, đc, sđ> = không chỉ một sự lợi ích, 
có nhiều phấm chất lợi ích. 

-anekaguna = na + eka + guna 

- sangaha (sam + gaha) <dt, nam> = gồm thâu, sự tập hợp. 

# osadhanca imam mantam = như là thần dược và thần chú. 

- osadhanca = osadham + ca 

- osadham = imam bojjhangam (osadha) <dt, trung, đc, sđ> = 
thần dược, thuốc than. 

- imam bojjhangam (ima) <dt, trung, đc, sđ> = yếu tố giác ngộ 
này. 

- mantam = ỉmam bojjhangam (manta) <tt, dt, trung, đc, sđ> = 
thần chú. 

$ bojjhanganca bhanãma he = xin các bậc hiền trí! Chúng tôi 
tụng kinh Thất Giác Chi này. 


210 



10. Bojjhahgasutta 


10. Kinh Giác Chi 


- bojjhanganca = bojjhangam + ca 

- bojjhangam (bodhi + anga) <dt, trung, đc, sđ> = yếu tố 
giác ngộ, Giác Chi. 

138. Bojjhango satisankhãto, 
dhammãnam vicayo tathã, 
vĩriyam pĩti passaddhỉ, 
bojjhangã ca tathãpare, 

139. Samãdhupekkhã bojjhangã, 
sattete Sabbadassinã, 
munỉnã sammadakkhãtã, 
bhãvitã bahuỉĩkatã. 

140. Samvattanti abhinnãya, 
nibbãnãya ca bodhiyã, 
etena saccavajjena, 
sotthi te hotu sabbadã. 

Nẹhĩa Vi êt: 

138-139-140. Thất Giác Chi ấy tức là: Niệm Giác Chi, cũng vậy 
Trạch Pháp Giác Chi. Những pháp giác chi khác nhu là Tinh Tấn 
Giác Chi, Hỷ Giác Chi, Khinh An Giác Chi, Định Giác Chi, Xả 
Giác Chi đã đuợc bậc Toàn Kiến Mâu Ni chân chánh thuyết 
giảng, đã đuợc phát triển; đã đuợc thực hành nhiều lần. Thất 
Giác Chi này huớng đến thắng trí, giác ngộ và Niết Bàn. Do nhờ 
lời chân thật này, mong cho bình an luôn luôn phát sanh đến 
người. 

Phân tích: 

$ Bojjhango satisankhãto, dhammãnam vicayo tathã = tức là: 

Niệm Giác Chi, cũng vậy Trạch Pháp Giác Chi. 


211 



ParittapaỊ i 


Phần II: Thứ Bảy: 2.3 


- bojjhango (bodhi + anga) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = yếu tố 
giác ngộ, bồ đề phần. 

- satisankhãto = bojjhango (sati + sankhãta) <kamS, dt, nam, 
cc, sn> = là Niệm. 

- sankhãta <lt> = là, rằng là. 

- dhammãnam (dhamma) <dt, nam, stc, sn> = của các pháp. 

- vicayo (vicaya) <dt, nam, cc, sđ> = sự thẩm sát, trạch, quan sát. 

- tathã <mt> = nhu thế ấy. 

$ vĩriyam pĩti passaddhỉ, bojjhangã ca tathãpare = những 
pháp giác chi khác nhu là Tinh Tấn Giác Chi, Hỷ Giác Chi, 
Khinh An Giác Chi, 

- vĩriyam (viriya) <dt, trung, cc, sđ> = Tinh Tấn. 

- pĩti passaddhỉ bojjhangã <kamS, dt, nam, cc, sn> = 

- pĩti (pĩti) <dt, nữ, cc, sđ> = Hỷ. 

- passaddhi (passaddhi) <dt, nữ, cc, sđ> = Khinh An. 

- bojjhangã (bodhi + anga) <tapS, dt, nam, cc, sn> = yếu tố 
giác ngộ, giác chi, bồ đề phần. 

- tathãpare = tathã + apara <sandhi> = những pháp giác chi 
khác nhu là, 

- tathã <mt> = rồi thì. 

- apare 1 (apara) <dt, nam, cc, sn> = những (Giác Chi) khác. 

^ samãdhupekkhã bojjhangã = và Định Giác Chi, Xả Giác 
Chi, 

- samãdhupekkhã = samãdhỉ + upekkhã <sandhi> 

- upekkhã (upekkha) <dt, nữ, cc, sn> = Xả, sự buông bỏ, 
thả lỏng. 

- samãdhupekkhã bojjhangã = samãdhupekkhã + bojjhangã 

<kamS, dt, nam, cc, sn> = Định Giác Chi và Xả Giác Chi. 


1 cách chia giống sabba. 


212 



10. Bojjhahgasutta 


10. Kinh Giác Chi 


$ sattete Sabbadassinã, munỉnã sammadakkhãtã, bhãvitã 
bahuỉĩkatã = Thất Giác Chi ấy đã được bậc Toàn Kiến Mâu Ni 
chân chánh thuyết giảng, đã được phát triển; đã được thực hành 
nhiều lần. 

- sattete = satta + ete 

- ete = bojjhangã (eta) <dt, nam, cc, sn> = những (Giác Chi) 
này. 

- sabbadassinã = munỉnã (sabba + dassĩ) <tapS, tt, dt, nam, sdc 
(cc), sđ> = bởi bậc Toàn Kiến. 

- muninã (muni) <dt, nam, sdc (cc), sđ> = bởi bậc Mâu Ni. 

- sammadakkhãtã = bojjhangã (sammã + akkhãtã) <sandhi, 
tt, dt, nam, cc, sn> = chân chánh thuyết giảng. 

- akkhãtã <qkpt> = đã được thuyết giảng. 

- bhãvitã (bhãvita) <qkpt, cn-trt, dt, nam, cc, sn> = đã được 
phát triển. 

- bahuỉĩkatã (bahuỉa + katã) <kamS, dt, nam, cn-trt, cc, sn> = 
đã được thực hành liên tục. 

- kata (V kar) <qkpt> = đã được làm, đã được thực hành, tu 
tập. 

Samvattanti abhỉnnãỵa, nibbãnãya ca bodhiyã = (Thất Giác 
Chi này) hướng đến thắng trí, giác ngộ và Niết Bàn. 

- samvattanti (sam + V vat + a + anti) <dt, ht, 3, sn> = hướng 
đến. 

- abhỉnnãya (abhinnã) <dt, nữ, cđc, sđ> = hướng đến thắng trí. 

- nibbãnãya (nibbãna) <dt, trung, cđc, sđ> = hướng đến Niết 
Bàn. 

- bodhiyã (bodhi) <dt, trung, cđc, sđ> = hướng đến giác ngộ. 

# etena saccavajjena = do lời chân thật này, 

sotthi te hotu sabbadã = mong cho bình an luôn luôn phát 
sanh đến người. 


213 



ParittapaỊ i 


Phần II: Thứ Bảy: 2.3 


- sotthim (sotthi) <dt, nữ, đc, sđ> = bình an, an vui, an toàn, 
thạnh lợi. 

141. Ekasmim samaye Nãtho, 

Moggallãnanca Kassapam, 
gilãne dukkhite disvã, 
bojjhange satta desayi. 

Nehĩa Vi êt: 

141. Một hôm, sau khi nhìn thấy Ngài Moggallãna và Ngài 
Kassapa bị bệnh tật đau khố, đấng Cứu Tinh đã thuyết Thất Giác 
Chi. 

Phân tích: 

Ekasmim samaye = một hôm, 

- ekasmim (eka) <số, tt, đsc, sđ> = một. 

- samaye (samaya) <dt, nam, đsc, sđ> = thời, lúc, dịp. 

$ Nãtho Moggallãnanca Kassapam gilãne dukkhite disvã = 

sau khi nhìn thấy Ngài Moggallãna và Ngài Kassapa bị bệnh tật 
đau khổ, đấng Cứu Tinh, 

- nãtho (nãtha) <dt, nam, cc, sđ> = đấng Cứu Tinh (đức Phật). 

- Moggallãnanca = Moggallãnam + ca 

- Moggallãnam (Moggallãna) <dt, nam, đc, sđ> = Ngài 
Moggallãna. 

- Kassapam (Kassapanca) (Kassapa) <dt, nam, đc, sđ> = Ngài 
Kassapa. 

- gilãne (gilãna) <dt, nam, đc, sn> = các bệnh tật. 

- dukkhite = gilãne (dukkha) <tt, dt, nam, đc, sn> = những sự 
đau khổ. 

- disvã (V dis) <đtbb> = sau khi nhìn thấy. 


214 



10. Bojjhahgasutta 


10. Kinh Giác Chi 


bojjhange satta desayi = đã thuyết Thất Giác Chi. 

- bojjhange (bodhi + anga) <tapS, dt, nam, đc, sn> = các Giác 
Chi. 

- desayi (V dis) <đt, qk, 3, sđ> = đã thuyết giảng. 

142. Te ca tam abhinanditvã, 
rogã muccimsu tankhane. 
etena saccavajjena, 
sotthi te hotu sabbadã. 

Nehĩa Vi êt: 

142. Sau khi hoan hỷ bài thuyết giảng đó; ngay khi ấy, các Ngài 
đã thoát khỏi bệnh. Do nhờ lời chân thật này, mong cho bình an 
luôn luôn phát sanh đến nguời. 

Phân tích: 

$ Te ca tam abhinanditvã, rogã IIIIICCÌIỊISII tankhane = sau khi 

hoan hỷ bài thuyết giảng đó, ngay khi ấy, các Ngài đã thoát 
khỏi bệnh. 

- te (ta) <đại, dt, nam, cc, sn> = các Ngài (Ngài Moggallãna và 
Ngài Sãriputta). 

- tam (ta) <đại, dt, nam, đc, sđ> = (Thất Giác Chi) đó. 

- abhinanditvã (abhi + V nand + tvã) <đtbb> = sau khi hoan hỷ. 

- rogã (roga) <dt, nam, xxc, sđ> = khỏi bệnh. 

- muccimsu = te (V muc) <đt, qk, 3, sn> = đã thoát khỏi. 

- tankhane (ta + khana) <kamS, dt, nam, đsc, sđ> = ngay lập 
tức. 

143. Ekadã Dhammarãjãpi, 
gelannenãbhipĩỊito, 
cundattherena tain yeva, 
bhanãpetvãna sãdaram. 


215 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Bảy: 2.3 


144. Sammoditvãna ãbãdhã, 
tamhã vutthãsi thãnaso, 
etena saccavajjena, 
sotthi te hotu sabbadã. 

Nghĩa Vi êt: 

143-144. Vào một dịp khác, khi đấng Pháp Vương đang bị bệnh 
dày vò, cũng đã bảo Ngài Cunda tụng Kinh Thất Giác Chi ấy một 
cách kính cấn. Khi hoan hỷ tràn đầy, ngay lập tức, đức Phật đã 
lành bệnh ấy. Do nhờ lời chân thật này, mong cho bình an luôn 
luôn phát sanh đến người. 

Phân tích: 

$ Ekadã Dhammarãjãpi gelannenãbhipĩỊito cundattherena 
tam yeva bhanãpetvãna sãdaram = vào một dịp khác, khi 
đấng Pháp Vương đang bị bệnh dày vò, cũng đã bảo Ngài 
Cunda tụng Kinh Thất Giác Chi ấy một cách kính cấn. 

- ekadã (ekadã) <bbt, trt> = vào một dịp khác. 

- dhammarãjãpỉ (dhamma + rãjã + api [pi]) <tapS, dt, nam, 
cc, sđ> = khi đấng Pháp Vương. 

- gelannenãbhipĩỊito = gelannena + abhipĩỊito <sandhi> 

- gelannena (gelanna) <dt, trung, sdc (cc), sđ> = bởi bệnh. 

- abhipĩỊito = dhammarãjã (abhi + pĩỊa +ta) <cn-đt, dt, 
nam, cc, sđ> = đã bị dày vò. 

- cundattherena (cunda + thera) <kamS, dt, nam, sdc (cc), sđ> 
= bởi Ngài Cunda. 

- tam yeva = tain + eva (thêm ya đế đọc cho dề đọc). 

- tam = dhammam (ta) <đại, dt, nam, đc, sđ> = (Thất Giác Chi) 
đó. 

- bhanãpetvãna (V bhan + ãpe + tvãna) <đtbb, skh> = sau khi 
đã khiến ai đó đọc lên. 

- sãdaram (sa + ãdara + ya) <baS, cn-trt, dt, trung, đc, sđ> = 
một cách kính cân. 


216 



10. Bojjhahgasutta 


10. Kinh Giác Chi 


Sammoditvãna ãbãdhã tamhã vutthãsi thãnaso = khi hoan 
hỷ tràn đầy, ngay lập tức, đức Phật đã lành bệnh ấy. 

- sammoditvãna (sam + V mud + tvãna) <đtbb, cn-trt> = khi đã 
hoan hỷ. 

- ãbãdhã (ãbãdha) <dt, nam, xxc, sđ> = khỏi bệnh. 

- tamhã ãbãdhã (ta) <dt, nam, xxc, sđ> = khỏi bệnh tật đó. 

- vutthãsi [dhammarãjã) (u + V thã + si) <đt, qk, 3, sđ> = đã 
khỏi (bệnh), đã lành (bệnh). 

- thãnaso (thãna + so 1 ) <bbt> = ngay lập tức; có lý do, có 
nguyên nhân. 

145. Pahĩnã te ca ãbãdhã, 

tinnannampi mahesỉnam. 
maggahatã kilesãva, 
pattãnuppattỉdhammatam. 
etena saccavajjena, 
sotthi te hotu sabbadã. 

Nehĩa Vi êt: 

145. Những căn bệnh của ba vị Đại An Sĩ cao thượng đã được 

dứt khỏi, không còn tái phát lại nữa, giống như các phiền não đã 

được đoạn tận nhờ Thánh Đạo (đạt đến Niết Bàn). Do nhờ lời 

chân thật này, mong cho bình an luôn luôn phát sanh đến người. 

Phân tích: 

❖ Pahĩnã te ca ãbãdhã tỉnnannampỉ mahesinam = những căn 
bệnh của ba vị Đại Ân Sĩ cao thượng đã được dứt khỏi, 

- pahĩnã = te ca ãbãdhã (pa + V hã + ta 2 ) <tt, dt, nam, cc, sn> = 
đã được dứt khỏi, đã được chữa lành. 


1 paccaya (vibhatti, biến cách) 

2 ta được biến sang ina. 


217 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Bảy: 2.3 


- te (ta) <đại, dt, nam, cc, sn> = ba vị (đức Phật, Ngài 
Moggallãna và Ngài Kassapa). 

- ãbãdhã (ãbãdha) <dt, nam, xxc, sđ> = khỏi bệnh. 

- tinnannampi = mahesinam (tỉọnannam 1 + pi) <sandhi, tt, dt, 
nam, stc, sn> = của ba vị (đức Phật, Ngài Moggallãna và Ngài 
Kassapa). 

- mahesỉnam (mahanta + esi [esati]) <dt, nam, stc, sn> = của 
các bậc Đại An Sĩ. 

# maggahatã kilesãva pattãnuppattỉdhammatam = không còn 
tái phát lại nữa, giống như các phiền não đã được đoạn tận nhờ 
Thánh Đạo (đạt đến Niết Bàn). 

- maggahatã (magga + hata) <tapS, dt, nam, cc, sn> = đã được 
đoạn tận nhò' Thánh Đạo (đạt đến Niết Bàn).. 

- kilesãva = kỉlesã + iva (giống như). 

- kilesã (kilesa) <dt, nam, cc, sn> = các phiền não. 

- pattãnuppattỉdhammatam = pattã + anuppattỉdhammatam 
<sandhi> = đến pháp (bệnh) mà không còn tái phát lại nữa. 

- pattã (pãpunãti) <qkpt, cn-đt, dt, nam, cc, sn> = sự đạt 
đến. 

- anuppattỉdhammatam (anu + patti + dhamma + tã 2 ) 

- anuppatti <dt, nữ> = tái phát, sanh trở lại. 

Bojjhangasuttam nỉtthitam. 

(Kinh Giác Chi đã được chấm dứt). 

-- 


1 nam được biến sang nnam. 

2 Nghĩa là cái này, thuộc nữ tánh, tiếp vĩ ngữ để thành lập danh từ. 


218 





Thứ Bảy: (3.3) 

11. PUBBANHASUTTA 
(KINH BUỔI SÁNG) 

- pubbaụhasutta = pubbanha + sutta 

- pubbanha <dt, nam> = buổi sáng. 

146. Yam dunnỉmỉttam avamangalaũca, 
yo c’ãmanãpo sakuụassa saddo, 
pãpaggaho dussupinam akantam, 
buddh’ãnubhãvena vinassamentu. 

Niỉhĩa Vỉ êt: 

146. Do nhờ oai lực của đức Phật, cầu mong cho những điềm 
xấu, điều bất hạnh, tiếng điểu thú nào không hài lòng, sự rủi ro, 
ác mộng và nghịch cảnh hãy đều tiêu tan. 

Phân tích: 

$ Yam dunnỉmỉttam avamangalaũca yo c’ãmanãpo 
sakuụassa saddo = cầu mong cho những điềm xấu, điều bất 
hạnh, tiếng điếu thú nào không hài lòng, 

- yam dunnimittam = điềm xấu này. 

- yam (ya) <đại, trung, cc, sđ> = điều này. 

- dunnimỉttam (du + nimitta) <kamS, dt, trung, cc, sđ> = điềm 
xấu, dấu hiệu xấu. 

- nimitta <dt, trung> = điềm, dấu hiệu, ấn chứng. 

- yam avamangaỉaũca = yaiụ avamangaỉam ca 

- avamangalam (ava [du] + mangaỉa) <kamS, dt, trung, cc, 
sđ> = điều xui xẻo, sự vô phúc, điều bất hạnh. 

- yo c’ãmanãpo = yo + ca + amanãpo <sandhi> 

- yo (ya) <đại, nam, cc, sđ> = nào. 

- amanãpo = saddo (na + manãpa + ya) <baS, tt, dt, nam, 
cc, sđ> = (âm thanh) không hài lòng. 


219 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Bảy: 3.3 


- sakuụassa (sakuna) <dt, nam, stc, sđ> = điểu, con chim. 

- saddo [ca] (sadda) <dt, nam, cc, sđ> = tiếng, âm thanh. 

pãpaggaho dussupinam akantam = sự rủi ro, ác mộng và 
nghịch cảnh, 

- pãpaggaho (pãpaggaha) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = điều xấu, 
sự rủi ro. 

- dussupinaiụ (du + supỉna) <kamS, dt, trung, cc, sđ> = ác 
mộng. 

- supina <dt, trung> = chiêm bao. 

- akantam = dussupinam (na + kanta) <baS, tt, dt, trung, cc, 
sđ> = nghịch cảnh, sự không hài lòng, sự không yêu mến. 

^ Buddh’ãnubhãvena vinassamentu = do nhờ oai lực của đức 
Phật,... hãy đều tiêu tan. 

- Buddh’ãnubhãvena (buddha + ãnubhãva) <tapS, dt, nam, 
sdc, sđ> = do nhờ oai lực của đức Phật. 

- ãnubhãva <dt, nam> = sự oai nghiêm, oai lực. 

- vinassamentu = vinassaiụ + entu <sandhi> 

- vinassaiụ (vinassa) <dt, nam, đc, sđ> = sự tiêu diệt. 

- entu (V i + antu) <đt, mlc, 3, sn> = xin hãy, mong cho. 

147. Yam dunnỉmỉttam avamangalanca, 
yo c’ãmanãpo sakunassa saddo, 
pãpaggaho dussupỉnam akantam, 
dhamm’ãnubhãvena vinassamentu. 

Nghĩa. Vỉ êt: 

147. Do nhờ oai lực của giáo Pháp, cầu mong cho những điềm 

xấu, điều bất hạnh, tiếng điểu thú nào không hài lòng, sự rủi ro, 

ác mộng và nghịch cảnh hãy đều tiêu tan. 


220 



11. Pubbanhasutta 


11. Kinh Buôi Sáng 


148. Yam dunnỉmỉttam avamangalanca, 
yo c’ãmanãpo sakunassa saddo, 
pãpaggaho dussupỉnam akantam, 
sangh’ãnubhãvena vinassamentu. 

Nshĩa Vi êt: 

148. Do nhờ oai lực của Tăng chúng, cầu mong cho những điềm 
xấu, điều bất hạnh, tiếng điểu thú nào không hài lòng, sự rủi ro, 
ác mộng và nghịch cảnh hãy đều tiêu tan. 

149. Dukkhappattã ca nỉddukkhã, 
bhayappattã ca nibbhayã, 
sokappattã ca nỉssokã, 
hontu sabbepi pãnino. 

Nghĩa. Ỵi êt: 

149. Tất cả chúng sanh đến đau khố rồi, xin đừng cho có đau 
khố; đến sợ hãi rồi, xin đừng cho sợ hãi; và đến sầu muộn rồi, 
xin đừng cho sầu muộn. 

Phân tích: 

$ 1. Dukkhappattã ca sabbepi pãnino niddukkhã hontu = tất 

cả chúng sanh đến khố rồi, xin đừng cho đau khố. 

- dukkhappattã = sabbepi pãnino (dukkha + patta) <tapS, tt, 
dt, nam, cc, sn> = việc đã đi đến sự đau khổ. 

- niddukkhã (ni + dukkha + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = đừng 
cho có khô. 

$ 2. Bhayappattã ca sabbepi pãnino nibbhayã hontu = (và tất 

cả chúng sanh) đến sợ hãi rồi, xin đừng cho sợ hãi. 

- bhayappattã (bhaya + patta) <tapS, dt, nam, cc, sn> = việc đã 
đi đến sự sợ hãi. 


221 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Bảy: 3.3 


- nibbhayã (ni + bhaya + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = đừng cho 
sợ hãi. 

❖ 3. Sokappattã ca sabbepi pãnino nissokã hontu = và (tất cả 
chúng sanh) đến sầu muộn rồi, xin đừng cho sầu muộn. 

- sokappattã (soka + patta) <tapS, dt, nam, cc, sn> = việc đã đi 
đến sự sầu muộn. 

- patta (pãpunãti) <qkpt> = đã đạt đuợc, đã đi đến. 

- nỉssokã (ni + soka + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = đừng có sầu 
muộn. 

- hontu (V hũ + antu) <dt, mlc, 3, sn> = hãy là. 

- sabbepi = pãnino (sabbe + api) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả 
(chúng sanh). 

- pãnỉno (pãni) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh. 

150. Etãvatã ca amhehi, 

sambhatam punỉiasampadam, 
sabbe dev’ãnumodantu, 
sabba sampattisiddhiyã. 

Nghĩa. ẸL ệti. 

150. Cầu mong tất cả chu thiên tùy hỷ việc thành tựu phuớc báu 

đã đuợc chúng tôi tạo trữ này, cho đặng thành tựu tất cả những 

hạnh phúc. 

Phân tích: 

$ Etãvatã ca amhehi sambhatam punnasampadam sabbe 
dev’ãnumodantu = cầu mong tất cả chu thiên tùy hỷ việc 
thành tựu phuớc báu đã đuợc chúng tôi tạo trữ này, 

- etãvatã = punnasampadam (eta + tãvantu) <dt, nam, cc, sđ> 
= (việc phuớc) này. 

- amhehi (amha) <đại, 3t, sdc (cc), sn> = của chúng tôi. 

- sambhatam = punnasampadam (sam + bhata) <kamS, tt, dt, 
nữ, đc, sđ> = đã đuợc gìn giữ, đã đuợc tạo trữ (việc phuớc). 


222 



11. Pubbanhasutta 


11. Kinh Buôi Sáng 


- punnasampadam (piuìiia +sampadã) <tapS, dt, nữ, đc, sđ> = 

sự thành tựu việc phước. 

- sampadã <dt, nữ> = sự đạt được, sự thâu hoạch. 

- sabbe (sabba + yo) = devã <đại, nam, cc, sn> = tất cả (chư 
thiên). 

- dev’ãnumodantu = devã + anumodantu <sandhi> 

- devã (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư thiên. 

- anumodantu (anu + V mud + a + antu) <đt, mlc, 3, sn> = 
hãy tùy hỷ, hãy hoan hỷ, hãy thỏa thích. 

sabba sampattisỉddhỉyã = cho đặng thành tựu tất cả những 
hạnh phúc. 

- sabba sampattisiddhiyã = sabba sampattỉ + siddhiyã <tapS, 
dt, nữ, cđc, sđ> = về việc thành tựu tất cả sự an vui. 

- sabba <dt, nữ, cc, sn> = tất cả. 

- sampatti <dt, nữ> = sự thành tựu, sự đạt đến; sự an vui. 

- siddhi <dt, nữ> = sự thành đạt. 

151. Dãnam dadantu saddhãya, 
sĩlam rakkhantu sabbadã, 
bhãvan’ãbhiratã hontu, 
gacchantu devat’ãgatã. 

Nghĩa Vi êt: 

151. Cầu mong chư vị bố thí bằng niềm tin, hãy luôn luôn hộ trì 
giới luật, hãy là những người hoan hỷ việc tu thiền. Chư thiên đã 
đến rồi, xin thỉnh các ngài hồi quy. 

Phân tích: 

& Dãnam dadantu saddhãya = cầu mong chư vị bố thí bằng 
niềm tin; 

- dãnam (dãna) <dt, trung, đc, sđ> = vật thí. 


223 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Bảy: 3.3 


- dadantu (V dã + a + antu) <dt, mlc, 3, sn> = cầu mong chư vị 
bố thí. 

- saddhãya (saddhã) <dt, nữ, sdc, sđ> = bằng niềm tin. 

sĩlam rakkhantu sabbadã = hãy luôn luôn hộ trì giới luật. 

- sĩlam (sĩla) <dt, nữ, sdc, sđ> = bởi giới luật. 

- rakkhantu (V rakkh + a + antu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy hộ trì. 

- sabbadã <bbt> = luôn luôn. 

0- bhãvan’ãbhiratã hontu = hãy là những người hoan hỷ việc tu 
thiền. 

- bhãvan’ãbhiratã (bhãvanã + abhiratã) <tapS, dt, nam, cc, 
sn> = những người hoan hỷ việc tu thiền. 

- abhiratã (abhiramati) <qkpt> = có sự hoan hỷ, đã được 
hoan hỷ. 

$ gacchantu devat’ãgatã = chư thiên đã đến rồi, xin thỉnh các 
ngài hồi quy. 

- gacchantu (V gam + a + antu) <dt, mlc, 3, sn> = hãy đạt đến, 
hãy đi đến. 

- devat’ãgatã = devatã + agatã <sandhi> 

- devatã <dt, nữ, cc, sn> = chư thiên. 

- agatã <dt, nữ, cc, sn> = hồi quy. 

152. Sabbe Buddhã baỉappattã, 
paccekãnanca yam balarn, 
arahantãnanea tejena, 
rakkham bandhãmi sabbaso. 

Nehĩa Vi êt: 

152. Do nhờ oai lực mà tất cả chư Phật đã đạt đến Phật lực, cũng 
như năng lực của chư Phật Độc Giác, và của các vị A-la-hán, cầu 
mong cho con kết hợp trọn cả sự hộ trì. 


224 



11. Pubbanhasutta 


11. Kinh Buôi Sáng 


Phân tích: 

Sabbe Buddhã baỉappattã = do nhờ tất cả sự đạt đến oai lực 
của tất cả vị Phật, 

- balappattã (bala + patta) <tapS, dt, nam, cc, sn> = đã đạt đến 
sức mạnh. 

$ paccekãnanca yam balarn = cũng như năng lực của chư Phật 
Độc Giác, 

- paccekãnanca = paccekãnam + ca <sandhi> 

- paccekãnam (pacceka) <dt, nam, stc, sn> = của chư Phật 
Độc Giác. 

- yam balam <dt, trung, cc, sđ> = năng lực này. 

0 - arahantãnanca tejena = và của các vị A-la-hán, 

- arahantãnanca = arahantãnam + ca <sandhi> 

- arahantãnam (aranhanta) <dt, nam, stc, sn> = của các vị 
A-la-hán. 

- tejena (teja) <dt, trung, sdc, sđ> = bởi các (sức mạnh) đó. 

# rakkhain bandhãmi sabbaso = cầu mong cho con kết hợp 
trọn cả sự hộ trì. 

- rakkham (rakkha) <dt, nam, đc, sđ> = sự bảo vệ, sự hộ trì. 

- bandhãmỉ (V bandh + a + mi) <đt, ht, 1, sđ> = kết họp, tạo ra, 
buột chặt, thành tựu. 

- sabbaso = sabbadã <bbt> = trọn cả. 

153. Yam kinci vittain idha vã huram vã, 
saggesu vã yam ratanam panĩtam, 
na no samam atthỉ tathãgatena, 
ỉdampỉ Buddhe ratanam panĩtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 


225 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Bảy: 3.3 


Nshĩa Vỉ êt: 

153. Cho dù kho báu nào ở thế giới này hay ở thế giới khác; hay 
báu vật cao quý nào ở trên cõi trời. Báu vật đó không sánh bằng 
với Nhu Lai. Thật vậy, chu Phật là châu báu thù diệu; do lời chân 
thật này, mong cho đuợc thạnh lợi. 

Phân tích: 

(Xem sổ 30) 

154. Yam kinci vittam idha vã huram vã, 
saggesu vã yam ratanam panĩtam, 
na no samam atthi tathãgatena, 
idampi dhamme ratanam paọĩtam, 
etena saccena suvatthi hotu. 

Nghĩa. Vi êt: 

154. Cho dù kho báu nào ở thế giới này hay ở thế giới khác; hay 
báu vật cao quý nào ở trên cõi trời. Báu vật đó không sánh bằng 
với Nhu Lai. Thật vậy, giáo Pháp là châu báu thù diệu; do lời 
chân thật này, mong cho đuợc thạnh lợi. 

155. Yain kinci vittarn idha vã huram vã, 
saggesu vã yam ratanam panĩtam, 
na no samam atthi tathãgatena, 
idampi sanghe ratanam paọĩtam, 
etena saccena hotu. 

Nẹhĩa Vi êt: 

155. Cho dù kho báu nào ở thế giới này hay ở thế giới khác; hay 
báu vật cao quý nào ở trên cõi trời. Báu vật đó không sánh bằng 
với Nhu Lai. Thật vậy, Tăng chúng là châu báu thù diệu; do lời 
chân thật này, mong cho đuợc thạnh lợi. 


226 



11. Pubbanhasutta 


11. Kinh Buôi Sáng 


156. Bhavatu sabbamangaỉam, 
rakkhantu sabbadevatã, 
sabbabuddhãnubhãvena, 
sadã sukhĩ bhavantu te. 

Niỉhĩa Vi êt: 

156. Mong cho tất cả hạnh phúc hãy có đến người; cầu mong chư 

thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai lực của tất cả chư Phật, cầu 

mong cho người luôn luôn được sự an vui. 

Phân tích: 

❖ Bhavatu sabbamangaỉam rakkhantu sabbadevatã = mong 
cho tất cả hạnh phúc hãy có đến người; cầu mong chư thiên hộ 
trì cho người. 

- bhavatu (V bhũ + a + tu) <đt, mlc, 3, sđ> = mong cho, xin 
hãy, hãy trở thành. 

- sabbamangaỉam (sabba + mangaỉam) <kamS, dt, trung, cc, 
sđ> = tất cả sự hạnh phúc. 

- rakkhantu (V rakkh + a + antu) <đt, mlc, 3, sn> = cầu mong 
hộ trì, hãy hộ trì. 

- sabbadevatã (sabba + devatã) <kamS, dt, nữ, cc, sn> = tất cả 
chư thiên 

sabbabuddhãnubhãvena sadã sukhĩ bhavantu te = do nhờ 

oai lực của tất cả chư Phật, cầu mong cho người luôn luôn được 
sự an vui. 

- sabbabuddhãnubhãvena (sabbabuddhã + anubhãva) <tapS, 
dt, nam, sdc, sđ> = do nhờ oai lực của tất cả đức Phật. 

- sadã <bbt> = luôn luôn. 

- sukhĩ = te sattã (sukha + ĩ) <dt, nam, cc, sn> = được sự an 
vui. 


227 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Bảy: 3.3 


157. Bhavatu sabbamangaỉam, 
rakkhantu sabbadevatã, 
sabbadhammãnubhãvena, 
sadã sukhĩ bhavantu te. 

Nshĩa Vi êt: 

157. Mong cho tất cả hạnh phúc hãy có đến người; cầu mong chư 
thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai lực của tất cả các Pháp, cầu 
mong cho người luôn luôn được sự an vui. 

158. Bhavatu sabbamangalam, 
rakkhantu sabbadevatã, 
sabbasanghãnubhãvena, 
sadã sukhĩ bhavantu te. 

Niỉhĩa Vi êt: 

158. Mong cho tất cả hạnh phúc hãy có đến người; cầu mong chư 
thiên hộ trì cho người. Do nhờ oai lực của tất cả Tăng chúng, cầu 
mong cho người luôn luôn được sự an vui. 

159. Mahãkãruniko Nãtho, 
hỉtãya sabbapãninam, 
pũretvã pãramĩ sabbã, 
patto sambodhimuttamam. 

Etena saccavajjena 
sotthi te hotu sabbadã. 

Nẹhĩa Vi êt: 

159. Đấng Cứu Tinh có lòng đại bi, sau khi đã thành tựu tất cả 
các pháp Ba-la-mật vì lợi ích cho tất cả chúng sanh, Ngài đã đạt 
đến Vô Thượng Đẳng 1 Giác. Do lời chân thật này, mong cho 
hạnh phúc luôn luôn đến người. 


1 Chữ Hán ‘đẳng’ = tự mình, tđn. sam = tự mình, ... 


228 



11. Pubbanhasutta 


11. Kinh Buôi Sáng 


Phân tích: 

Mahãkãruniko Nãtho = đấng Cứu Tinh có lòng đại bi, 

- mahãkãruniko = nãtho (mahanta + kãrunỉka) <kamS, tt, dt, 
nam, cc, sđ> = có lòng đại bi. 

- nãtho (nãtha) <dt, nam, cc, sđ> = đấng Cứu Tinh, bậc hộ trì 
thế gian. 

# hitãya sabbapãnỉnam = vì lợi ích cho tất cả chúng sanh. 

- hitãya (hita) <dt, trung, cđc, sđ> = vì lợi ích. 

- sabbapãọinam (sabba + pãni) <kamS, dt, nam, stc, sn> = của 
tất cả chúng sanh. 

pũretvã pãramĩ sabbã = sau khi đã thảnh tựu tất cả các pháp 
Ba-la-mật. 

- pũretvã (V pũr + e + tvã [pũreti]) <đtbb> = sau khi đã thành 
tựu, sau khi làm cho đầy đủ. 

- pãramĩ (pãramĩ) <dt, nữ, đc, sn> = các Ba-la-mật, các phận 
sự. 

- sabbã = pãramĩ (sabba) <tt, dt, nữ, đc, sn> = tất cả Ba-la-mật. 

patto sambodhimuttamam = Ngài đã đạt đến Vô Thuợng 
Đẳng Giác. 

- patto = nãtho (patta [pãpunãti] ) <qkpt, cn-đt, tt, dt, nam, cc, 
sđ> = đã đạt đuợc, đã thành tựu. 

- sambodhimuttamam = sambodhỉm + utttamam <sandhi> = 
Vô Thirợng Đẳng Giác. 

- sambodhữn (sambodhi) <dt, nữ, đc, sđ> = tự mình giác 
ngộ. 

- utttamaiỊi = sambodhim (uttama) <dt, nữ, đc, sđ> = cao 

thuợng. 


229 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Bảy: 3.3 


160. Jayanto bodhiyã mũle, 
sakyãnam nandivaddhano, 
evameva jayo hotu, 
jayassu jayamangale. 

Niỉhĩa Vi êt: 

160. Sự tăng trưởng niềm hoan hỷ của dòng Sãkya, là vị đã chiến 
thắng dưới cội cây Bồ Đồ. Do điều này như vậy, mong cho được 
thắng lợi. Cầu mong cho người được thắng lợi và hạnh phúc. 

Phân tích: 

0- Jayanto bodhiyã mũle = vị đã chiến thắng dưới cội cây Bồ 
Đề. 

- jayanto (V ji + nã + anta) <dt, nam, cc, sđ> = vị đã chiến 
thắng. 

- bodhiyã (bodhi) <dt, nữ, stc, sđ> = của cây Bồ Đe.. 

- mũle (mũla) <dt, nữ, đsc, sđ> = dưới gốc, dưới cội cây. 

sakyãnam nandivaddhano = sự tăng trưởng niềm hoan hỷ 
của dòng Sãkya 

- sakyãnam (sakya) <dt, nam, stc, sn> = của dòng Sãkya. 

- nandivaddhano (nandi + vaddhana) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = 
sự tăng trưởng niềm hoan hỷ. 

- nandi <dt, nữ> = sự vừa lòng, sự hoan hỷ. 

- vaddhana <dt, nữ> = sự lớn mạnh, sự tăng trưởng. 

❖ evameva jayo hotu = do điều này như vậy, mong cho được 
thắng lợi. 

- evameva (eva + meva) <bbt> = như vậy, chỉ là vậy. 

- jayo (jaya) <dt, nam, cc, sđ> = sự thắng lợi. 

^ jayassu jayamangale = cầu mong cho vị đó sẽ thành tựu sự 
thắng lợi và hạnh phúc. 


230 



11. Pubbanhasutta 


11. Kinh Buôi Sáng 


- jayassu (jaya) <nội-đt, mlc, 2, sđ> = con hãy chiến thắng! 

- jayamangale (jaya + mangaỉa) <kamS, dt, trung, đc, sn> = sự 
thắng lợi và hạnh phúc. 

161. Aparãjitapallanke, 
sĩse pathuvipukkhale, 
abhiseke sabbabuddhãnam, 
aggappatto pamodati. 

Níỉhĩa Vi êt: 

161. Đức Phật hoan hỷ, đã đạt đến pháp cao thượng trên Bồ 
Đoàn bất khả chiến bại, là noi thù thắng nhất trên mặt đất, là noi 
tôn phong của tất cả chư Phật. 

Phân tích: 

Aparãjitapallanke = trên Bồ Đoàn bất khả chiến bại. 

- aparãịitapallanke (aparãjita + paỉlanke) <kamS, dt, nam, 
đsc, sđ> = trên Bồ Đoàn bất khả chiến bại. 

- aparãịita (a + parãjita) <qkpt> = bất khả chiến bại, đã 
không thế bị xâm chiếm được. 

- pallaíike <dt, nam> = Bồ Đoàn, chồ nằm, ghế dài. 

sĩse puthuvipukkhale = là noi thù thắng nhất trên mặt đất. 

- sĩse = aparãjitapallanke (sĩsa) <tt, dt, trung, đsc, sđ> = tại 
điếm cao nhất (trên Bồ Đoàn bất khả chiến bại.). 

- puthuvipukkhale = aparãjitapallanke (puthuvĩ + pukkhala) 
<kamS, tt, dt, nam, đsc, sđ> = noi thù thắng trên mặt đất. 

- puthuvĩ = pathavĩ <dt, nữ> = mặt đất. 

- vipukkhala = thù thắng. 

0- abhiseke sabbabuddhãnam = là noi được tôn phong của tất 
cả chư Phật. 


231 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Bảy: 3.3 


- abhiseke = aparãjitapallanke (abhiseka) <tt, dt, nam, đsc, 
sđ> = tôn phong, đăng quang. 

- sabbabuddhãnain (sabba + buddha) <kamS, dt, nam, stc, sn> 
= của tất cả chư Phật. 

# aggappatto pamodatỉ = đức Phật hoan hỷ đã đạt đến pháp cao 
thượng, 

- aggappatto (agga + patta) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = đã đạt đến 
pháp cao thượng. 

- agga <tt> = cao nhất, tuyệt đỉnh, cao tột. 

- patta (pãpunãti) <qkpt> = đã đạt đến. 

- pamodati (pa + V mud + a + ti) <đt, ht, 3, sđ> = hoan hỷ, hài 
lòng. 

162. Sunakkhattam sumangalam, 
suppabhãtam suhutthitaiụ, 
sukhaụo sumuhutto ca, 
suyittham brahmacãrisu. 

Nghĩa. YL ệti. 

162. (Những việc thiện đã được làm trong ngày), là ngôi sao tốt 
lành, là hạnh phúc tốt đẹp, là buối sáng bình an, là sự thức dậy 
tỉnh táo, là khoảnh khắc thanh bình, là sát na xán lạn, tích tắc 
hoàn hảo, và là sự cúng dường đến các vị hành phạm hạnh. 

Phân tích: 

& Sunakkhattam sumangaỉam = ngôi sao tốt lành, sự hạnh 
phúc tốt đẹp. 

- sunakkhattam (su + nakkhatta) <kamS, dt, trung, cc, sđ> = 
ngôi sao tốt lảnh. 

- sumangalaiụ (su + mangala) <kamS, dt, trung, cc, sđ> = sự 
hạnh phúc tốt đẹp. 


232 



11. Pubbanhasutta 


11. Kinh Buôi Sáng 


suppabhãtam suhutthitaip = buối sáng bình an, là sự thức 
dậy tỉnh táo, 

- suppabhãtam (su + pabhãta) <kamS, dt, trung, cc, sđ> = sự 
rạng sáng bình an. 

- suhutthitam (su + utthita) <kamS, dt, trung, cc, sđ> = sự thức 
dậy tỉnh táo. 

sukhano sumuhutto ca = sát na xán lạn, tích tắc hoàn hảo, 

- sukhano (su + khana) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = sát na xán 
lạn. 

- sumuhutto (su + muhutta) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = tích tắc 
hoàn hảo. 

suyittham brahmacãrisu = và là sự cúng duờng đến các vị 
hành phạm hạnh. 

- suyittham (su + yittha) <kamS, dt, trung, cc, sđ> = sự cúng 
duờng, sự khéo dâng cúng. 

- brahmacãrisu (brahma + cãrĩ) <tapS, dt, nam, đsc, sn> = đến 
các vị hành phạm hạnh. 

163. Padakkhinam kãyakammam, 
vãcãkammam padakkhinam, 
padakkhỉnam manokammam, 
panidhĩ te padakkhỉne. 

Nghĩa. YL ệti. 

163. Thân nghiệp đuợc phù hợp, khấu nghiệp đuợc phù họp, ý 
nghiệp đuợc phù hợp; đó là những ước nguyện phù hợp. 

Phân tích: 

# Padakkhinam kãyakammam = thân nghiệp được phù hợp, 

- padakkhinam (padakkhina) <dt, trung, cc, sđ> = phù họp. 


233 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Bảy: 3.3 


- kãyakammam (kãya + kamma) <tapS, dt, trung, cc, sđ> = 
thân nghiệp. 

vãcãkammam padakkhỉnam = khẩu nghiệp đuợc phù họp, 

- vãcãkammam (vãca + kamma) <tapS, dt, trung, cc, sđ> = 
khẩu nghiệp. 

0- padakkhỉnam manokammam = nghiệp đuợc phù hợp, 

- manokammam (mana + kamma) <tapS, dt, trung, cc, sđ> = ý 
nghiệp. 

# panidhĩ te padakkhine = đó là những uớc nguyện phù hợp. 

- panidhĩ (panidhi) <dt, nam, cc, sđ> = sự uớc nguyện, hạnh 
phúc. 

- te (ta) <đại, trung, cc, sn> = những (ba nghiệp) này. 

- padakkhỉne (padakkhỉna) <dt, trung, đsc, sđ> = trong sự khéo 
léo, trong sự phù hợp, chon chánh. 

164. Padakkhỉnãnỉ katvãna, 
ỉabhantatthe padakkhỉne, 
te atthaỉaddhã sukhỉtã, 
virũỊhã Buddhasãsane, 
arogã sukhỉtã hotha, 
saha sabbehỉ hãtibhỉ. 

Nehĩa Vi êt: 

164. Khi nguời làm những việc thiện (phù họp), họ thu hoạch 
đuợc những quả lành. Những vị ấy đã đuợc sự lợi ích, sự an vui, 
sự tiến hóa trong giáo Pháp của đức Phật; cầu mong cho nguời 
cùng với tất cả thân quyến không bệnh tật, đuợc sự an vui. 

Phân tích: 

$ Padakkhỉnãnỉ katvãna labhantatthe padakkhine = khi 

nguời làm những việc thiện (phù họp), họ thu hoạch đuợc 
những quả lảnh. 


234 



11. Pubbanhasutta 


11. Kinh Buôi Sáng 


- padakkhinãni (padakkhina) <dt, trung, đc, sn> = những sự 
phù họp, sự khéo léo, thiện, lành. 

- katvãna (V kar + tvãna) <đtbb> = sau khi đã làm. 

- labhantatthe (labhantỉ + atthe) <sandhi> 

- labhanti (V labh + a + antỉ) <đt, ht, 3, sn> — thu hoạch, 
đạt đuợc, gặt hái. 

- atthe (attha) <dt, nam, đc, sn> = những tài sản, quả lành, 
sự lợi ích. 

- padakkhỉne = atthe (padakkhỉna) <tt, dt, trung, đc, sn> = phù 

hợp, họp lý. 

❖ te atthaỉaddhã sukhitã, virũỊhã Buddhasãsane = những vị 

ấy đã đuợc sự lợi ích, sự an vui, sự tiến hóa trong giáo Pháp của 

đức Phật; 

- te = tumhe (ta) <đại, nam, 2, cc, sn> = các nguôi. 

- atthaỉaddhã (attha + laddha + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = có 
đuợc sự lợi ích. 

- ỉaddha (labhati) <qkpt> = đã đuợc gặt hái, đã đuợc thâu 
lượm. 

- attha <dt, nam> = tài sản, sự lợi ích. 

- sukhitã (sukha + ita) <tapS, dt, nam, cc, sn> = được sự an vui. 

virũỊhã Buddhasãsane = sự tiến hóa trong giáo Pháp của đức 
Phật; 

- virũỊhã (vi + V rũỊha + ta) <qkpt, dt, nam, cc, sn> = được tiến 
hóa, đã được trưởng dưỡng, đã được lớn mạnh. 

- Buddhasãsane (Buddha + sãsana) <tapS, dt, trung, đsc, sđ> = 
trong giáo Pháp của đức Phật. 

$ arogã sukhỉtã hotha saha sabbehi nãtibhi = cầu mong cho 
người cùng với tất cả thân quyến không bệnh tật, được sự an 
vui. 


235 



Parittapaị i 


Phần II: Thứ Bảy: 3.3 


- arogã (na + roga) <baS, dt, trung, cc, sn> = không có bệnh tật. 

- hotha (V hũ + a + tha) <đt, mlc, 2, sn> = hãy là, hãy trở thảnh. 

- saha <bbt> = với, cùng. 

- sabbehi = nãtibhi (sabba) <tt, dt, nữ, sdc, sn> = cùng với tất 
cả. 

- nãtibhi (nãti) <dt, nữ, sdc, sn> = cùng với những người quyến 
thuộc. 


Pubbanhasuttam nỉtthỉtam. 

(Kinh Buổi Sáng đã được chấm dứt). 

- pubbanhasuttam (pubbanha + sutta) <tapS, dt, trung, cc, sđ> 
= kinh Buối Sáng. 

- nitthỉtam (nitthã + ita) <tapS, dt, trung, cc, sđ> = việc đã được 
chấm dứt. 


Vb^.tỆt.oév 


236 





PHẦN III 


(Hoàn Mãn) 


237 



238 



Phần III: 


Hoàn Mãn 


1. PACCAVEKKHANA 
(BỐN Sự QUÁN TƯỞNG) 


1. Cĩvare: 

Patisankhã yoniso, cĩvaram patisevãmi, yãvadeva sĩtassa 
patighãtãya, unhassa patighãtãya damsamakasavãt’ãtapa 
sarisapasamphassãnam patighãtãya, yãvadeva 

hirikopĩnappaticchãdanattham. 

Niỉhĩa Vi êt: 

1. về Y Phục: 

Sau khi quán tuởng một cách chơn chánh, tôi thọ dụng y phục 
này chỉ đế ngăn che cái lạnh; chỉ đế ngăn che cái nóng; chỉ đế 
ngăn che sự xúc chạm ruồi nhặng, muỗi mòng, gió, sức nóng của 
mặt trời (nắng), các loài rắn rít; cho việc che đậy sự hố thẹn của 
co thể (lõa lồ). 

Phân tích: 

# Patisankhã yoniso = sau khi đã quán tuởng một cách họp lý, 

- patisankhã (pati + sain V khã + tvã) <đtbb> = sau khi đã quán 
tuởng, sau khi đã xem xét. 

- yoniso (yoni + nã [so]) <trt> = một cách chon chánh, đúng lý 
lẽ, nhu lý. 

- yoni <dt, nữ> = kiến thức. 


❖ cĩvaram patisevãmi = tôi thọ dụng y phục này, 

- cĩvaram (cĩvara) <dt, trung, nữ, đc, sđ> = y phục, áo quần. 

- patisevãmi (pati + V si 1 + a + mi) <đt, ht, 3, sđ> = thọ dụng, 
dùng, mặc, ăn uống, ở. 


1 Theo tự điển của Ngài Buddhadatta là V sev 


239 



Parittapaị i 


Kinh Hộ Trì 


Bốn M u c Đích Của Vi ệ c Sử D u ng Y Ph uc: 

# 1. yãvadeva sĩtassa patighãtãya = chỉ đế ngăn che cái lạnh. 

- yãvadeva (yãva + eva) <sandhi> = chỉ, duy nhất. 

- yãva patighãtãya eva = chỉ đế chống lại, chỉ đế ngăn che. 

- sĩtassa (sĩta) <dt, trung, stc 1 , sđ> = từ / khỏi lạnh. 

- patighãtãya (patighãta) <dt, nam, cđc, sđ> = chỉ đế ngăn che, 
cho việc ngăn ngừa, cho việc chống lại, cho việc che chở. 

$ 2. yãvadeva unhassa patighãtãya = chỉ đế ngăn che cái nóng. 

- unhassa (unha) <dt, trung, cđc, sđ> = từ cái nóng, khỏi cái 
nóng, từ hoi nóng. 

$ 3. yãvadeva damsamakasavãt’ãtapa 
sarĩsapasamphassãnam patighãtãya = chỉ đê ngăn che sự xúc 
chạm ruồi nhặng, muỗi mòng, gió, sức nóng của mặt trời 
(nắng), các loài rắn rít. 

- damsamakasavãt’ãtapasarĩsapasamphassãnam 
(damsamakasavãt’ãtapasarĩsapa + samphassa) <tapS, dt, 
nam, stc, sn> = sự xúc chạm ruồi nhặng, muỗi mòng, gió, sức 
nóng của mặt trời, các loài rắn rít. 

- damsamakasavãt’ãtapasarĩsapa (ílaiụsa + makasa + 
vãta + ãtapa + sarĩsapa) 

- ílaiụsa <dt, nam> = ruồi nhặng. 

- makasa <dt, nam> = muỗi mòng. 

- vãta <dt, nam> = gió. 

- ãtapa <dt, nam> = sức nóng của mặt tròi, nắng, hoi nóng. 

- sarĩsapa <dt, nam> = bò sát, rắn rít. 

- samphassa (sain + phassa) <dt, nam> = sự xúc chạm. 

$ 4. yãvadeva hirỉkopĩnappatỉcchãdanattham = cho việc che 
đậy sự hô thẹn của co thê (lõa lô). 


1 Theo cách này được hiểu là đối cách, hay dịch là từ. 


240 




Phần III: 


Hoàn Mãn 


- hirikopĩnappaticchãdanattham 1 (hirikopĩna + 
paticchãdana) <tapS, dt, nữ, cđc, sđ> = cho việc che đậy sự hố 
thẹn của cơ thể (lõa lồ). 

- hirỉkopĩna = hiri + kopĩna 

- hiri <dt, nữ> = sự hô thẹn. 

- kopĩna <dt, trung> = lõa lồ, sự trần truồng, các phần 
của cơ thể. 

- paticchãdana <dt, trung> = sự che đậy. 

2. Pindapãte: 

Patisankhã yoniso, pindapãtarn patisevãmi, neva davãya, na 
madãya, na mandanãya, na vibhũsanãya, yãvadeva ỉmassa 
kãyassa thitiyã yãpanãya, vihiinsũparatiyã, brahma- 
cariyãnuggahãya, iti purãnanca vedanam patỉhankhãmi 
navanca vedanain na uppãdessãmi, yãtrã ca me bhavissati 
anavajjatã ca phãsuvihãro ca. 

Nẹhĩa Vi êt: 

2. về Vật Thực: 

Sau khi quán tưởng một cách chơn chánh, tôi thọ dụng đồ 
ăn khất thực, không phải đế vui đùa; không phải đế say mê; 
không phải để trang điểm; không phải để làm đẹp; chỉ để cho 
thân này được khỏe mạnh; chỉ đế duy trì mạng sống; chỉ đế chấm 
dứt tốn thương; chỉ đế trợ duyên phạm hạnh. Chính điều này là, 
tôi diệt trừ cảm thọ củ, không cho phát sanh cảm thọ mới (thọ 
khố), sẽ có sức khỏe cho tôi, là người không lỗi lầm, và là người 
được sống được an lạc. 


1 Từ assa (cđc) đã biến ttham, hay thinh biến đổi thành aya ví dụ atthaya, 
hitãya, sukhãya. 


241 



Parittapaị i 


Kinh Hộ Trì 


Phân tích: 

❖ Patisankhã yoniso, pindapãtam patisevãmi = sau khi quán 
tuởng một cách chơn chánh, tôi thọ dụng đồ ăn khất thực, 

- pindapãtam <pindapãta) <dt, nam, đc, sđ> = đồ ăn khất thực. 

Bốn điều nên tử chối: 

$ 1. neva davãya = không phải để vui đùa, 

0- 2. na madãya = không phải đế say mê, 

3. na maọdanãya = không phải đế trang điểm. 

^ 4. na vibhũsanãya = không phải đế làm đẹp. 

-neva = na = không 

- neva patisevãmi = na patisevãmi 

- davãya (dava) <dt, nam, cđc, sđ> = cho việc vui đùa 

- madãya (mada) <dt, nam, cđc, sđ> = cho việc say mê. 

- mandanãya (mandana) <dt, trung, cđc, sđ> = cho việc trang 
điểm. 

- vibhũsanãya (vibhũsana) <dt, trung, cđc, sđ> = cho việc làm 
đẹp (mùi thom). 

Tám điều đươc chấn nhân: 

^ 1. yãvadeva imassa kãyassa thitiyã = chỉ đê cho thân này 
đuợc khỏe mạnh. 

- yãvadeva = yãva + eva <sandhi> = chỉ. 

- yãva thitiyã eva = chỉ đê cho sự khỏe mạnh, chỉ đê cho sự 
bền vững. 

- ỉmassa = kãyassa (ima) <tt, đại, nam, stc, sđ> = thân này. 

- kãyassa (kãya) <dt, nam, stc, sđ> = của thân. 

- thitiyã (thiti) <dt, nữ, cđc, sđ> = sự duy trì, có đuợc; đế đứng. 

¥ 2. yãpanãya [yãva yãpanãya eval = chỉ đế duy trì mạng sống. 

- yãpanãya (yãpana) <dt, trung, cđc, sđ> = cho sự duy trì mạng 
sống, cho sự duy trì, cho sự nuôi duờng, chất bổ. 


242 



Phần III: 


Hoàn Mãn 


❖ 3. vihimsũparatiyã [yãva vihimsũparatiyã eval = chỉ để 

chấm dứt tổn thương. 

- vihiinsũparatiyã (vihiĩnsã + uparati) <tapS, dt, nữ, cđc, sđ> = 
cho sự chấm dứt sự bất lạc. 

- vihimsã <dt, nữ> = sự đau khổ, sự tổn thương. 

- uparati <dt, nữ> = sự chấm dứt, sự tránh khỏi. 

❖ 4. brahmacariyãnuggahãya rvãva brahmacariyãnuggahãya 
eval = chỉ đê trợ duyên phạm hạnh. 

- brahmacariyãnuggahãya (brahmacariya + anuggaha) <dt, 
nam, cđc, sđ> = chỉ để trợ duyên phạm hạnh. 

- brahmacariyã <dt, nữ> = phạm hạnh. 

- brahma <dt, nam> = phạm, mô phạm, cao quý. 

- cariya <dt, nữ> = việc làm, hành động, hạnh. 

- anuggaha (anu + V gaha) <dt, trung> = sự hồ trợ, sự trợ 
duyên. 

❖ 5. iti purãnanca vedanain patỉhankhãmi = chính điều này là, 
tôi diệt trừ cảm thọ củ, 

- iti <bbt> = như thế. 

- purãnanca = purãnam + ca <sandhi> 

- purãnam = vedanam (purãna) <tt, dt, nữ, đc, sđ> = củ, 
(cảm thọ) trước đây. 

- vedanam (vedanã) <dt, nữ, đc, sđ> = cảm thọ. 

- patỉhankhãmi (pati + V han + a + mi) <đt, ht, 3, sđ> = tôi sẽ 
diệt trừ. 

$ 6. navanca vedanam na uppãdessãmi = không cho phát sanh 
cảm thọ mới (thọ khố), 

- navanca = navam + ca <sandhi> 

- navain = vedanam (nava) <tt, dt, nữ, đc, sđ> = (cảm thọ) 
mới. 


243 



Parittapaị i 


Kinh Hộ Trì 


- uppãdessãmi (u + V pad + e + sãmi) <đt, tl, 1, sđ> = sẽ phát 
sanh. 

$ 7. yãtrã ca me bhavissati = sẽ có sức khỏe cho tôi. 

- yãtrã (yãtrã) <dt, nữ, cc, sđ> = sức khỏe, sự duy trì sự sống, lộ 
trình. 

- me (amha) <đại, nam, stc, sđ> = cho tôi, của tôi. 

- bhavissati (V bhũ + a + sati) <đt, tl, 3, sđ> = sẽ có. 

$ 8. anavajjatã ca = là người không có lỗi lầm. 

- anavajjatã (anavajja + tã) <dt, nữ, cc, sđ> = người không có 
lồi lầm. 

- anavajja (na + avajja + ya) <baS, dt, nam> = không có lồi 
lầm. 

- avajja = vajja <dt, trung> = lồi lầm 


Sư lo i ích của v â t th ưc: 

^ phãsuvihãro ca = và là người được sống an lạc. 

- phãsuvihãro (phãsu + vihãra) <kamS, dt, nam, cc, sđ> = được 
sống an lạc. 

- phãsu <dt, nam> = sự an lạc, sự dề dàng. 

3. Senãsane: 

Patisankhã yoniso, senãsanam patisevãmi, yãvadeva sĩtassa 
patighãtãya, uọhassa patighãtãya, 

damsamakasavãt’ãtapasarisapasamphassãnam patighãtãya, 
yãvadeva utuparissayavinodanappatisallãnãrãmattham. 

Nehĩa Vi êt: 

3. về Chồ Ở: 

Sau khi quán tưởng một cách chon chánh, tôi thọ dụng chồ 
ở này chỉ đế ngăn che cái lạnh; chỉ đế ngăn che cái nóng; chỉ đế 


244 



Phần III: 


Hoàn Mãn 


ngăn che sự xúc chạm ruồi nhặng, muỗi mòng, gió, sức nóng của 
mặt trời (nắng), các loài rắn rít; chỉ đế diệt trừ sự hiểm nguy của 
thời tiết và đế hoan hỷ noi ẩn cư. 

Phân tích: 

- senãsanam (sena + ãsana) <dvanS, kamS, dt, trung, đc, sđ> = 
chồ ở, trú xứ, sàn tọa. 

Có bốn mục đích khỉ sử dụng trú xứ giống với phần y phục, 
riêng ở đây chỉ khác yếu tố thứ tư. 

❖ 4. yãvadeva utuparissayavinodanappatisallãnãrãmattham 

= chỉ diệt trừ sự hiểm nguy của thời tiết và đế hoan hỷ noi ấn 
cư. 

- utuparissayavinodanappatisallãnãrãmattham 
(utuparissayavinodana + patisallãnãrãma + ttham) <dvanS> 

- utuparissayavinodana (utuparissaya + vinodana) <tapS, 
dt, trung, cc, sđ> = sự diệt trừ sự nguy hiểm của thời tiết. 

- utuparissayavinodanattham (utuparissayavinodana 
+ ttham 1 ) <tapS, dt, trung, cđc, sđ> = để diệt trừ sự 
nguy hiểm của thời tiết. 

- utuparissayavinodana = utuparissaya + vỉnodana 

- utu <dt, nữ, trung> = thời tiết. 

- parissaya <dt, nam> = sự nguy hiểm. 

- vinodana <dt, trung> = sự diệt trừ. 

- patỉsaỉlãnãrãmattham (patỉsaỉlãnãrãma + ttham) <dt, 
nam, cđc, sđ> = để hoan hỷ noi ẩn cư, cho sự hoan hỷ trong 
thanh vắng. 

- patisallãnãrãma = patỉsaỉỉãna + ãrãma 

- patisalỉãna <dt, trung> = sự ấn cư, sự thanh vắng. 

- ãrãma <dt, nam> = hoan hỷ, vui vẻ; tự viện, ngôi chùa. 


1 assa (cđc) biến đổi thành attham. 


245 



Parittapaị i 


Kinh Hộ Trì 


4. Gilãnapaccayabhesajje: 

Patisankhã yoniso, gilãnapaccayabhesajjaparikkhãram 
patisevãmi, yãvadeva, uppannãnam veyyãbãdhikãnam, 
vedanãnam patighãtãya, abyãpajjhaparamatãya. 

Nehĩa Vỉ êt: 

4. về Dược Phẩm: 

Sau khi quán tưởng một cách chơn chánh, tôi thọ dụng 
dược phấm dành cho người bệnh; chỉ đế diệt trừ những cảm thọ 
áp bức đã khởi sanh; chỉ đế cho sức khỏe được tốt nhất. 

Phân tích: 

$ gilãnapaccayabhesajjaparikkhãram patisevãmi = tôi thọ 
dụng dược phẩm dành cho người bệnh. 

- gilãnapaccayabhesajjaparikkhãram (gilãnapaccayabhesajja 
+ parikkhãra) <kamS, dt, nam, đc, sđ> = dược phẩm dành cho 
người bệnh. 

- gilãnapaccaya (gilãna + paccaya) <tapS, dt, nam> = dành 
cho người bệnh. 

- gilãnapaccayabhesajja (gilãnapaccaya + bhesajja) 

<kamS, dt, trưng> = dược phẩm dành cho người bệnh. 

- gilãna <tt> = người bệnh, bệnh tật. 

- paccaya <dt, nam> = yếu tố, phưong tiện. 

- bhesajja <dt, trung> = thuốc men, dược phẩm. 

- parikkhãra (parikkhãra) <dt, nam> = vật dụng. 

Cỏ hai m ụ c đích của vi ệ c dùng dươc phẩm: 

❖ 1. yãvadeva uppannãnam veyyãbãdhikãnam vedanãnam 
patighãtãya = chỉ đế diệt trừ những cảm thọ áp bức đã khởi 
sanh. 

- uppannãnam = vedanãnam (uppannã) <tt, dt, nữ, stc, sn> = 
của (những cảm thọ) đã sanh khởi. 

- veyyãbãdhikãnam = vedanãnam (veyyãbãdhikã) <tt, dt, nữ, 


246 



Phần III: 


Hoàn Mãn 


stc, sn> = những (cảm thọ) áp bức. 

- vedanãnam (vedanã) <dt, nữ, stc, sn> = của các cảm thọ. 

^ (yãvadeva) abyãpajjhaparamatãya = chỉ đế cho việc sức 
khỏe được tốt nhất. 

- abyãbajjhaparamatãya (abyãbajjha + parama + tã 1 ) 

<kamS, dt, nữ, cđc, sđ> = cho việc sức khỏe được tốt nhất. 

- abyãpajjha (na + byãpajjhati) <dt, nam> = sức khỏe tốt, 
việc an toàn. 

- byãpajjhati = gặp rắc rối, trở nên yếu ớt. 

- vyãpajjha = byãpajjha<tt, dt, trung> = trở nên yếu ớt, 
sự tốn hại, rắc rối. 

- parama <dt, nam> = sự tốt nhất, sự tuyệt vời. 

-- 


1 nữ tánh. 


247 





248 



Phần III: 


Hoàn Mãn 


2. METTÃBHÃVANÃ 
(PHÁT TRIỂN TÂM TÙ) 

1. Aham avero homi, abyãpajjho homỉ, anĩgho homi, 
sukhĩ attãnam parỉharãmi. 

2. Imasmỉm mahãvijjãlaye (vihãre) vasantã sabbe sattã 
averã hontu, abyãpajjhã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam 
pariharantu. 

3. Imasmim mahãvijjãlaye (vihãre) ãrakkhadevatã averã 
hontu, abyãpajjhã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam 
parỉharantu. 

4. Imasmim nagare vasantã sabbe sattã averã hontu, 
abyãpajjhã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

5. Imasmim nagare ãrakkhadevatã averã hontu, 

abyãpaịjhã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

6. Amhăkam catupaccayadãyakã averã hontu, 
abyãpaịjhã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

7. Amhãkam veyyãvaccakarã averã hontu, abyãpajjhã 
hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

8. Imasmim ratthe vasantã sabbe sattã averã hontu, 
abyãpajjhã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

9. Imasmỉm ratthe ãrakkhadevatã averã hontu, 

abyãpajjhã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

10. Imasmim sãsane ãrakkhadevatã averã hontu, 

abyãpaịjhã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

11. Imasmim cakkavãỊe sabbe sattã averã hontu, 

abyãpaịjhã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 

12. Imasmim cakkavãịe ãrakkhadevatã averã hontu, 
abyãpaịjhã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ attãnam parỉharantu. 


249 



Parittapaị i 


Kinh Hộ Trì 


Nghĩa Vi êt: 

1. Cầu mong cho tôi không có oan trái, không có làm hại, 
không có khố não, hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

2. Cầu mong cho tất cả chủng sanh đang sống trong đại 
học (tự viện) này không có oan trái, không có làm hại, không có 
khố não, hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

3. Cầu mong cho chư thiên đang hộ trì đại học (tự viện) 
này không có oan trái, không có làm hại, không có khố não, hãy 
tự giữ mình cho được sự an vui. 

4. Cầu mong cho tất cả chủng sanh đang Sống trong thành 
pho này không có oan trái, không có làm hại, không có khố não, 
hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

5. Cầu mong cho chư thiên đang hộ trì trong thành phố này 
không có oan trái, không có làm hại, không có khố não, hãy tự 
giữ mình cho được sự an vui. 

6. Cầu mong cho những người phật tử chu cấp tứ vật dụng 
của tôi không có oan trái, không có làm hại, không có khố não, 
hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

7. Cầu mong cho những người kề cận của tôi không có oan 
trái, không có làm hại, không có khố não, hãy tự giữ mình cho 
được sự an vui. 

8. Cầu mong cho tất cả chủng sanh đang Sống trong quốc 
độ này không có oan trái, không có làm hại, không có khố não, 
hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

9. Cầu mong cho chư thiên đang hộ trì quốc độ này không 
có oan trái, không có làm hại, không có khố não, hãy tự giữ mình 
cho được sự an vui. 

10. Cầu mong cho chư thiên đang hộ trì giáo Pháp này 
không có oan trái, không có làm hại, không có khố não, hãy tự 
giữ mình cho được sự an vui. 

11. Cầu mong cho tất cả chủng sanh trong ta bà thế giới 


250 



Phần III: 


Hoàn Mãn 


này không có oan trái, không có làm hại, không có khổ não, hãy 
tự giữ mình cho được sự an vui. 

12. Cầu mong cho chư thiên đang hộ trì ta bà thế giới này 
không có oan trái, không có làm hại, không có khố não, hãy tự 
giữ mình cho được sự an vui. 

Phân tích: 

$ 1. Aham avero homi, abyãpajjo homi, anĩgho homi, sukhĩ 
attãnam parỉharãmi = cầu mong cho tôi không có oan trái, 
không có làm hại, không có khố não, hãy tự giữ mình cho được 
sự an vui. 

- aliaiụ (amha) <đại, 3t, 1, cc, sđ> = tôi, con. 

- avero (na + vera + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = không có oan 
trái. 

- homi (V hũ + a + mi) <đt, ht, 1, sđ> = hãy là, hãy có, cầu mong 
hãy là. 

- abyãpajjo (na + byãpajja + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = 
không làm hại. 

- anĩgho (na + ĩgha + ya) <baS, dt, nam, cc, sđ> = không có khô 
não. 

- sukhĩ (sukha + ĩ) <dt, nam, cc, sđ> = được an vui. 

- attãnaiụ (atta) <dt, nam, đc, sđ> = tôi, ta, tự mình. 

- pariharãmi (pari + V har + a + mi) <đt, mlc, 1, sđ> = hãy gìn giữ. 

0 2. Imasmỉm mahãviịịãlaye (vihãre) vasantã sabbe sattã 
averã hontu, abyãpajjhã hontu, anĩghã hontu, sukhĩ 
attãnam pariharantu = cầu mong những chủng sanh đang 
sống trong đại học (tu viện) này không có oan trái, không có 
làm hại, không có khố não, hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

- averã hontu: (cầu mong những người ấy) không oan trái. 

- abyãpajjhã hontu: (cầu mong những người ấy) không có 
làm hại. 


251 



ParittapaỊ i 


Kinh Hộ Trì 


- anĩghã hontu: (cầu mong những người ấy) không có khố 
não. 

- sukhĩ attãnam parỉharantu: (cầu mong những người ấy) 
hãy tự giữ mình cho được sự an vui. 

- ỉmasmim mahãvijjãlaye <dt, nam, đsc, sđ> = trong tịnh xá 
(vh.đại học) này. 

- mahãvijjãlaye (mahanta + vijjãlaya) <kamS, dt, nam, đsc, 
sđ> = trong đại học, trong tịnh xá, trong chùa. 

- vasantã = sabbe sattã (V vas + a + anta) <tt, dt, nam, cc, sn> 
= (những chúng sanh) đang sống. 

- sabbe = sattã (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả (chúng 
sanh), mọi (người). 

- sattã (satta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh, mọi người. 

- averã (na + vera + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = không oan trái. 

- hontu (V hũ + a + antu) <đt, mlc, 3, sn> = mong cho, hãy là. 

- abyãpajjhã (na + byãpajjha + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
không có làm hại. 

- byãpajjha (vi + ã + pad + ya) <dt, nam> = sự thất bại, bị 
phiền phức, bị tức giận, phiền hà. 

- anĩghã (na + ĩgha + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = không có khô 
não. 

- ĩgha <dt, nam> = nguy khốn, nồi khốn khố. 

- sukhĩ (sukha + ĩ) <dt, nam, cc, sn> = sự an vui. 

- attãnam (atta) <dt, nam, stc, sn> = (giữ) mình, của những 
người đó. 

- parỉharantu (pari + V har + a + antu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy 

gìn giữ. 

# 3. Imasmim mahãvijjãlaye (viltãre) ãrakkhadevatã = chư 
thiên đang hộ trì đại học (tự viện) này. 

- ãrakkhadevatã (ãrakkha + devatã) <kamS, dt, nữ, cc, sn> = 
chư thiên đang hộ trì. 

- ãrakkha (ã + V rakkh + na) = người bảo vệ, trông nom. 


252 



Phần IIP. 


Hoàn Mãn 


% 4. Imasmim Iiagare vasantã sabbe sattã = tất cả chủng sanh 
đang sống trong thành phố này. 

- nagare (nagara) <dt, trung, đsc, sđ> = trong thành phố. 

- vasantã = ãrakkhadevatã (vasanta) <tt, dt, nữ, cc, sn> = đang 
cư ngụ, đang sống. 

$ 5. Imasmim nagare ãrakkhadevatã = chư thiên đang hộ trì 
trong thành phố này. 

# 6. Amhãkam catupaccayadãyakã = những người phật tử chu 
cấp tứ vật dụng của tôi. 

- amhãkam (amha) <đại, stc, sn> = của tôi. 

- catupaccayadãyakã (catupaccaya + dãyaka) <tapS, dt, nam, 
cc, sn> = những người phật tử chu cấp tứ vật dụng. 

- catupaccaya (catu + paccaya) <dis, dt, nam> = tứ vật 
dụng (y phục, vật thực, thuốc men, chồ ở hay sàng tọa). 

$ 7. Amhãkam veyyãvaccakarã = những người kề cận của tôi. 

- veyyãvaccakarã (veyyavacca + kara) <tapS, dt, nam, cc, sn> 
= những người kề cận. 

$ 8. Imasmim ratthe vasantã sabbe sattã = tất cả chủng sanh 
đang sống trong quốc độ này. 

- ratthe (rattha) <dt, trung, đsc, sđ> = trong quốc độ. 

# 9. Imasmim ratthe ãrakkhadevatã = chư thiên đang hộ trì 
quốc độ này. 

$ 10. Imasmim sãsane ãrakkhadevatã = chư thiên đang hộ trì 
giáo Pháp này. 

#11. Imasmim cakkavãịe sabbe sattã = tất cả chủng sanh trong 
ta bà thế giới này. 


253 



Parittapaị i 


Kinh Hộ Trì 


- cakkavãỊe (cakka + vãỊa) <kamS, dt, nam, đsc, sđ> = trong ta 
bà thế giới. 

# 12. Imasmim cakkavãịe ãrakkhadevatã = chư thiên đang hộ 
trì ta bà thế giới này. 


Puratthimãya disãya, pacchimãya disãya, uttarãya 
disãya, dakkhỉnãya disãya, puratthimãya anudỉsãya, 
pacchimãya anudỉsãya, uttarãya anudisãya, dakkhỉnãya 
anudisãya, hetthimãya disãya, uparimãya disãya, sabbe 
sattã, sabbe pãnã, sabbe bhũtã, sabbe puggalã, sabbe 
attabhãvapariyãpannã, sabbã itthiyo, sabbe purisã, sabbe 
ariyã, sabbe anariyã, sabbe devã, sabbe manussã, sabbe 
vinipãtikã averã hontu, abyãpajjhã hontu, anĩghã hontu, 
sukhĩ attãnam parỉharantu. 

Nehĩa Vi êt: 

Cầu mong cho tất cả chúng sanh, tất cả hữu tình, tất cả sanh linh, 
tất cả cái nhân, tất cả loài có sắc thân, tất cả giống cái, tất cả 
giống đực, tất cả bậc thánh, tất cả phàm phu, tất cả chu thiên, tất 
cả nhân loại, tất cả chúng sanh đọa xứ trong huớng Đông, huớng 
Tây, huớng Bắc, huớng Nam, huớng Đông Nam, huớng Tây 
Bắc, huớng Đông Bắc, huớng Tây Nam, huớng duới, huớng trên, 
không có oan trái, không có làm hại, không có khố não, hãy tự 
giữ mình cho đuợc sự an vui. 

Phân tích: 

^ Cỏ 10 phưong hướng: 

1. puratthimãya disãya = trong huớng Đông. 

2. pacchimãya disãya = trong huớng Tây. 

3. uttarãya disãya = trong huớng Bắc. 


254 




Phần III: 


Hoàn Mãn 


4. dakkhỉnãya disãya = trong hướng Nam. 

5. puratthimãya anudisãya = trong hướng Đông Nam. 

6. pacchimãya anudisãya = trong hướng Tây Bắc. 

7. uttarãya anudỉsãya = trong hướng Đông Bắc. 

8. dakkhỉnãya anudỉsãya = trong hướng Tây Nam. 

9. hetthimãya disãya = trong hướng dưới. 

10. uparimãya disãya = trong hướng trên. 

- puratthimãya = disãya (puratthimã) <tt, dt, nữ, đsc, sđ> = ở / 
trong hướng Đông. 

- disãya (disã) <dt, nữ, đsc, sđ> = trong hướng, phưong hướng. 

- pacchimãya (pacchimã) <tt, dt, nữ, đsc, sđ> = ở / trong hướng 
Tây. 

- uttarãya (uttarã) <dt, nữ, đsc, sđ> = ở / trong hướng Bắc. 

- dakkhinãya (dakkhinã) <tt, dt, nữ, đsc, sđ> = ở / trong hướng 
Nam. 

- anudisãya (anu + disã) <dt, nữ, đsc, sđ> = ở hướng kế, hướng 
phụ (khoảng giữa của hai hướng chính). 

- hetthimãya (hetthimã) <tt, dt, nữ, đsc, sđ> = ở hướng dưới. 

- uparimãya = disãya (uparimã) <tt, dt, nữ, đsc, sđ> = ở hướng 
trên. 

$ sabbe sattã, sabbe pãnã, sabbe bhũtã, sabbe puggalã, sabbe 
attabhãvapariyãpannã, sabbã itthiyo, sabbe purisã, sabbe 
ariyã, sabbe anariyã, sabbe devã, sabbe manussã, sabbe 
vinipãtikã = tất cả chúng sanh, tất cả hữu tình, tất cả sanh linh, 
tất cả cá nhân, tất cả loài có sắc thân, tất cả giống cái, tất cả 
giống đực, tất cả bậc thánh, tất cả phàm phu, tất cả chư thiên, 
tất cả nhân loại, tất cả chúng sanh đọa xứ, 

- sabbe = sattã (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả (chúng sanh). 

- sattã (satta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh. 

- pãnã (pãna) <dt, nam, cc, sn> = hữu tình, chúng sanh có hoi 
thở. 


255 



ParittapaỊ i 


Kinh Hộ Trì 


- bhũtã (bhũta) <dt, nam, cc, sn> = sanh linh, chúng sanh đang 
ở trong thai bào. 

- puggalã (puggala) <dt, nam, cc, sn> = những cá nhân, những 
hạng người. 

- attabhãvapariyãpannã = sattã (attabhãva + pariyãpannã) 

<tapS, tt, dt, nam, cc, sn> = có sắc thân, những cá thế đang sanh 
trưởng. 

- attabhãva <dt, nam> = cá nhân. 

- pariyãpannã <qkpt> = gồm cả, thuộc về, được vào trong. 

- itthiyo (itthi) <dt, nữ, cc, sn> = những người nữ, giống cái. 

- purisã (purisa) <dt, nam, cc, sn> = những người nam, giống 
đực. 

- ariyã (ariya) <dt, nam, cc, sn> = các bậc thánh. 

- anariyã (na + ariya) <kamS, dt, nam, cc, sn> = những phàm 
phu, những bậc không cao quý. 

- devã (deva) <dt, nam, cc, sn> = chư thiên. 

- manussã (manussa) <dt, nam, cc, sn> = loài người. 

- vinipãtikã (vinipãtika) <dt, nam, cc, sn> = những người nghèo 
khổ, những người bị tước đoạt. 

-^o.-^-.oéS- 


256 





Phần III: 


Hoàn Mãn 


3. KÃYAGATÃSATI 1 
(NIỆM THÂN) 

Atthi imasmim kãye kesã, ỉomã, nakhã, dantã, taco; 
mamsam, nhãru, atthi, atthimiĩiịani, vakkam; 
hadayam, yakanam, kỉlomakam, pihakam, papphãsam; 
antam, antagunam, udarỉyam, karĩsam, matthalungam; 
pittam, semham, pubbo, lohitam, sedo, medo; 
assu, vasã, khcỊo, singhãnikã, ỉasikã, imittarp. 

Nshĩa Vi êt: 

Trong tấm thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy xương, thận, tim, gan, bầy nhầy, bao tử, phối, ruột 
già, ruột non, vật thực mới, phấn (vật thực đã tiêu hóa), óc, mật, 
đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, nước mắt, mỡ lỏng, nước miếng, 
nước mũi, nước nhớt, nước tiểu. 

Phân tích: 

^ Atthi ỉmasmỉm kãye = trong tấm thân này có, 

- atthi (V as + a + ti) <đt, ht, 3, sđ> = có. 

- imasmim = kãye (ima) <tt, dt, nam, đsc, sđ> = trong (tấm 
thân) này. 

- kãye (kãya) <dt, nam, đsc, sđ> = trong tấm thân. 

$ kesã, lomã, nakhã, dantã, taco = tóc, lông, móng, răng, da, 

- kesã (kesa) <dt, nam, cc, sn> = tóc. 

- lomã (loma) <dt, nam, cc, sn> = lông. 

- nakhã (nakha) <dt, nam, cc, sn> = móng. 


1 Dvattimsakara (Ba mươi hai phần của cơ thể) Bodhi Vandana, do 
Mahãbodhi Mahãvihãra, Bodhagaya, tndia, xb bởi Book Hill, New Delhi, 
2004, tr. 131 


257 



Parittapaị i 


Kinh Hộ Trì 


- dantã (danta) <dt, nam, cc, sn> = răng. 

- taco (taca) <dt, nam, cc, sđ> = da. 

❖ mamsam, nhãru, atthi, atthimiĩiịain, vakkam = thịt, gân, 
xương, tủy, thận, 

- ma lự sa lự (mamsa) <dt, trung, cc, sđ> = thịt. 

- nhãru (nhãru) <dt, nam, cc, sđ> = gân. 

- atthi (atthi) <dt, trung, cc, sđ> = xương. 

- attliimiĩiịani (atthi + mỉnja) <tapS, dt, trung, cc, sđ> = tủy 

xương, tủy. 

- vakkam (vakka) <dt, trung, cc, sđ> = thận. 

$ hadayam, yakanam, kiỉomakam, pihakam, papphãsam = 

tim, gan, bầy nhầy, bao tử, phối, 

- hadayam (hadaya) <dt, trung, cc, sđ> = tim. 

- yakanam (yakana) <dt, trung, cc, sđ> = gan. 

- kilomakam (kiỉomaka) <dt, trung, cc, sđ> = bầy nhầy. 

- pihakam (pihaka) <dt, trung, cc, sđ> = bao tử. 

- papphãsam (papphãsa) <dt, trung, cc, sđ> = phổi. 

$ antaiụ, antagunam, udariyam, karĩsam, matthalungam = 

ruột già, ruột non, vật thực mới, phấn, óc, 

- antam (anta) <dt, trung, cc, sđ> = ruột già. 

- antagunam (anta + guna) <tapS, dt, trung, cc, sđ> = ruột non. 

- udariyam (udariya) <dt, trung, cc, sđ> = vật thực mới, vật 
thực chưa tiêu. 

- karĩsam (karĩsa) <dt, trung, cc, sđ> = phấn, vật thực đã tiêu 
hóa. 

- matthalungam (matthalunga) <dt, trung, cc, sđ> = óc, não. 

^ pittam, semham, pubbo, lohitain, sedo, medo = mật, đàm, 
mủ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, 


258 



Phần IIP 


Hoàn Mãn 


- pittam (pitta) <dt, trung, cc, sđ> = mật. 

- semham (semha) <dt, trung, cc, sđ> = đàm. 

- pubbo (pubba) <dt, nam, cc, sđ> = mủ. 

- lohitam (lohita) <dt, trung, cc, sđ> = máu. 

- sedo (seda) <dt, nam, cc, sđ> = mồ hôi. 

- medo (meda) <dt, nam, cc, sđ> = mỡ đặc. 

^ assu, vasã, khcỊo, singhãnikã, lasỉkã, miittaiụ = nuớc mắt, 
mỡ lỏng, nuớc miếng, nuớc mũi, nuớc ở khớp xuơng (niêm 
dịch), nuớc tiểu. 

- assu (assu) <dt, trung, cc, sđ> = nuớc mắt. 

- vasã (vasã) <dt, nữ, cc, sđ> = mỡ lỏng. 

- kheỊo (kheỊa) <dt, nam, cc, sđ> = nuớc miếng. 

- singhãnikã (singhãnikã) <dt, nữ, cc, sđ> = nuớc mũi. 

- ỉasỉkã (lasỉkã) <dt, nữ, cc, sđ> = nuớc ở khóp xuơng (niêm dịch). 

- muttam (mutta) <dt, trung, cc, sđ> = nuớc tiểu. 

-.-!$■. - 

4. MARANASSATI 
(NIỆM Sự CHẾT) 

Sabbe sattã marissanti, maranti ca marimsupi, 
tath’ev’ãhaĩn marissãmi, ettha me n’atthi samsayo. 

Nehĩa Vi êt: 

Tất cả chúng sanh đã chết, (đang) chết và sẽ chết; tôi cũng sẽ 
chết giống như vậy. Điều đó đối với tôi không có gì nghi ngờ. 

Phân tích: 

$ Sabbe sattã marissantỉ, maranti ca marimsupi = tất cả 

chúng sanh đã chết, (đang) chết và sẽ chết; 


259 





Parittapaị i 


Kinh Hộ Trì 


- sabbe = sattã (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = tất cả. 

- sattã (satta) (dt, nam, cc, sn> = chúng sanh. 

- marỉssantỉ (V mar + a + ssantỉ) <đt, tl, 3, sn> = sẽ chết. 

- maranti (V mar + a + nti) <đt, ht, 3, sn> = chết, đang chết. 

- marimsupi = marimsu + api 

- marimsu (V mar + a + iiựsu) <đt, qk, 3, sn> = đã chết. 

0- tath’ev’ãham marissãmi = tôi cũng sẽ chết giống như vậy. 

- tath’ev’ãham = tathã + eva + a lia lự 

- tathã <trt> = như thế ấy. 

- eva <bbt> = chỉ. 

- marỉssãmỉ (V mar + a + ssãmỉ) <đt, tl, 1, sđ> = sẽ chết. 

# ettha me n’atthi samsayo = điều đó đối với tôi không có gì 
nghi ngờ. 

- ettha <trt, bbt> = ở đây. 

- me (amha) <đại, 3t, nam, cđc, sđ> = đến tôi. 

- n’atthi = na + atthi hay natthi <bbt> = không. 

- atthi (V as) <đt, ht, 3, sđ> = có. 

- samsayo (samsaya) <dt, nam, cc, sđ> = sự nghi ngờ. 

-- 


260 





Phần III: 


Hoàn Mãn 


5. PATTHANÃ 
(ƯỚC NGUYỆN) 

Uddham yãva bhavaggã ca, adho yãva avĩcito, 

samantã cakkavãỊesu, ye sattã p athavĩcarã . abyãpajjhã 

niverã ca, niddukkhã c’ãnupaddavã. 

Uddham yãva bhavaggã ca, adho yãva avĩcito, 

samantã cakkavãỊesu, ye sattã udakecarã . abyãpajjhã niverã 
ca, nỉddukkhã c’ãnupaddavã. 

Uddham yãva bhavaggã ca, adho yãva avĩcito, 

samantã cakkavãỊesu, ye sattã ãkãsecarã. abyãpajjhã niverã 
ca, nỉddukkhã c’ãnupaddavã. 

Nẹhĩa Vi êt: 

Cầu mong cho toàn the chúng sanh đang sống trẽn m ă t đất từ 
những cõi trời cao nhất cho đến thấp nhất là địa ngục avĩci (A-tỳ) 
trong toàn bộ ta bà thế giới không có làm hại, không có oan trái, 
không có đau khổ, và đuợc thoát khỏi hiểm nguy. 

Cầu mong cho toàn thế chúng sanh đang sống trong nuởc từ 
những cõi trời cao nhất cho đến thấp nhất là địa ngục avĩci (A-tỳ) 
trong toàn bộ ta bà thế giới không có làm hại, không có oan trái, 
không có đau khố, và đuợc thoát khỏi hiểm nguy. 

Cầu mong cho toàn thế chúng sanh đang sống trẽn bầu trời 
từ những cõi trời cao nhất cho đến thấp nhất là địa ngục avĩci (A- 
tỳ) trong toàn bộ ta bà thế giới không có làm hại, không có oan 
trái, không có đau khổ, và đuợc thoát khỏi hiểm nguy. 

Phân tích: 

$ Uddham yãva bhavaggã ca adho yãva avĩcito = từ những 
cõi trời cao nhất cho đến thấp nhất là địa ngục avĩci (A-tỳ), 

- uddham (uddham) <bbt> = bên trên. 

- yãva <bbt> = cho đến khi. 


261 



Parittapaị i 


Kinh Hộ Trì 


- bhavaggã (bhava + agga) <tapS, dt, nam, xxc, sđ> = hữu cao 
nhất, cõi trời cao nhất. 

- bhava <dt, nam> = hữu, hiện hữu, cảnh giới. 

- agga <tt> = cao nhất. 

- adho <bbt> = bên duới. 

- avĩcito (na + vĩci + ya) <baS, dt, nam, xxc, sđ> = địa ngục 
avĩci. 

samantã cakkavãỊesu = trong toàn bộ ta bà thế giới, 

- samantã (samantã) <bbt> = tất cả các phuong. 

- cakkavãỊesu (cakka + vãla) <dt, nam, đsc, sn> = trong ta bà 
thế giới. 

# 1. ye sattã pathavĩcarã = chúng sanh đang sống trên mặt đất, 

- ye = sattã (ya) <đại, dt, nam, cc, sn> = chúng sanh mà, chúng 
sanh nào. 

- pathavĩcarã = ye sattã (pathavĩ + cara) <tapS, tt, dt, nam, cc, 
sn> = trên mặt đất. 

# 2. ye sattã udakecarã = chúng sanh đang sống trong nuớc, 

- udakecarã = udake + carã 

- udake (udaka) <dt, trung, đsc, sđ> = trong nuớc. 

- carã = ye sattã (cara) <tt, dt, nam, cc, sn> = đang sống. 

# 3. ye sattã ãkãsecarã = chúng sanh đang sống trên hu không, 

- ãkãsecarã = ãkãse + carã 

- ãkãse (ãkãsa) <dt, nam, đsc, sđ> = trên hu không. 

# abyãpajjhã niverã ca = không có làm hại, không có oan trái, 

- abyãpajjhã (na + byãpajjha + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = 
không có làm hại. 

- niverã (ni + vera + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = không oan trái. 


262 



Phần III: 


Hoàn Mãn 


# niddukkhã c’ãnupaddavã = không có oan trái, không có đau 
khố, và được thoát khỏi hiểm nguy. 

- nỉddukkhã (ni + dukkha + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = không 
có đau khổ 

- c’ãnupaddavã = ca + anupaddavã 

- anupaddavã (na + upaddava + ya) = <baS, dt, nam, cc, 
sn> = thoát khỏi nguy hiểm. 


Yain pattam kusaỉam tassa, ãnubhãvena pãnino sabbe 
Saddhammarãjassa natvã Dhammam sukhãvaham 
pãpunantu visuddhãya sukhãya patipattiyã asokam 
anupãyãsam Nibbãnasukham uttamam. 

Nehĩa Vi êt: 

Do nhờ oai lực của công đức đó đã được tạo, sau khi đã hiểu giáo 
Pháp của đấng Pháp Vuông, cầu mong cho tất cả chúng sanh đạt 
được hạnh phúc. Bằng sự thực hành thanh tịnh và thực hành dề 
dàng, cầu mong tất cả chúng sanh hãy đạt đến Niết Bàn là hạnh 
phúc tối thượng, không sầu muộn, an nhiên. 

Phân tích: 

$ Yam pattarp kusaỉam tassa, ãnubhãvena = do nhờ oai lực 

của công đức đó đã được tạo, 

- yam = kusalaiụ (ya) <đại, trung, cc, sđ> = điều (thiện) này 

- pattam = yam kusaỉam (patta) <tt, dt, trung, cc, sđ> = (việc 
thiện này) đã được làm, đã được đạt được. 

- patta (pãpunãti) <qkpt> = đã đạt đến. 

- kusaỉam (kusaỉa) <dt, trung, cc, sđ> = việc thiện. 

- tassa = kusaỉassa (ta) <đại, trung, stc, sđ> = của việc đó. 

- ãnubhãvena (ãnubhãva) <dt, nam, sdc, sđ> = do sự uy 
nghiêm, do oai lực. 


263 




ParittapaỊ i 


Kinh Hộ Trì 


0 pãọino sabbe Saddhammarãjassa natvã Dhammam 
sukhãvaham pãpunantu = sau khi đã hiếu giáo Pháp của đấng 
Pháp Vuơng, cầu mong cho tất cả chúng sanh đạt đuợc hạnh 
phúc. 

- saddhammarãịassa (saddhamma + rãja) <tapS, dt, nam, stc, 
sđ> = đức Phật, vị Chủ Tể Chân Pháp. 

- natvã (V nã + tvã) <đtbb> = sau khi đã hiểu. 

- dhammam (dhamma) <dt, nam, đc, sđ> = giáo Pháp. 

- sukhãvaham = dhammam (sukha + ãvaha) <tapS, tt, dt, nam, 
đc, sđ> = đã đuợc mang lại an lạc. 

- ãvaha <tt> = việc mang lại. 

- pãnino (pãni) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh. 

- sabbe (sabba) <đại, trung, cc, sn> = tất cả. 

- pãpunantu (pa + V apa + unã + antu [pãpunãti]) <đt, mlc, 3, 
sn> = hãy đạt đến. 

$ visuddhãya, sukhãya patipattiyã, asokam anupãyãsam, 
Nibbãnasukham uttamam = bằng sự thực hành thanh tịnh và 
thực hành dề dàng, cầu mong tất cả chúng sanh hãy đạt đến 
Niết Bàn là hạnh phúc tối thuợng, không sầu muộn, an nhiên. 

- visuddhãya = patipattiyã (visuddhã) <tt, dt, nữ, sdc, sđ> = 
bằng / do thanh tịnh. 

- sukhãya = patipattiyã (sukhã) <tt, dt, nữ, sdc, sđ> = do (sự 
thực hành) dề dàng. 

- patipattiyã (patipatti) <dt, nữ, sdc, sđ> = do sự thực hành. 

- asokam = nỉbbãnasukham (na + soka + ya) <baS, tt, dt, 
trung, đc, sđ> = không có sự sầu muộn, sầu khố. 

- anupãyãsam = nibbãnasukham (na + upãyãsa + ya) <baS, tt, 
dt, trung, đc, sđ> = sự thản nhiên, bình thản, an nhiên. 

- nibbãnasukham (nibbãna + sukha) <kamS, dt, trung, đc, sđ> 
= hạnh phúc Niết Bàn. 

- uttamam = nibbãnasukham (uttama) <tt, dt, trung, đc, sđ> = 
tối thuợng, cao thuợng. 


264 



Phần III: 


Hoàn Mãn 


Ciram titthatu Saddhammo Dhamme hontu sagãravã 
sabbepi sattã kãlena sammã devo pavassatu. 

Yathã rakkhimsu porãnã surãịãno tath^vMmam rãjã 
rakkhatu Dhammena attano’va paịarp paịam. 

Nshĩa Vi êt: 

Cầu mong cho Chánh Pháp được trường tồn. Mong tất cả 
chúng sanh hãy kính trọng giáo Pháp, cầu cho mưa thuận gió 
hòa (vh. mưa đúng thời). 

Những vị tiên đế nhân từ đã trị vì như thế nào, cầu mong đức 
vua này hãy trị vì quốc độ như con cháu của mình một cách đúng 
pháp như thế ấy. 

Phân tích: 

^ Ciram titthatu Saddhammo = cầu mong cho Chánh Pháp 
được trường tồn. 

- ciram <bbt, trt, tt> = lâu dài, trường tồn. 

- titthatu (V thã + a + tu) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy đứng vững. 

- saddhammo (santa + dhamma) <tapS, dt nam, cc, sđ> = 
Chánh Pháp, Diệu Pháp. 

^ Dhamme hontu sagãravã sabbepi sattã = mong tất cả chúng 
sanh hãy kính trọng giáo Pháp. 

- dhamme (dhamma) <đt, nam, đsc, sđ> = trong giáo Pháp. 

- hontu (V hũ + a + antu) <đt, mlc, 3, sn> = hãy là. 

- sagãravã (saha + gãrava + ya) <baS, dt, nam, cc, sn> = những 
người tôn kính, kính trọng. 

^ kãlena sammã devo pavassatu = cầu cho mưa thuận gió hòa 
(vh. mưa đúng thời). 

- sabbepi = sabbe + api 


265 




Parittapaị i 


Kinh Hộ Trì 


- sattã (satta) <dt, nam, cc, sn> = chúng sanh. 

- kãlena (kala) <dt, nam, sdc, sđ> = đúng thời, đúng lúc. 

- sammã <bbt, trt> = tốt đẹp. 

- devo (deva) <dt, nam, cc, sđ> = mưa. 

- pavassatu (pa + V vass + a + tu [pavissati]) <dt, mlc, 3, sđ> = 
hãy mưa! 

Yathã rakkhỉmsu porãụã surãịãno = những vị tiên đế nhản 
từ đã trị vì như thế nào, 

- yathã <bbt = như thế. 

- yathã ... tathã = như thế nào ... thì cũng như thế ấy. 

- rakkhiiụsu (V rakkh + a + imsu) <đt, qk, 3, sn> = đã bảo vệ, 
đã hộ trì, đã che chở. 

- porãụã = surặịãno (porãna) <tt, dt, nam, cc, sn> = (những vị 
vua tốt) trong quá khứ, tiên (đế). 

- surãjãno (su + rãja) <kamS, dt, nam, cc, sn> = những vị vua 
tốt, những vị vua nhân từ. 

$ tath’ev’imam, rãjã rakkhatu Dhammena, attano’va pajam 
pajam = cầu mong đức vua này hãy trị vì quốc độ như con 
cháu của mình một cách đúng pháp như thế ấy. 

- tatỉrìevMmam = tathã + eva + imam 

- imam = rãjã (ima) <tt, dt, nữ, đc, sđ> = (vị vua) này. 

- rãjã (rãja) <dt, nam, cc, sđ> = đức vua, nhà vua. 

- rakkhatu (V rakkh + a + atu) <đt, mlc, 3, sđ> = hãy trị vì, hãy 
hộ trì, hãy bảo vệ, hãy che chở. 

- dhammena (dhamma) <dt, nam, sdc, sđ> = một cách đúng 
pháp, theo pháp, đúng theo pháp. 

- attano’va = attano + iva 

- attano (atta) <dt, nam, stc, sđ> = của tôi, của mình. 

- pajam (pajã) <dt, nữ, đc, sđ> = con cháu, nòi giống, tố tiên. 

-- 


266 





Phần III: 


Hoàn Mãn 


6. LAKKHANATTAYAM 
(TAM TỪỚNG ) 

“Sabbe sahkhãrã aiticcã” ti, yadã pannãya passatỉ, 

Atha nỉbbindatỉ dukkhe, esa maggo visuddhiyã. 

“Sabbe saiikhãrã dukkhã” ti, yadã pannãya passatỉ, 

Atha nibbỉndatỉ dukkhe, esa maggo visuddhiyã. 

“Sabbe dhammã anattã” ti, yadã pannãya passatỉ, 

Atha nibbỉndati dukkhe, esa maggo visuddhiyã. 

Nehĩa Vi êt: 

Khi người thấy với trí tuệ rằng: “Tất cả các hành là vô 
thường ngay khi ấy, người đó thoát khỏi đau khố. Đó là con 
đường của sự thanh tịnh. 

Khi người thấy với trí tuệ rằng: “Tất cả các hành là khô 
não”; ngay khi ấy, người đó thoát khỏi đau khố. Đó là con đường 
của sự thanh tịnh. 

Khi người thấy với trí tuệ rằng: “Tất cả các pháp là vô ngã”; 
ngay khi ấy, người đó thoát khỏi đau khố. Đó là con đường của 
sự thanh tịnh. 

Phân tích: 

^ 1. Sabbe sankhãrã anỉccã = tất cả các hành là vô thường. 

2. Sabbe sankhãrã dukkhã = tất cả các hành là đau khố. 

3. Sabbe dhammã anattã = tất cả các pháp là vô ngã. 

- sabbe = sankhãrã (sabba) <tt, dt, nam, cc, sn> = Tất cả các 
pháp hữu vi. 

- sahkhãrã (sam + V kar + na) <dt, nam, cc, sn> = pháp hữu vi. 


267 



ParittapãỊ i 


Kinh Hộ Trì 


- aniccã”ti = aniccã + iti 

- anỉccã (na + icca) <kamS, dt, nam, cc, sn> = vô thường 

- dukkhã”ti = dukkhã + iti 

- dukkhã (dukkha) <dt, nam, cc, sn> = đau khổ. 

- anattã”ti = anattã + iti 

- anattã (na + attã) <kamS, dt, nam, cc, sn> = vô ngã. 

yadã paiìiìãya passatỉ = khi người thấy với trí tuệ, 

- yadã <bbt> = 

- pannãya (paíínã) <dt, nữ, sdc, sđ> = 

- passati (V dis + a + ti) <đt, ht, 3, sđ> = 

Atha nỉbbindati dukkhe = ngay khi đó, người đó thoát khỏi 
đau khổ. 

- atha <bbt> = ngay lúc đó. 

- nibbindati (ni + V vid + m-a + ti) <đt, ht, 3, sđ> = thoát khỏi. 

- dukkhe (dukkha) <dt, trung, đsc, sđ> = trong đau khổ 

# esa maggo visuddhiyã = đó là con đường của sự thanh tịnh. 

- esa = maggo (eta) <dt, nam, cc, sđ> = đó là (con đường). 

- maggo (magga) <dt, nam, cc, sđ> = con đường. 

- visuddhiyã (visuddhi) <dt, nữ, stc, sđ> = của sự thanh tịnh. 

-- 


268 





Phần III: 


Hoàn Mãn 


7. BUDDHASSA BHAGAVATO OVÃDA 
(GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC PHẬT ) 

Appamãdena bhikkhave sampãdetha, Buddhuppãdo 
dullabho lokasmim, manussabhãvo duỉlabho, dullabhã 
saddhãsampatti, pabbajitabhãvo dullabho, 

Saddhammassavanam duỉlabham. Evam divase divase ovadi. 

Handa dãni, bhikkhave, ãmantayãmi vo, 

“Vayadhammã sankhãrã, appamãdena sampãdetha”. 

Nehĩa Vi êt: 

Này các Tỳ khưu! Hãy nồ lực một cách tinh cần! Hy hữu là 
sự xuất hiện của đức Phật trên thế gian. Khó khăn là đuợc làm 
nguời. Hy hữu là có đầy đủ niềm tin. Hy hữu là đuợc xuất gia. 
Hy hữu là đuợc lắng nghe Chánh Pháp. Đức Thế Tôn đã giáo 
huấn nhu vậy mỗi ngày. 

Này các Tỳ khiru! Ngay bây giờ đây (lời cuối cùng), Nhu 
Lai khuyên bảo các con rằng: “Các pháp hành đi đến hoại diệt, 
hãy nỗ lực một cách tỉnh cần!”. 

Phân tích: 

Appamãdena bhikkhave sampãdetha = này các Tỳ khiru! 
Hãy nồ lực một cách tinh cần! 

- appamãdena (na + pamãda) <kamS, dt, nam, sdc (trt), sđ> 
mọt cách tinh cần, bằng sự tinh cần. 

- bhikkhave (bhikkhu) <dt, nam, hc, sn> = này các Tỳ khiru. 

- sampãdetha (sam + V pad + e + tha) <đt, mlc, 2, sn> = các 
con hãy tinh cần. 

# Buddhuppãdo duỉlabho lokasmim = hy hữu là sự xuất hiện 
đức Phật trên thế gian. 

- Buddhuppãdo (Buddha + uppãda) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = 
sự xuất hiện của đức Phật. 


269 



Parittapaị i 


Kinh Hộ Trì 


- uppãda <dt, nam> = sự xuất hiện. 

- dullabho (du + labha) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = việc khó 
được, sự hy hữu. 

- lokasmim (loka) <dt, nam, đsc, sđ> = trên thế gian. 

# manussabhãvo dullabho = khó khăn là được làm người; 

- dulỉabhã (du + ỉabha) <tapS, dt, nữ, cc, sđ> = khó được, hy 
hữu. 

- manussabhãvo (manussa + bhãva) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = 
được làm người. 

^ duỉỉabhã saddhãsampatti = hy hữu là có đầy đủ niềm tin; 

- saddhãsampatti (saddhã + sampatti) <tapS, dt, nữ, cc, sđ> = 
đầy đủ niềm tin. 

$ pabbajitabhãvo dullabho = hy hữu là được xuất gia; 

- pabbajitabhãvo (pabbajita + bhãva) <tapS, dt, nam, cc, sđ> = 
được xuất gia. 

^ Saddhammassavaụam dulỉabham = hy hữu là được lắng 
nghe Chánh Pháp. 

- saddhammassavaụam (saddhamma + savana) <tapS, dt, 
trung, cc, sđ> = được lắng nghe Chánh Pháp. 

- savana <dt, trung> = sự lắng nghe. 

- dullabham (du + labha) <tapS, dt, trưng, cc, sđ> = hy hữu, 
khó được. 

$ Evam divase divase ovadi = đức Thế Tôn đã giáo huấn như 
vậy mỗi ngày. 

- evam <bbt> = như vậy. 

- divase (divasa) <dt, nam, đsc, sđ> = trong ngày. 

- divase divase = mồi ngày. 


270 



Phần III: 


Hoàn Mãn 


- ovadi (ava + V vad + a + ĩ) <đt, qk, 3, sđ> = đã giáo huấn, đã 
giáo giới, đã dạy bảo, đã khuyên nhủ. 

Handa dãni, bhikkhave, ãmantayãmi vo = này các Tỳ khưu! 
Ngay bây giờ đây (lời cuối cùng), Nhu Lai khuyên bảo đến các 
con rằng: 

- handa <bbt> = ngay bây giờ đây, (cách nhấn mạnh sự khuyến 
khích) vậy thì, bây giờ đây, theo đây. 

- dãni <bbt> = bây giờ. 

- ãmantaỵãmi (ã + V manta + ãya + mi) <đt, skh, ht, 1, sđ> = 
khuyên bảo (ai). 

- vo (tumha) <đại, 3t, cđc, sn> = đến các con. 

$ “Vayadhammã sankhãrã, appamãdena sampãdetha” = 

“Các pháp hành đi đến hoại diệt, hãy nồ lực một cách tinh cần”. 

- vayadhammã (vaya + dhamma) <kamS, dt, nam, cc, sn> = 
các pháp đi đến sự hủy hoại. 

- vaya <dt, nam, trung> = việc hoại diệt, sự già, sự hủy hoại. 

-- 

8. PATTIDÃNA 
(HỒI HƯỚNG PHƯỚC BÁU) 

Ettãvatã ca amhehi, sambhatam punnasampadam, 
Sabbe devãnumodantu, sabbasampattisiddhiyã. 

Dãnam dadantu saddhãya, sĩlam rakkhantu sabbadã, 
Bhãvanãbhiratã hontu, gacchantu devatãgatã. 

Sabbe Buddhã balappattã, Paccekãnanca yam balarp, 
Arahantãnanca tejena, rakkham bandhãmi sabbaso. 


271 





Parittapaị i 


Kinh Hộ Trì 


Nehĩa Vi êt: 

Cầu mong tất cả chư thiên tùy hỷ việc thảnh tựu phước báu đã được 
chúng tôi tạo trữ này, cho đặng thành tựu tất cả những hạnh phúc. 
Cầu mong chư vị bố thí bằng niềm tin, hãy luôn luôn hộ trì giới 
luật, hãy là những người hoan hỷ việc tu thiền. Chư thiên đã đến 
rồi, xin thỉnh các ngài hồi quy. 

Do nhờ oai lực mà tất cả chư Phật đã đạt đến Phật lực, cũng như 
năng lực của chư Phật Độc Giác, và của các vị A-la-hán, cầu 
mong cho con kết hợp trọn cả sự hộ trì. 

Phân tích: 

[Xem ở câu so 150-152 (Pubbanhasutta)]. 

-- 


9. RATANATTAYAPŨJÃ 
(CÚNG DƯỜNG TAM BẢO) 

Imãỵa Dhammãnudhammapatipattiyã Buddham pũjemi. 
Imãya Dhammãnudhammapatipattiyã Dhammam pũjemi. 
Imãya Dhammãnudhammapatipattiyã Sangham pũjemi. 
Addhã imãya patipattiyã ịarãmaranamhã parỉmucỉssãmi. 

Nshĩa Vỉ êt: 

Con xin thành kính cúng dường đức Phật bằng thực hành 
pháp và tùy pháp này. 

Con xin thành kính cúng dường giáo Pháp bằng thực hành 
pháp và tùy pháp này. 

Con xin thành kính cúng dường Tăng chúng bằng thực 
hành pháp và tùy pháp này. 

Do sự thực hành này, cầu mong cho con thật sự thoát khỏi 
già và chết (Niết Bàn). 


272 




Phần III: 


Hoàn Mãn 


Phân tích: 

$ Imãya Dhammãnudhammapatỉpattỉyã Buddham pũjemi = 

con xin thành kính cúng dường đức Phật bằng thực hành pháp 
và tùy pháp này. 

- imãya dhammãnudhammapatỉpattiyã 

- imãya (ima) <dt, nữ, sdc, sđ> = (sự thực hành) này. 

dhammãnudhammapatỉpattỉyã = dhamma + 
anudhammapatipatti <tapS, dt, nữ, sdc, sđ> = sự thực hành 
pháp và tùy pháp. 

- anudhammapatipattỉ = anudhamma + patipatti 

- dhamma <dt, nam> = pháp (thế gian) (việc phước). 

- anudhamma <dt, nam> = tùy pháp, pháp xuất thế gian 
(việc thiện). 

- patỉpattỉ <dt, nữ> = sự thực hành. 

- buddham (buddha) <dt, nam, cc, sđ> = đức Phật. 

- pũjemi (V puj + e + mi) <đt, ht, 1, sđ> = cúng dường. 

$ Addhã imãya patipattiyã ịarãmaranamhã parimucissãmi = 

do sự thực hành này, cầu mong cho con thật sự thoát khỏi già 
và chết (Niết Bàn). 

- addhã <bbt> = thật vậy, ngay khi đó, dĩ nhiên. 

- imãya = patipattiyã (ima) <dt, nữ, sdc, sđ> = bằng sự thực 
hành này. 

- patipattiyã (patipatti) <dt, nữ, sdc, sđ> = bằng sự thực hành 

- ịarãmaranamhã (jarã + marana) <dvanS, dt, trưng, xxc, sđ> 
= khỏi sự già và chết (Niết Bàn). 

- parimucissãmi (pari + V muc + ssãmi) <đt, lt, 1, sđ> = sẽ 

thoát khỏi, sè dứt khỏi. 

Sãdhu! Sãdhu! Sãdhu! 

(Lành thay! Lành thay! Lành thay!) 

-- 


273 





274 



BẢNG TIẾNG ANH 


(ENGLISH SECTION) 


275 



276 



GOVERMENT OF THE UNION OF MYANMAR 
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS 


THE INTERNATIONAL THERAVÃDA 
BƯDDHIST MISSIONARY UNIVERSITY 



PROTECTIVE VERSES 
(PARITTAPÃLI) 

A Collection of Eleven Protective Suttas 
(An English Translation) 

EVENING SERVICE 


ByRECTOR- 

SAYADAW u SĨLÃNANDÃBHIVAMSA 
(AGGAMAHÃPANDITA) 

S.E. 2554 M.E. 1362 A.D. 2000 


277 



278 




CỐ HÒA THƯỢNG SAYADAW 
u SĨLÃNANDÃBHIVAMSA 


280 



THE BIOGRAPHY OF SAYADAW 
u SĨLÃNANDÃBHIVAMSA 

Venerable Sayadaw u Sĩlãnanda was nominated by the 
Most Venerable Mahãsĩ Sayadaw of Myanmar to carry out the 
honorable mission of spreading the Dhamma in the West, more 
than 30 years ago. 

Today, the Venerable Sayadaw is the Abbot of 
Dhammãnanda Vihãra in Caliibrnia and the Spiritual Director of 
the Theravãda Buddhist Society of America, Dhammachakka 
Meditation Center and the Tathãgata Meditation Center of San 
Jose. In Myanmar, he is also one of three Spiritual Directors of 
the Mahãsĩ Meditation Center in Yangon. 

Born to a devout Buddhist (ầmily in Mandalay on 16 
December, 1927, the Venerable Sayadaw received his early 
education at an American Baptist Mission School for boys. He 
was ordained as a novice monk and began íòrmal religious 
training at th age of 16, receiving full bhikkhu ordination four 
years later. 

The Venerable Sayadaw holds two Dhammãcariya degrees 
and has taught at the Athithokdayone PãỊi University. He was an 
External examiner at the Department of Oriental Studies, 
University of Arts and Sciences in Mandalay, Myanmar. 

He was the Chief Compiler of the Tipitaka PãỊi Myanmar 
Dictionary and was one of the distinguished editors of the PãỊi 
Canon and associated Commentaries at the Sixth Buddhist 
Council held in Yangon from 1954 to 1956. 

The Venerable Sayadaw is the author of seven Myamnar 
Buddhist books and three in English namely, “The Four 


281 



Foundatỉons of Mindfulness”, “Volỉtion - An Introductỉon to the 
Law of Kamma ” and “No Inner Core - An Introductỉon to the 
Doctrine of Anattcr. 

Well-regarded as a compassionate Teacher with deep 
insight knowledge, the Venerable Sayadaw teaches Vipassanã 
meditation,Abhidhamma and other aspects of Theravãdian 
Buddhism in English, Myanmar, PãỊi and Sanskrit. He has led 
meditation retreats throughout the USA, Japan, Europe and Asia. 

In 1993, the Venerable Sayadaw was awarded the title of 
Aggamahãpandita by the Myanmar relgious authorities. More 
recently, in 1999 he was coníerred the title of 
Aggamahãsaddhamma Jotikadhaja as well as appointed Rector of 
the newly created International Theravãda Buddhist Missionary 
University of Yangon in Myanmar. 

In the year 2000, Ven . Sayadaw was con coníerred D.Litt. 
(Honoris Causa) on 26.10.2000 by the University of Yangon. 

Half Moon Bay, California (USA) — Venerable Sayadaw 
u Sĩlãnanda passed away peaceíully on August 13, 2005 at 7:24 
AM (Pacific Daylight Time, USA) as a result of a brain tumor. 
He was 78 1 . 




1 http://roomdieuphap.blogspot.eom/2005/08/no_112420797462216725.html 


282 





ACKNOWLEDGEMENT 


This work is an outcome of the decisions laid down by the 
meeting (3/2000) of administration and academic affairs of the 
International Theravãda Buddhist Missionary University held on 
24th February 2000, with the sole purpose of using it as a 
reícrcnce book for the students of ITBMU. The meeting imposed 
the duty on the Department of Administration and Finance of 
ITBMU and the staff-members mid to struggle for printing and 
publishing this work. 

As all the Buddhist scholars know that it is very difficult to 
produce such a kind of work, especially in the field of checking 
and proof-reading Myanmar PãỊi words and Romanized PãỊi 
words, the crew had to hunt for the most authentic books which 
had already been published. 

The Rector-Sayadaw u Sĩlãnanda of ITBMU, wrote 
Paritta PãỊi and Protective Verses (A Collection of Eleven 
Protective Suttas, An English Translation) with authentic and 
reliable special Introduction to Paritta recitation and listening to 
the chanting of Parittas, and it was published and írccly 
distributed as the second revised edition by INWARD PATH 
PUBLISHER, Penang, Malaysia, in 1999. With the kind 
permission of the Most Venerable Rector Sayadaw and the 
Publisher (The Second Revised Edition- 1999) we use their noble 
efforts to propagate the Buddha Dhainma, and to beneíìt the 
ITBMU students and the scholars who would like to study 
Myanmar Paritta PãỊi Text and its English translation. 

In order to have an authentic Myanmar PãỊi proof reading, 
we copy the edition of Sĩrimaủgala Paritta PãỊi version published 


283 



by the Department of Religious Affairs, Ministry of Religious 
Affairs, Yangon, Myanmar in 1975. 

We hope this collection may be a reliable support to the 
students of ITBMU and PãỊi scholars who would like to study 
Myanmar PãỊi together with Romanized PãỊi and English 
translation. 

ITBMU 


284 



INTRODUCTION 


“Ugganhãtha, bhikkhave, ãtãnãtiyam rakkham. 
Pariyãpunãtha, bhíkkhave, ãtãnãtiyam rakkham. Dhãretha, 
bhikkhave, ãtãnãtiyam rakkham. Atthasamhitã, bhikkhave, 
ãtãnãtiyã rakkhã bhikkhũnam bhikkhunĩnam upãsakãnam 
upãsikãnam guttiyã rakkhãya avihimsãya phãsuvihãrãyã”tL 
(Pãthikavaggapãịi, Sutta No. 9, Myanmar page 173). 

“Monks, learn the Ẵtãnãtỉya protection, study the 
Ẵtãnãtiya protectỉon, hoỉd ỉn your hearts the Ẵtãnãtỉya 
protection. Monks, beneỷìciaì ỉs the Ẵtãnãtiya protection for 
security, protectỉon, freedom from harm and living ỉn ease for 
monks, nuns (bhikkhunis) and male andýemale lay followers ”. 

With these words the Buddha exhorted His monks to learn 
the Ãtãnãtiya protection for their protection and thus began the 
tradition of chanting the Sutta (discourses) for protection and 
good results. The Sutta chanted for protection, etc., is also known 
as ‘Paritta’ which means u the Sutta thatprotects those who chant 
and who lỉsten to it agaỉnst dangers, calamitỉes, etc., from alỉ 
around Through the ages other Suttas were added to the list of 
‘Suttas for chanting’. Thus we find in Milindapanha and the 
Commentaries by the Venerable Buddhaghosa the following nine 
Suttas mentioned as Parittas: Ratanasutta, Mettãsutta, 
Khandhasutta, Morasutta, Dhajaggasutta, Ãtãnãtiyasutta. 
Aủgulimãlasutta, Bojhaủgasutta and Isigilisutta. 

The collection presented here includes the ílrst eight Suttas 
and in addition, Maủgalasutta, Vattasutta and Pubbanhasutta, 
thus comprising altogether 11 Suttas, with íurther addition of 
introductory verses at the beginning of each Sutta. These are the 


285 



11 Suttas chanted everyday in every monastery and nunnery and 
in some houses of lay people in all Theravãda Buddhist 
countries. This collection is known in Myanmar as ‘The Great 
Paritta’, not because the Suttas in this collection are long ones, 
but probably because they have great power, if chanted and 
listened to in a correct way, could ward off dangers and bring in 
results. 

CHANTING OF AND LISTENING TO THE SUTTAS 

Since these Parittas are meant for protection and other good 
results, it is important that they are chanted and listened to in a 
correct way. There are some conditions to he íulíllled by both the 
chanters and the listeners so as to get the full bcnctìts of the 
Paritta. In fact, there are three conditions for the chanters to 
fulfill and another three for the listeners: 

The three conditions for the chanters are: 

1. They must have learnt and chant the Suttas correctly and Tully 
without any omission, 

2. They must understand the meaning of the Suttas being 
chanted, and 

3. They must chant with the heart fllled with goodwill and 
loving-kindness. 

The three conditions for the listeners are: 

1. They must not have committed the five most heinous crimes, 
namely, killing one’s own lầther, killing one’s own mother, 
killing an Arahant, causing the blood to be congealed in the 
body of the Buddha by wounding Him, and causing schism in 
the Saủgha. 

2. They must not have the ‘fixed wrong view’, the view that 
rejects kamma and its results. 


286 



3. They must listen to the chanting with confidence in the 
cíĩícacy of the Suttas in warding off the dangers and bringing 
good results. (When people listen with coníìdcnce they do so 
with respect and attention, so listening with respect and 
attention is. in my opinion, implied in this condition.) 

Only when these conditions are fulfdled do people get full 
beneíĩts from the Parittas. Thcrelbrc, it is important that when the 
Parittas are being chanted, people should listen to the chanting 
with coníĩdence, respect and attentiveness. Moreover, the 
chanting of Parittas for bcnellts is a two way action. Those who 
chant are like those who give out something, and those who 
listen are like those who lake what is given; if they do not take 
what is given they will not get the thing. In the same way if 
people do not listen to the chanting, but just let other people 
chant and themselves do something else, they surely are not 
taking what is given and so they will not get the bcneílts of the 
chanting. 

THE PÃẸI TEXT: 

When presenting the PãỊi Text of Parittas here, we did not 
follow the convention of western editions of PãỊi books. This 
book of Paritta is meant for reading and chanting for all who are 
interested in doing so; and those who are not (ầmiliar with the 
convention mentioned above will find it difficult to pronounce 
correctly such readings as etad avoca, mahgalam uttamam, sabbe 
‘p’ỉme and others; thereíòre, such words are printed as 
etadavoca, mangalamuttamam, sabbepime, etc. 

REFERENCES: 

Except the introductory verses, the Suttas are found in the 
Pitakas as follows: 


287 



(Reference numbers are page numbers of Sỉxth Buddhist 
Councỉl Edition except those of Jãtakas which are given bỵ 
Jãtaka numbers). 

1. Preliminary => composed by compilers 

2. Mangalasutta => Khuddakapãtha, 3-4; 

Suttanipãta, 308-9. 

3. Ratatasutta, 

introductory passage => Dhammapada Atthakathã, 

».272, 

following two verses => composed by compilers 
remaining text => Khuddakapãtha, 4-7, 

Suttanipãta, 312-5. 

4. Mettãsutta => Khuddakapãtha, 10-12. 

Suttanipãta, 300-1. 

5. Khandhasutta => Vinaya. iv. 245, 

Aủguttaranikãya, ỉ. 384, 

Jãtaka no. 203. 

6. Morasutta => Jãtaka no. 159. 

7. Vattasutta => Cariyapitaka, 415. 

8. Dhajaggasutta => Samyuttanikãya, ỉ. 220-2. 

9. Ãtãnãtiyasutta, 

verses 104-109 => Dighanikaya, iii. 159. 

verses 102,103,110-130 => composed by compilers 
verse 131 => Dhammapada, verse 109. 

10. Angulimãlasutta => Majjhimanikãya, ii. 306. 

11. Bojjhangasutta 

original Suttas => Samyuttanikãya, Ui. 71, 72, 73. 

Verses here => composed by compilers 

12. Pubbanhasutta, 

verse 153 => Khuddakapãtha, 5. 

Suttanipãta, 312. 


288 



verses 162-4 
the rest 


=> Anguttaranikaya, ỉ. 299. 
=> composed by compilers 


THE TRANSLATION 

This translation does not contain poetic renderings, but it is 
a translation made to be as faithful to the original as possible. 
The relevant ancient Commentaries and the Burmese translations 
were consulted constantly in the process of translating. and every 
effort has been made to bring the translation to coníbrm to the 
explanations given in these time-honored works. (Some English 
translations were also consulted). 


THE USE OF THE PARITTAS 

Although the Parittas are for chanting in general, some of 
the Parittas are to be practiced as well. Only the Ratanasutta, 
Morasutta, Vattasutta, Ãtãnãtiyasutta, Angulimãlasutta and 
Pubbanhasutta are meant for chanting only; the others are for 
both chanting and practicing. And there are speciííc uses for the 
Parittas although generally they are meant for protection against 
dangers. The specillc uses can be obtained from the introductory 
verses of each Sutta. They are, in brief, as follows: 


1. Mangalasutta 

2. Ratanasutta 

3. Mettãsutta 

4. Khandhasutta 

5. Morasutta 

6. Vattasutta 


=> for blessings and prosperity, 

=> for getting free from dangers caused 
by disease, evil spirits and íầmine, 

=> for suffusing all kinds of beings with 
loving-kindness, 

=> for protecting against snakes and other 
creatures, 

=> for protection against snares 
imprisonment and for saíety, 

=> for protection against fire, 


289 



7. Dhajaggasutta 

8 . Ãtanãtiyasutta 

9. Angulimãlasutta 

10. Bojjhangasutta 

11. Pubbanhasutta 


=> for protection against fear, trembling 
and horror, 

=> for protection against evil spirits, and 
gaining health and happiness, 

=> for easy delivery for expectant 
mothers, 

=> for protection against and getting free 
from sickness and disease, 

=> for protection against bad omens, etc., 
and gaining happiness. 


LOVING-KINDNESS 

Never beíbre has the need for loving-kindness been so 
much felt as in these days. Violence is rampant throughout the 
world. If we cannot and do not reduce violence, the world will be 
a living hell for all inhabitants. Thercíbre it is imperative that we 
do something to at least reduce violence even if we will not be 
able to wipe it out from the world altogether. The practice of 
loving-kindness (brtunatcly for us can help us achieve that aim; 
we can help reduce violence with the practice of loving-kindness 
and make things better for all beings. The section ‘Loving- 
kindness’ in this book is for that purpose. 

SHARING MERITS 

‘Sharing Merits’ is always a pleasant act to do whenever 
we do meritorious deeds. The verses for this purpose are given 
after ‘Loving-kindness’. 

When Parittas are chanted in sonorous tones and listened to 
with devotional faith, the immediate beneíìts they bring are 
serenity, calm, peaceíulness and joy. Generations have enjoyed 
these beneíìts and many others of Paritta and Mettã for many 


290 



many years. These bcneííts are for us too if we chant, listen to and 
practice them in a correct way. May I all beings enjoy the beneíìts 
of Paritta and Mettã following the instructions gi ven here. 

In conclusion I would like to thank Inward Path Publisher 
and Malaysian devotees, for publishing and dcíraying the cost of 
printing this book and distributing it free as a Dhamtna giữ for the 
‘benefit and welfare of many’. May the puhha (merit) acquired 
through this noble act bring them happiness. May this puhha be a 
finn íòundation for their achieving íínal liberation from suffering. 

u Sĩlãnanda, 
Aggam ah ãpand ita 
USA, 1998 


291 



292 



Sace tumhãkam, bhikkhave, aran ũ agatăn am vã 
rukkham ũlagatãnam vã sun ũ ãgãragatãn am vã uppajjeyya 
b hay am vã chambhìtattam vã lomahamso vã, mameva tasm im 
samaye anussareyyãtha: 

‘Itipỉ so Bhagavã Araham Sammãsambuddho Vijjã- 
caranasampanno Sugato Lokavidũ Anuttaro 
purisadammasãrathi Satthã devam an ussãn am Buddho 
Bhagavã 'tì. (Dhajaggasutta, verses 89-88 ) 

“Oh monks, when you have gone ỉnto a forest, to a foot of a 
tree or a secluded pỉace, and ỉf fear, tremblỉng or terror should 
arỉse ỉn you, just remember me at that time: 

"Because of this the Blessed One is called the Worthy One, 
the Fuììy Enlightened One. One Fully Endowed wỉth Vision and 
Conduct, One Who has Gone Rightly, the Knower of the Worìds, 
the Incomparable Leader of Men to be Tamed, the Teacher of 
Gods and Men, the Enìightened and the Blessed”. 

-TIIE BUDDHA- Dhajaggasutta, verses 89-88 


293 



294 



PARTI 

(OPENING CEREMONY) 


295 



296 



Tisaranavandana 


Homage The Tripỉe Gem 


1. NAMO BUDDHÃYA 
(HOMAGE TO THE BUDDHA) 

Homage to Him, the Blessed One, 

The Worthy One and the Pcrlcctly Self-Enlightened One. 

-.-!$■. ®é>- 

2. TAKING THREE REFUGE 
(SARANAGAMANAM) 

I take reíuge in the Buddha 
(I go to the Buddha for reýuge). 

I take reíuge in the Dhainma 
(I go to the Dhamma for reýuge). 

I take refuge in the Saủgha 
(I go to the Sahgha for reýuge). 

For the second time, I take refuge in the Buddha, 

For the second time, I take reíuge in the Dhainma 
For the second time, I take reíuge in the Saủgha 

For the third time, I take reíuge in the Buddha, 

For the third time, I take reíuge in the Dhainma 
For the third time, I take reíuge in the Saủgha 

-- 


3. NINE SUPREME VIRTUES OF THE BUDDHA 
(BUDDHAGUNÃ) 

1. The Bhagavã is known as Araham for he is worthy of 
special veneration by all men, devas and brahmas. 


297 







Parittapaị i 


Part I: Opening Ceremony 


2. The Bhagava is known as Sammãsambuddho for he has 
fully realized all that should be known by himselí. 

3. The Bhagavã is known as Vijjãcaranasampanno for he is 
proilcierU in supreme knowledge and in the practice of 
morality. 

4. The Bhagavã is known as Sugato for he speaks only what is 
true and beneũcial. 

5. The Bhagavã is known as Lokavidũ for he knows all the 
three lokas, namely, sattaloka (the animate world of living 
beings), saủkhãraloka (the world of conditioned things), and 
okãsaloka (the planes of existences). 

6. The Bhagavã is known as Anuttaro purisadammasãrathi 
for he is incomparable in taming those who deserve to be 
tamed. 

7. The Bhagavã is known as Satthã devamanussãnam for he is 
the guiding teacher of all devas and men. 

8. The Bhagavã is known as Buddho for he himselí is the 
Enlightened One, and he can enlighten others. 

9. The Bhagavã is known as Bhagavã for he is the most Exalted 
One. 


-.-!$■. «é>- 

4. PAYING HOMAGE TO THE BUDDHAS 
(BUDDHAVANDANÃ) 

4- Those Buddhas in the past, those Buddhas in the íuture, and 
those Buddhas in the present, to whom all I pay homage. 

4- For me there is no other reíuge, the Buddha is my Noble 
Reíuge; by this truthíul saying, may there be victorious 
blessing for me. 


298 





Tisaranavandana 


Homage The Triple Gem 


4 - With the ('orchead I pay homage to the noble supreme dust on 
the Buddha's feet; any mistake or fault done to the Buddha, 
may the Buddha pardon it for me. 

-- 

5. SIX SUPREME VIRTUES OF THE DHAMMA 
(DHAMMAGUNÃ) 

1. The Dhamma comprising the four Maggas, the four Phalas, 
Nibbãna and the canonical scriptures are well expounded by 
the Exalted One. 

2. It can be seen and realized vividly by oneselí if one practices 
the Dhainma. 

3. It yields immediate results to those who practice the Dhainma 
and the iruition consciousness follows the path-consciousness 
without delay. 

4. It is so distinct and pure that it is worthy of inviting others to 
come and see it. 

5. It is worthy of being perpetually borne in mind. 

6. It can be experienced by the wise individually. 

- .-!$■. - 

6. PAYING HOMAGE TO THE DHAMMA 
(DHAMMAVANDANÃ ) 

4- Those Dhammas in the past, those Dhammas in the iìiturc, 
and those Dhammas in the present, to whom all I pay homage. 

4- For me there is no other rcfuge, the Dhainma is my Noble 
Refuge; by this truthíul saying, may there be victorious 
blessing for me. 


299 







Parittapaị i 


Part I: Opening Ceremony 


4- With the íbrchead I pay homage to the threeíòld Noble 
Dhamma; any mistake or fault done to the Dhamma, may the 
Dhamma pardon it for me. 

-- 

7. NINE SUPREME VIRTUES OF THE SANGHA 
( SANGHAGUNÃ) 

1. The disciples of the Exalted One practice well the threeíòld 
training of morality, concentration and wisdom. 

2. The disciples of the Exalted One practice righteously the 
threeíbld training. 

3. The disciples of the Exalted One practice to realize Nibbãna. 
They are endowed with righteous conduct leading to Nibbãna. 

4. The disciples of the Exalted One practice to be worthy of 
veneration. 

5. The disciples of the Exalted One, numbering four pairs of 
ariyas or eight noble persons are: 

Worthy of receiving offerings brought even from afar; 

6. Worthy of receiving offerings specially set aside for guests; 

7. Worthy of receiving offerings offered with the belieí that the 
offering will bear (ruits in íuture existences; 

8. Worthy of receiving reverential salutation of men, devas and 
brahmas; 

9 . The incomparable íertile field for all to sow the seeds of 
merit. 


' «év 


300 







Tisaranavandana 


Homage The Triple Gem 


8. PAYING HOMAGE TO THE SANGHA 
(SANGHAVANDANÃ) 

4- Those Saủghas in the past, those Saủghas in the future, and 
those Saủghas in the present, to whom all I pay homage. 

4- For me there is no other reíuge, the Saủgha is my Noble 
Reíuge; by this truthíul saying, may there be victorious 
blessing for me. 

ị- With the ['orehead I pay homage to the twofold supreme 
Saủgha; any mistake or fault done to the Saủgha, may the 
Saủgha pardon it for me. 

-- 


301 





302 



PART II 

(MAIN SUTTAS) 


303 



304 



Sundav: Parittaparikamma & 1. Mangalasutta: 


Sunday: (1.2) 

PRELIMINARY OF PARITTA 
(PARITT APARIKAMMA) 

1. Let the deities in every universe around come to this place. Let 
them listen to the excellent Dhamma of the King of Sages that 
gives (rebirth in) celestial realms and liberation (from samsãra). 

2. Oh happy Ones! This is the time for listening to the Dhainma. 
(Three times) 

3. Homage to Him, the Blessed One, the Worthy One, the Fully 
Enlightened One. (Three times) 

4. Those deities who live on the earth, and who live in the skies, 
in this universe and in other universes, who are good-hearted and 
whose minds are pcaccíul, who have the three Reiuges as reíhge, 
and who always make effort to gain a multitude of qualities, the 
King of deities who live at the top of Mount Meru which is made 
of gold, and who is a gentle person; let all these deities come to 
listen to the words of the Excellent Sage, which are the best and 
are a source of happiness. 

5-6. Let all Yakkhas, Deities and Brahmas in all universes rejoice 
at the merit done by us which brings about prosperity. Let them 
especially be in unison and devoted to the Sãsana (the 
Dispensation of the Buddha), and not be heedless in protecting 
the world. 


305 



Parittapaị i 


Part II: Main Suttas 


7. At all times may there be growth of the Sasana and the world. 
May the deities always protect the Sãsana and the world. 

8. May all beings together with the relatives be in comíort, free 
from suffering and happy. 

9. Let them protect the beings, 
from the bad kings, thieves, 
human beings, non-human beings, 
fire, water, ghost, tree strumps, 
thorns, constellations, 

epidemics, false teachings, false views, bad people, 
from wild elephants, horses, deer, oxen, dogs, 
snakes, scorpions, water snakes, leopards, 
bears, hyenas, boars, buffaloes, 
yakkhas, rakkhasas, 

and from various dangers and diseases and calamities. 

-- 


306 





Sunday: (2.2) 

1. MANGALASUTTA 

10. Men, together with deities, tried to find out for twelve years 
what blessing was. But they could not find out the blessings 
which number thirty-eight, that are the cause of happiness. 

11. Oh, good people! Let us recite those blessings which were 
taught by the Deity of the Deities (the Buddha) for the beneíĩt of 
beings and which destroy all evil. 

12. Thus have I heard, at one time the Blessed One was dwelling 
at the monastery of Anãthapindka in Jeta’s Grove of Sãvatthĩ. 
Then a certain deity in the late hours of the night with surpassing 
splendor, having illuminated the entire Jeta’s Grove, came to the 
Blessed One. Drawing near, the deity respectMly paid homage 
to the Blessed One, and stood at a suitable place; standing there, 
the deity addressed Blessed One in verse: 

13. “Many deities and men, desiring what is good, have just what 
blessings were. Pray tell me what the highest blessing is”. 

14. “Not to associate with íòols, to associate with the wise and to 
honor those who are worthy of honor. This is the highest blessing”. 

15. “To live in a suitable place, to have done meritorious deeds in 
the past, and to keep one’s mind and body in a proper way. This 
is the highest blessing”. 

16. “To have much learning, to be skilled in craíts, to be well- 
trained in moral conduct and to have speech that is well-spoken. 
This is the highest blessing”. 


307 



ParittapaỊ i 


Part II: Main Suttas 


17. “Caring for one’s mother and father, supporting one’s spouse 
and children and having work that causes no coníusion. This is 
the highest blessing”. 

18. “Giving, practice of what is good; support of one’s relatives 
and blameless action. This is the highest blessing”. 

19. “Abstention from evil in mind, abstention from evil in body 
and speech, abstention from intoxicants and non-negligence in 
meritorious acts. This is the highest blessing”. 

20. “RespectMness, humbleness, contentment, gratitude and 
listening to the Dhainma on suitable occasions. This is the 
highest blessing”. 

21. “Patience, obedience, meeting those who have calined the 
mental dehlements and discussing the Dhainma on suitable 
occasions. This is the highest blessing”. 

22. Practice that consumes evil States, a noble life, seeing the 
Noble Truths and realization of Nibbãna. This is the highest 
blessing. 

23. The mind of a person (an Arahant) who is coníronted with 
worldly conditions does not Autter, is sorrowless stainless and 
secure. This is the highest blessing. 

24. Having íulíìlled such things as these, beings are invincible 
everywhere and gain happiness everywhere. That is the highest 
blessing for them. 


End of Mangalasutta. 

-- 


308 





Mondav: 2. Ratanasutta: 

2. RATANASUTTA 

25. Having mind infused with compassion like the Venerable 
Ãnanda, who did protective chanting all through the three 
watches of the night, walking along the path between the three 
walls that surrounded the city of Vesãlĩ reflecting upon all these 
attributes of the Buddha from the time the Buddha-to-be made 
the aspiration for Buddhahood, His practice of the thirty pãramĩs 
comprising the ten pãramĩs (pericction), the ten upapãramĩs (the 
middle grade períection) and the ten paramatthapãramĩs (the 
highest grade perícction) and the fĩve great givings, the three 
great practices comprising practice for the world, practice for His 
relatives and practice for Buddhahood, and in His last birth, 
taking conception in His mother’s womb, His birth, renunciation, 
the practice of asceticism, victory over Mãra when He was seated 
on the throne under the Bodhi tree, gaining of omniscience, 
turning of Wheel of Dhainma (delivering of the First Sermon), 
and the nine supramundane Dhammas. 

26-27. Let us recite, oh good people, that Paritta whose authority 
is accepted by the deities in the thousand billion universes, and 
which quickly cause to disappear the three dangers resulting 
from disease, non-human beings and íầminc in the city of Vesãlĩ. 

28. Whatsoever beings are here assembled, whether terrestrial or 
celestial, may these beings be happy; moreover, may they 
attentively listen to my words. 

29. Thereíore, oh deities, let all listen! Have love for human 
beings. Day and night they bring offerings to you. Thcrelbre, 
guard them diligently. 


309 



Parittapaị i 


Part II: Main Suttas 


30. Whatever treasure, there be either here or in the world 
beyond, or whatever precious jewel is in the world of the deities, 
there is none equal to the Accomplished One. In the Buddha is 
this precious jewel. By this truth, may there be happiness. 

31. The serene Sage of the Sakyas realized the Dhamma (Nibbãna) 
which is the cessation of dehlements, which is free from passion 
and which is deathless and supreme. There is nothing equal to this 
Dhamma. Also, in the Dhamma is this precious jewel. By this 
utterance of truth, may there be happiness. 

32. The supreme Buddha praised the pure concentration (that 
accompanies Path consciousness) and the Buddha described it as 
giving result immediately. There is nothing equal to that 
concentration. Also in the Dhainma is this precious jewel. By this 
utterance of truth, may there be happiness. 

33. The eight individuals praised by the virtuous constitute four 
pairs; they are the disciples of the Buddha and are worthy of 
offerings; gifts made to them yield abundant fruit. Also in the 
Saủgha is this precious jewel. By this utterance of truth, may 
there be happiness. 

34. With a stcadíầst mind applying themselves thoroughly in the 
Dispensation of Gotama, they got rid of passions; they have 
attained that which should be attained. Plunging into the 
Deathless, they enjoy the peace that is won without expense. 
Also in the Saủgha is this precious jewel. By this utterance of 
truth, may there be happiness. 

35. Just as a firm post sunk in the earth cannot be shaken by the 
four winds (winds from four directions), so, I declare, is a 


310 



Monảay: 


2. Ratanasutta 


righteous person who thoroughly perceives the Noble Truths. 
Also in the Sangha is this precious jewel. By this utterance of 
truth, may there be happiness. 

36. However exceedingly heedless they may be, those who have 
comprehended the Noble Truths well taught by Him of deep 
wisdom, do not take the eighth rebirth. Also in the Saủgha is this 
precious jewel. By this utterance of truth, may there be 
happiness. 

37. With the attainment of the First Path, the three States, namely, 
self-illusion, doubt and belieí in wrong habits and practices (as a 
way to puriíĩcation), are abandoned in him. Also he abandons 
some other deíĩlements. 

38. He is, totally free from (rebirth in) the four woeful States and 
is incapable of committing the six major wrong doings. Also in 
the Saủgha is this precious jewel. By this utterance of truth, may 
there be happiness. 

39. Although he may do an evil deed, whether by body, or by 
word or by thought, he is incapable of hiding it. The Buddha has 
declared this fact that such a person who has seen Nibbãna with 
Path Consciousness is not capable of hiding his wrong-doings. 
Also in the Saủgha is this precious jewel. By this utterance of 
truth, may there be happiness. 

40. Graceíul as the woodland grove with blossoming treetops in 
the íĩrst month of summer is too sublime doctrine that leads to 
Nibbãna. Such a Dhainma the Buddha taught for the highest 
good of beings. Also in the Buddha is this precious jewel. By this 
utterance of truth, may there be happiness. 


311 



ParittapaỊ i 


Part II: Main Suttas 


41. The Unsurpassed Excellent One (i.e., the Buddha), the 
knower of the excellent, the bestower of the excellent, the bringer 
of the excellent, has taught the excellent doctrine. Also in the 
Buddha is this precious jewel. By this utterance of truth, may 
there be happiness. 

42. Their past kamma is exhausted; there is no arising of fresh 
kamma; their minds are not attached to a íuture birth; they have 
extinguished the seed of becoming; their desire for becoming 
does not grow. These wise ones go out even as this lamp burns 
out. Also in the Saủgha is this precious jewel. By this utterance 
of truth, may there be happiness. 

43. Whatsoever beings are here assembled, whether terrestrial or 
celestial, all of us pay homage to the accomplished Buddha 
honored by gods and humans. May there be happiness. 

44. Whatsoever beings are here assembled, whether tcrrestrial or 
celestial, all of us pay homage to the accomplished Dhainma 
honored by gods and humans. May there be happiness. 

45. Whatsoever beings are here assembled, whether terrestrial or 
celestial, all of us pay homage to the accomplished Saủgha 
honored by gods and humans. May there be happiness. 

End of Ratanasutta. 

-- 


312 





Tuesdav: 3. Mettasutta: 


3. METTÃSUTTA 


46-47. By the power of this Sutta, the yakkhas do not show 
fearful visions, and a person who makes effort regarding this 
Sutta day and night (by reciting and practicing), sleeps 
comíortably, and when he is asleep, he does not have bad 
dreams. Oh good people! Let us recite this protective Sutta which 
is endowed with these qualities and others as well. 

48. He who wants to dwell penetrating the State of calin 
(Nibbãna) and who is skilled in his good, should practice the 
three kinds of training. He should be able, upright, very upright, 
obedient, gentle, and not conceited. 

49. He should be contented, easy to take care of, have few 
activities, have light living (have few possessions), and be 
controlled in his senses; he should be wise and not impudent and 
not be greedily attached to the íamilies (devotees). 

50. He should not commit any slight wrong, by doing which he 
might be censured by wise men. May all beings be happy and 
safe. May their hearts be happy. 

51-52. Whatsoever living beings there be, íccble or strong, long 
or big or medium or short, small or fat (round), seen or unseen, 
those dwelling far or near, those who have been born and those 
who are yet to be bom — may all beings without exception be 
happy. 


313 



Parittapaị i 


Part II: Main Suttas 


53. Let none deceive another or despise any person in any place. 
Let him not wish any hann to another with insult or ill will. 

54. Just as a mother would protect her only child at the risk of 
her own life, even so let him cultivate a boundless heart toward 
all beings. 

55. Let his thoughts of boundless love pervade the whole 
world—above, below and across; making them unrestricted, free 
of hate and free of enmity. 

56. Whether he is standing, walking, sitting or lying down, as 
long as he is awake he should develop his mindíulness in loving 
kindness: This is the Noble Living here (in the Dispensation of 
the Buddha), they say. 

57. Not approaching (taking) wrong views, being virtuous and 
endowed with Vision (the First Path Knowledge), and discarding 
attachment to sensual objects, he deíĩnitely does not come again 
to lying in a (mother's) womb. 

End of Mettãsutta. 

-- 


314 





Wednesdav: 4. Khandhasutta. 5. Morasutta & 6. Va tt tasutta: 


Wednesday: (1.3) 

4. KHANDHASUTTA 

58-59. Oh good people! Let us recite this protective Sutta which, 
like the medicine of a divine mantra, destroys the terrible venom 
of all poisonous creatures and thoroughly destroys all other 
dangers to all beings in all places at all times within the sphere of 
authority (of the Paritta). 


60. May there be love between me and the Virũpakkhas. May 
there be love between me and the Erãpathas. May there be love 
between me and the Chabyãputtas. May there be love between 
me and the Kanhãgotamakas. 


61. May there be love between me and creatures without feet. 
May there be love between me and creatures with two feet. May 
there be love between me and creatures with four feet. May there 
be love between me and creatures with many feet. 


62. May creatures without feet not harm me. May creatures with 
two feet not hann me. May creatures with four feet not hann me. 
May creatures with many feet not harm me. 


63. All creatures, all beings that breathe, and all beings that have 
been bom — may they all without exceptions see what is good. 
May not any evil (suffering) come to any being. 


315 



ParittapaỊ i 


Part II: Main Suttas 


64. Immeasurable is the Buddha, immeasurable is the Dhamma, 
immeasurable is the Saủgha; limited are creeping things: snakes, 
scorpion centipedes, spiders, lizards, mice. 


65. A protection has been made by me; a saíeguard has been 
made by me. Let all the creatures withdraw. “I pay homage to the 
Buddha; I pay homage to the seven Fully Enlightened Ones. 

End of Khandhasutta. 

-- 


316 





Wednesday: (2.3) 
5. MORASUTTA 


66-67. Although they tried for a long time, the hunters could not 
catch the Great Being, who was rebom as a peacock while 
fulfilling the necessary perícctions for Buddhahood and made 
protection by this Paritta. Oh good people! Let us recite this 
protective Sutta which is described as a divine mantra. 


68. This sun which gives eyes to the creatures to see, which is the 
supreme king, which is gold in color and which shines all over 
the earth, rises. I pay respect to that sun, which is gold in color 
and which shines all over the earth. Being protected by you, we 
will live saíely the whole day. 


69. I pay homage to those Buddhas who have understood all 
Dhammas. And may they protect me. Let there be homage to the 
Buddhas, let there be homage to Enlightenment, let there be 
homage to those who have become free. Let there be homage to 
the fĩve kinds of deliverance. That peacock made this protection 
and then went íòraging about for food. 


70. This sun which gives eyes to the creatures to see, which is 
the supreme king, which is gold in color and which shines all 
over the earth, sets. I pay respect to that sun, which is gold in 
color and which shines all over the earth. Being protected by 
you, we will live saíely the whole night. 


317 



ParừtapãỊ i 


Part II: Main Suttas 


71. I pay homage to those Buddhas who have understood all 
Dhammas. And may they protect me. Let there be homage to the 
Buddhas, let there be homage to Enlightenment, let there be 
homage to those who have become free. Let there be homage to 
the five kinds of deliverance. That peacock made this protection 
and then went to sleep. 


End of Morasutta. 

-- 


318 





Wednesday: (3.3) 


6. VATỊASUTTA 

72-73. Oh good people! Let us recite this protective Sutta by the 
power of which the íòrest fire avoided the Great Being who was 
reborn as a quail while fulfilling the períections for Buddhahood, 
and which was delivered by the Lord of the World to the 
Venerable Sãriputta, and which lasts for the entire world cycle 
and which has great power. 

74. There are in the world the qualities of morality, truthMness, 
purity, loving kindness and compassion. By that saying of Truth, 
I will make an excellent asseveration. 

75. Having reAected upon the power of the Dhamma and having 
remembered the Victorious Ones of old, I made an asseveration 
relying on the power of truth(ulness: 

76-77. “I have wings, but I cannot fly. I have feet, but I cannot 
walk. My mother and my iầther have left me. Oh iorcst fĩre! Go 
back (stop)!” As soon as I have made this asseveration, the great 
Aames of the fire avoided me from sixteen karĩsas 1 , like a fire 
Corning to the water. There is nothing equal to my truthMness. 
This is my Perlcction of Truthíulness. 

End of Vattasutta. 

-- 


1 A square measure of land (which may be nearly an acre). 


319 





320 



Thursdav: 7. Phai ạg gasutta: 


7. DHAJAGGASUTTA 

78-79. Oh good people! Let us recite that protective Sutta by just 
remembering which beings gain a íòothold in the skies in all 
ways even as they have a íòothold on the earth and by the power 
of which there is no number of beings that have gotten free from 
calamities caused by yakkhas, thieves, etc. 

80. Thus have I heard. At one time the Blessed One was dwelling 
at the monastery of Anãthapindika in Jeta’s Grove near Sãvatthĩ. 

81. There the Blessed One addressed the monks saying, 
“Monks”, and they responded, “Lord”, to the Blessed One. The 
Blessed One spoke as follows: “Monks, long ago, there was an 
array of a battle between the devas and the asuras. Then Sakka, 
the King of Devas, addressed the deva of Tãvatimsa saying, ‘If in 
you who have joined the battle there should arise fear, trembling, 
or terror (hair standing on end), just look at the crest of my 
banner, and of those who look at the crest of my banner, the fear, 
trembling or tcrror that would arise will disappear. 

82. If you do not happen to look at the crest of my banner, watch 
then the crest of the General Pajãpati’s banner, and of those who 
look at the crest of the General Pajãpati’s banner, the fear, 
trembling or tcrror that would arise will disappear. 

83. If you do not happen to look at the crest of the General 
Pajãpati’s banner, watch then the crest of the General Varuna’s 
banner, and of those who look at the crest of the General 
Varuna’s banner, the fear, trembling or terror that would arise 
will disappear. 


321 



ParittapãỊ i 


Part II: Main Suttas 


84. If you do not happen to look at the crest of General Varuna’s 
banner, watch then the crest of the ĩsãna’s banner, and of those 
who look at the crest of the General ĩsãna’s banner, the fear, 
trembling or tcrror that would arise will disappear. 

85. Now, oh monks, in those that look up at the crest of the 
banner of Sakka, the King of Devas, or the banners of his 
Generals, Pajãpati, Varuna or ĩsãna, any fear, trembling or terror 
that would arise may or may not disappear. 

86. Why is that? Because Sakka, the King of Devas, oh monks, is 
not free from lust, not free from ill-will, and not free from 
ignorance; he is subject to trembling, subject to terror, and 
subject to running away. 

87. But I say this to you: if, oh monks, when you have gone into 
a íòrest, to a foot of a tree or a secluded place, and if fear, 
trembling or terror should arise in you, remember me at that time 
(as follows): 

88. ‘Because of this the Blessed One is called the Worthy One, 
the Fully Enlightened One, One Fully Endowed with Vision and 
Conduct, One who has Gone Rightly, the Knower of the Worlds, 
the Incomparable Leader of Men to be Tamed, the Teacher of 
Gods and Men, the Enlightened and the Blessed’. 

89. If you, monks, who remember me, whatever fear, trembling 
or terror that would arise will disappear. 

90. If you do not remember me, then remember the Dhainma (as 
follows): 


322 



Thursday: 


7 . Dhạịaggasutta 


91. ‘The Dhamma of the Blessed One is well-expounded, to be 
realized by oncscir, gives immediate result, worthy of the 
invitation “Come and see”, fit to be brought to oneseir, and to be 
realized by the wise each in his mind’. 

92. If you monks, who remember the Dhamma, whatever fear, 
trembling or tcrror that would arise will disappear. 

93. If you do not remember the Dhamma, then remember the 
Saủgha (as follows): 

94. ‘The Order of the disciples of the Blessed One has practiced 
the true way, the Order of the disciples of the Blessed One has 
practiced the straight way, the Order of the disciples of the 
Blessed One has practiced the way to Nibbãna, the Order of the 
disciples of the Blessed One has practiced the proper way. This 
Order of the disciples of the Blessed One that has these four pair 
of persons, the eight kinds of individuals, is worthy of gifts, is 
worthy of hospitality, is worthy of offerings, is worthy of 
reverential salutation and is an unsurpassed field for merit for the 
world. 

95. If you, monks, who remember the Saủgha, whatever fear, 
trembling or tcrror that would arise will disappear. 

96. Why is that? Because, oh monks, the Tathãgata who is 
worthy and fully enlightened, is free from lust, free from ill will, 
free from ignorance; he is without fear, without trembling, 
without terror and does not run away. 

97. This the Blessed One said. The Accomplished One, the 
Teacher, having said this, ['urthcrmore spoke these words: 


323 



ParittapaỊ i 


Part II: Main Suttas 


98. Oh monks, when in a forest or at the foot of a tree or at a 
secluded place, remember the Enlightened One. No fear will 
arise in you. 

99. If you do not remember the Buddha, the Chief of the World, 
the Leader of Men, then remember the Dhamma that leads to 
salvation and is well-taught. 

100. If you do not remember the Dhamma that leads to salvation 
and is well-taught, then remember the Saủgha, the unsurpassed 
íleld for merit. 

101. Thus, oh monks, in you who remember the Buddha, the 
Dhamma, the Saủgha, fear, trembling or terror will never arise. 

End of Dhajaggasutta. 

- <&».■!$■. - 


324 





Fridav: 8. A t ana t ivasutta: 


8. ÃTÃNÃTIYASUTTA 

102-103. In order that the cruel non-human beings (demons) and 
others who have no faith in the well-esteemed Dispensation of 
the Lord and who always do evil, may not injure the four 
congregations of people and to keep them from danger, the One 
of Great Courage preached this protective Sutta. Oh good people! 
Let us recite this Sutta. 

104. Homage to the Vipassĩ Buddha, possessed of the eye of 
wisdom and splendor; homage to Sikhi Buddha, compassionate 
toward all beings. 

105. Homage to the Vessabhũ Buddha who has washed away all 
the defdements and who possesses good ascetic practices. 
Homage to Kakusandha Buddha who delcated the army of Mãra. 

106. Homage to Konãgamana Buddha who had eradicated all evil 
and lived the holy life. Homage to Kassapa Buddha who had 
gotten free from all dclllcmcnts. 

107. Gotama the Buddha preached this doctrine which removed 
all suffering. Homage to this son of Sakyas (Gotama Buddha) 
from whose body emanated rays of light and who was glorious. 

108. In this world, those who have extinguished all the heart of 
passions and who, through insight, have perceived things as they 
really are — these persons (Arahants) never slander, and are 
great and free from fear. 


325 



Parittapaị i 


Part II: Main Suttas 


109. They pay homage to the Gotama Buddha who works the 
benefit of gods and men, who is endowed with wisdom and 
pcrlcct conduct, who is great and free from fear. [Let my homage 
be to those persons (Arahants) too]. 

110. Those seven Buddhas and the other hundreds of crores of 
Buddhas — all these Buddhas are equal only to those who are 
unequaled; all these Buddhas have great power. 

111. All these Buddhas are endowed with ten kinds of strength 
(power)' and wisdom of íearlessness. All these Buddhas admit 
that they possess the lofty State of Eminence (i.e. Omniscience). 


Dasabala- n. the Lord Buddha, possessor of tenfold powers in physical 
strength and perception the tenfold power in physical strength refers to being 
equivalent to the strength often six-tusked king elephants and the following 
ten powers of perception:- 

1. thãnãtthãnanãna- intellectual power to discern right from wrong, 

2. kammavipãkanãọa- perceiving the moral or unmoral nature of 

consequences, 

3. sabbatthãgãminĩ patipadãnãna- perceiving the cause otbeing consigned 
to various kinds of existences, 

4. anekadhatu nãnãdhãtulokanãna- knowing the intinite and varied entities 
of the universe, 

5. nãnãdhimuttinãna- knowledge of every wish and want, 

6. indriya paro pariyaiiãọa- perceiving the degree of maturity of controlling 
íaculties, 

7. jhãnavimokhãdỉ iĩãụa- knowledge of ultramundane experiences Ụlĩãna), 
nature of emancipation from worldly attachments ( vimokkha ) and the like, 

8. pubbenivãsãnussatinãna- knowledge ofpast existences, 

9. dibbacakkhuiiãọa - perceptive power of the divine eye (Sattãnam 
cutũpapãtanãọa = knowledge of birth and death of all beings). 

10. ãsavakkhaya iiãọa- cognizance of nirvana as the ultimate dissolution of 
behiddling taints. 


326 



Friday: 


8. Ẫtãnãtiyasutta 


112. These Buddhas, being fearless among the (eight kinds of) 
congregations, roar the lion’s roar, and they set in motion in the 
world the Wheel of Dhainma which cannot be turned back. 

113. These leaders of the world are endowed with 18 special 
qualities particular to the Buddhas. They possess 32 major marks 
and 80 minor marks of ‘a great man’. 

114. All these Best of Sages shine with surrounding halos; all 
these Buddhas are Omniscient. All these Buddhas are those 
whose defdements are extinguished, and they all are conquerors. 

115. These Buddhas possesses a radiant light, mighty power, 
great wisdom and great strength, great compassion and 
unshakable concentration. They work for the happiness of all 
beings. 

116. They are, for beings, the islands, the lords, the supporting 
ground, the protectors, the shelters, the havens, the íriends, the 
com íorters, the reíuges, and they seek welfare (for all beings). 

117. All these Buddhas are the dependable support for the world 
of gods and men. With respect, I bow my head at the feet of these 
Supreme Ones (Unsurpassed Men). 

118. I pay homage to these Tathãgatas by words and by thoughts 
always — while I am lying down or sitting or standing or 
walking. 

119. May the Buddhas who are peacemakers protect you and 
bring you happiness. Being protected by them, may you be free 
from all dangers. 


327 



ParittapaỊ i 


Part II: Main Suttas 


120. May you be free from all disease, may all worry and 
anxieties avoid you. May you overcome all enmity and may you 
be peaceM. 

121. By the power of their truthMness, virtue, patience and 
loving-kindness, may those Buddhas protect us by helping us to 
be free from all disease and to be happy. 

122. There are in the eastern direction (of Mount Meru) beings 
called Gandhabbas who are of mighty power. May they also 
protect us by helping us to be free from all disease and to be 
happy! 

123. There are in the Southern direction (of Mount Meru) divine 
beings called Kumbhandas who are of mighty power. May they 
also protect us by helping us to be free from all disease and to be 
happy! 

124. There are in the western direction (of Mount Meru) Nãgas 
(divine serpents) who are of mighty power. May they also protect 
us by helping us to be free from all disease and to be happy! 


125. There are in the northem direction (of Mount Meru) the 
divine beings called Yakkhas who are of mighty power. May 
they also protect us by helping us to be free from all disease and 
to be happy! 

126. There is Dhatarattha in the east, VirũỊhaka in the South, 
Virũpakkha in the west, and Kuvera in the north. 


328 



Friday: 


8. Ẫtãnãtiyasutta 


127. These four mighty Kings are the protectors of the world and 
have large retinues. May they also protect us by helping us to be 
free from all disease and to be happy! 

128. There are deities who live in the sky and who are of mighty 
power, deities who live on the earth and who are of mighty 
power, and there are nagas who are of mighty power. May they 
also protect us by helping us to be free from all disease and to be 
happy. 

129. There are deities of great power who live in (have faith in) 
this Dispensation. May they also protect us by helping us to be 
free from all disease and to be happy. 

130. May all calamities avoid you. May sorrow and disease be 
destroyed! May there be no dangers to you. May you have 
happiness and a long life! 

131. For him who has the habit of paying homage and who 
always respects the elders, four things increase, namely, life 
span, beauty, happiness and strength. 

End of Ãtãnãtiyasutta. 

-- 


329 





330 



Saturdav: 9. Angulimalasutta. 10. Boi i hangasutta & 11. 
Pubba n hasutta 

Saturday: (1.3) 

9. ANGULIMALASUTTA 

132. Even the water with which the Seat of one who recites this 
protective Sutta is washed, destroys all calamities. 

133. This Sutta also brings about an easy delivery for expectant 
mothers at the very moment it is recited. Oh good people! Let us 
recite this protective Sutta delivered by the Lord of the world to 
the Venerable Aủgulimãla, which has great power and lasts for 
the entire world cycle. 

134. Oh, sister! Ever since I was reborn in this Noble Birth, I do 
not remember intentionally taking the life of a being. By this 
utterance of truth, may there be comíòrt to you and to the child in 
your womb. 

End of Angulimãlasutta. 

-- 


331 





332 



Saturday: (2.3) 

10. BOJJHANGASUTTA 

135-136. Having known by way of experience the seven kinds of 
dhamma called Factors of Enlightenment which destroy all 
sufferings of beings who wander through this Samsãra (round of 
rebirths) and which deíeat the anny of Mãra, the Evil One, these 
excellent persons were liberated from the three kinds of 
existence. They have reached (lít. gone to) Nibbãna where there 
is no rebirth, ageing, disease, death and danger. 

137. Oh good people! Let us recite Bojjhaủgasutta which is 
endowed with the aíòrementioned attributes, which give not a 
few beneilts and which is like a medicine and a mantra. 

138-140. These seven Factor of Enlightenment, namely, 
mindíulness, investigation of dhammas, effort (or energy), zest, 
tranquility, concentration and equanimity, which are well- 
expounded by the All Seeing Sage, promote, when practiced 
repeatedly, penetration of the Truth, cessation of suffering and 
knowledge of the Path. By this utterance of truth, may there 
always be happiness for you. 

141. Once when the Lord saw Moggallãna and Kassapa being 
unwell and suffering, he preached the seven Factors of 
Enlightenment. 

142. They, having rejoiced at the discourse, immediately were 
freed from the disease. By this utterance of truth, may there 
always be happiness to you. 

143-144. Once when the King of the Dhainma was oppressed by 
disease, he had the Venerable Cunda recite the discourse 


333 



Parittapaị i 


Part II: Main Suttas 


respectfully, and having rejoiced at the discourse was 
immediately cured of the disease. By this utterance of truth, may 
there always be happiness to you. 

145. The diseases of the three Great Sages that were eradicated 
reached the stage of never occurring again like the mental 
deíĩlements eradicated by the Path. By this utterance of truth, 
may there always be happiness for you. 

End of Bojjhangasutta. 

-- 


334 





Saturday: (3.3) 


11. PUBBANHASUTTA 

146. Whatever bad omens, inauspiciousness, undesirable sounds 
of birds, unlucky planets or unpleasant bad dreams there are, may 
they go to nothing by the power of the Buddha. 

147. Whatever bad omens, inauspiciousness, undesirable sounds 
of birds, unlucky planets or unpleasant bad dreams there are, may 
they go to nothing by the power of the Dhamma. 

148. Whatever bad omens, inauspiciousness, undesirable sounds 
of birds, unlucky planets, or, unpleasant bad dreams there are, 
may they go to nothing by the power of the Sangha. 

149. May all suffering beings be free from suffering. May all 
fear-struck beings be free from fear. May all grief-stricken beings 
be free from grief. 

150. For the acquisition of all kinds of happiness, may all deities 
rejoice in the accomplishment of merit which we have thus 
acquired. 

151. May you all practice charity with faith (in the Triple Gem). 
May you always keep moral precepts! May you all rejoice in 
mind-development! May the deities who have come (to the 
recitation) go back (to their homes). 

152. By the power of those Buddhas who possessed great 
physical and intellectual strength, and of the Pacceka Buddhas 
and of the Arahants, I create protection for all times. 


335 



ParittapaỊ i 


Part II: Main Suttas 


153. Whatever treasures be either here or in the world beyond, or 
whatever precious jewel is in the world of the deities, there is 
none equal the Accomplished One. In the Buddha is this precious 
jewel. By this utterance of truth, may there be happiness. 

154. Whatever treasures there be either here or in the world 
beyond, or whatever precious jewel is in the world of the deities, 
there is none equal to the Accomplished Dhainma. In the 
Dhainma is this precious jewel. By this utterance of truth, may 
there be happiness. 

155. Whatever treasures there be either here or in the world 
beyond, or whatever precious jewel is in the world of the deities, 
there is none equal to the Accomplished Saủgha. In the Saủgha is 
this precious jewel. By this utterance of truth, may there be 
happiness. 

156. May there be all blessing. May all deities give protection. 
By the power of all Buddhas, may all beings be happy. 

157. May there be all blessings. May all deities give protection. 
By the power of all Dhammas, may all beings be happy. 

158. May there be all blessings. May all deities give protection. 
By the power of all Saủghas, may all beings be happy. 

159. The Lord who is possessed of Great Compassion fulfilled 
all the Pcríections for the beneíĩt of all beings and reached the 
highest State as the Fully Enlightened One. By this utterance of 
truth, may there always be happiness for you. 

160. That joy-enhancer of the Sakyas was victorious at the foot 
of the Tree of Enlightenment. Even so, may there be victory. 
May you attain joyous victory. 


336 



Saturday: 3.3 11. Pubbanhasutta 

161. That joy-enhancer of the Sakyas rejoices having reached the 
highest State at the spot which is undeícatable, the best on the 
earth, and the consecration place of all Buddhas. 

162. On the day meritorious deeds are períòrmed, the stars are 
auspicious, blessings are auspicious, daybreak is auspicious, 
waking is auspicious, the moment is auspicious, and the time is 
auspicious. Offerings made to the holy ones on such a day are 
well-offered. 

163. On such a day all bodily actions are íelicitous, all verbal 
actions are íelicitous, and all mental actions are íclicitous. These 
three kinds of action are established in (clicity. 

164. People do good actions and thereíbre get good results. 
Having obtained good results and growth in the Dispensation of 
the Buddha (Buddhasãsana), may you have bliss, be free from 
disease and be happy together with all your relatives. 

End of Pubbanhasutta. 

-«é>- 


337 





338 



PART III 


(CLOSING CEREMONY) 


339 



340 



Part III: 


Closing Ceremony 


1. FOUR KINDS OF CONTEMPLATION 
(CATUPACCAVEKKHANA) 

1. On Robes (Cĩvare) 

Considering thoughtMly, I use the robes only for 
protection from cold, heat; from contact with flies, mosquitoes, 
wind, sun and creeping beings, and only for the purpose of 
covering the body that cause shame. 

2. On Alms-food (Pindapãte) 

Considering thoughtiully, I use alms food neither for 
amusement, nor for intoxication, nor for smartening, nor for 
beautiíĩcation, but only for the survival and continuance of this 
body, for ending its afflictions, and for assisting the holy life, 
considering: “Thus I will destroy any old ícelings (of hunger) 
and not create new ['celings (from overeating), and I will 
maintain myselí blamelessly and live in comíort”. 

3. On Dwelling Place (Senãsane) 

Considering thoughtíully, I use the dwelling place only 
for protection from cold, heat; for protection from contact with 
flies, mosquitoes, wind, sun and creeping beings, and only for the 
purpose of warding off the inclemency of climate and for the 
enjoyment of seclusion. 

4. On Medicine (Gilãnapaccayabhesajje) 

Considering thoughtMly, I use medicinal requisites for 
curing sickness, for protection from any pains of illness that have 
arisen and for the beneíĩt of good health. 

-- 


341 





Parittapaị i 


Protective Verses 


2. MEDITATION ON THE LOVING-KINDNESS 
(METTÃBHÃVANÃ) 

1. May / be free from animosity, may I be free from ill-will, 
may I be free from trouble, may I look after myscli'with ease. 

2. May aỉì beỉngs living ỉn thừ university be free from 
animosity, be free from ill-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

3. May aỉl guardỉan deities ỉn thừ unỉversity be free from 
animosity, be free from ill-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

4. May CÚI beings living ỉn thừ City be free from animosity, be 
free from ill-will, be free from trouble, and look after themselves 
with ease. 

5. May aìì guardian deitỉes in thừ City be free from 
animosity, be free from ill-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

6. May our supporters of the four requỉsites be free from 
animosity, be free from ill-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

7. May our attendants (,Service perýormers) be free from 
animosity, be free from ill-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

8. May aìì beings living in this country be free from 
animosity, be free from ill-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

9. May all guardian deitỉes ỉn this country be free from 
animosity, be free from ill-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

10. May all guardỉan deities in thừ Buddha’s Dispensation 
be free from animosity, be free from ill-will, be free from 
trouble, and look after themselves with ease. 


342 



Part III: _ Closing Ceremony 

11. May aỉỉ beỉngs ỉn this unỉverse be free from animosity, be 
free from ill-will, be free from trouble, and look after themselves 
with ease. 

12. May all guardỉan deities ỉn this unỉverse be free from 
animosity, be free from ill-will, be free from trouble, and look 
after themselves with ease. 

In the eastern direction, in the Southern direction, in the 
westem direction, in the northern direction, in the south-east 
direction, in the south-west direction, in the north-west direction, 
in the north-east direction, in the upper direction and in the lower 
direction, may all beings, all breathing beings, all living beings, 
all persons, all who have a personality, all women, all men, all 
Noble Ones, all worldlings, all deities, all human beings and all 
beings in the States of deprivation be free from animosity, be free 
from ill-will, be free from trouble, and look after themselves with 
ease. 


-- 

3. CONTEMPLATION OF THE BODY 
(KÃYAGATÃSATI) 

There are in this body: 

Head-hair, body-hair, nails, teeth, skin; 

Flesh, tendons, bones, bone-marrow, spleen; 

Heart, liver, membranes, kidneys, lungs; 

Large intestines, small intestines, gorge, íaeces, brain; 
Gall, phlegm, lymph, blood, sweat, fat; 

Tears, grease, saliva, mucus, synovic fluid in the joints, urine. 

-- 


343 







ParittapaỊ i 


Protective Verses 


4. RECOLLECTION ON DEATH 
(MARANASSATI) 

All beings have died, die, and will die; 

It is no doubt to me that I will also die. 

-íbo.-ễìẫ-.oéS- 

5. ASPIRATION 

(PATTHANÃ) 

May beings from the highest celestial plane to the lowest 
hell Avĩci, beings around universes and beings living on earth, be 
free from ill-will, animosity, suffering and danger. 

May beings from the highest celestial plane to the lowest 
hell Avĩci, beings around universes and beings living in water, be 
free from ill-will, animosity, suffering and danger. 

May beings from the highest celestial plane to the lowest 
hell Avĩci, beings around universes and beings living in sky, be 
free from ill-will, animosity, suffering and danger. 

By the power of merit acquired, may all beings, having 
understood the Dhainma of the King of Supreme Dhainma (the 
Buddha), attain to happiness. With pure and easy practice, may 
they attain to the bliss of Nibbãna that is sorrowless, grieAess and 
supreme. 

May the True Dhamma long exist; may all beings have 
respect for the Dhamma, may rain well at the right time. 

May the present king (ruler) guard his subjects with 
righteousness like his own son, as righteous kings had done in 
the past. 

-íbo.-IỆÍ-.aéS- 


344 







Part III: 


Closing Ceremony 


6. THREEFOLD CHARACTERISTIC 

OF BODY AND-MIND 
(LAKKHANATTAYAM) 

When one sees with wisdom that “all conditioned things are 
transient”, he overcomes unsatisíactoriness - this is the path to 
purity. 

When one sees with wisdom that “all conditioned things are 
unsatislầctory”, he overcomes unsatisiầctoriness - this is the path 
to purity. 

When one sees with wisdom that “all phenomena are 
soulless”, he overcomes unsatisíactoriness - this is the path to 
purity. 

- <&'>.■!$'. - 

7. ADMONITION OF THE BUDDHA 
(BUDDHASSA BHAGAVATO OVÃDA) 

“Oh Bhikkhus, strive on diligently, rare is the arising of 
the Buddha in the world, rare is to be a human being, rare is the 
attainment of faith, rare is to be a monk, rare is the listening to 
the True Dhamma. Thus, everyday did the Blessed One 
admonish. Well, Bhikkhus, these are my last words for you: “All 
conditioned things are of a nature to decay - strive on diligently”. 

-- 

8. SHARING OF MERITS 
(PATTIDÃNA) 

For the acquisition of all kinds of happiness, may all 
deities rejoice in the accomplishment of merit which we have 
thus acquired. 


345 







Parittapaị i 


Protective Verses 


May you all practice charity with faith (in the Triple 
Gem). May you always keep moral precepts. May you all rejoice 
in mind-development. May the deities who have come (to the 
recitation) go back (to their homes). 

By the power of the Buddhas who possessed great 
physical and intellectual strength, and of the Pacceka Buddhas 
and of the Arahants, I create protection for all times. 

-- 

9. DEDICATION TO THE TRIPLE GEM 
(RATANATTAYAPŨJÃ) 

I pay homage to the Buddha by the practice of charity, 
morality, and meditation in coníbrmity with the Nine 
Supramundane Dhammas (four Paths, four Fruitions and 
Nibbãna). 

I pay homage to the Dhamma by the practice of charity, 
morality, and meditation in contbrmity with the Nine 
Supramundane Dhammas. 

I pay homage to the Saủgha by the practice of charity, 
morality, and meditation in coníbrmity, with the Nine 
Supramundane Dhammas. 

Owing to this moral practice, may I really be free from 
aging and death! 

Well done! Well done! Well done! 

(Sãdhu! Sãdhu! Sãdhu!) 

-- 


346 







THƯ MỤC TỪPÃLI 


A A 


abhabba 

38, 39 

akkhãtam 

67 

abhabbatã 

39 

amanussato 

9 

abhikkantavaụnã 

12 

amanussehi 

102 

abhikkantãỵa 

12 

amatam 

31, 34,136 

abhinanditvã 

142 

amhãkam 

III.2 

abhinikkanianam 

25 

amhehỉ 

5,150 

abhinnãya 

140 

amhenurakkhantu 

121 

abhĩru 

96 

amhenurakkhantu 

122,123, 

abhisamecca 

48 

124, 125, 

127, 128, 129 

abhiseke 

161 

anãgatã 

1.4 

abhivãdanasĩlissa 

131 

anãkulã 

17 

abhivãdetvã 

12 

ananugiddho 

49 

abyãpajjhã 

III.2 

anariyã 

III.2 

abyãpajjhaparamatãya 

III1 

anãthapỉọdikassa 

12, 80 

abyãpajjho 

III 2 

anatimănĩ 

48 

accha 

9 

anattã”ti 

III.6 

acchambhĩ 

96 

anavajjãni 

18 

acintayum 

13 

anavajjatã 

III. 1 

addhã 

III.9 

anekaguọasangaham 137 

adesayi 

40, 41 

anekasatakotiyo 

110 

adhittheyya 

56 

angĩrasassa 

107 

adho 

55, III.5 

aniccã”ti 

III.6 

aditthã 

52 

anĩghã 

8, III 2 

aggappatto 

161 

anĩgho 

III.2 

aggito 

9 

anjalikaraọĩyo 

1.7, 94 

aham 

1.4 

annaip 

1.4 

ahanca 

87 

annatarã 

12 

ahi 

9, 64 

antaguọam 

III.3 

ahimsãya 

103 

antalikkhe 

28, 43, 44, 45 

ahosi 

81 

antalikkhepỉ 

78 

aj ãtim’aj arãbyãdhim 

136 

antam 

III.3 

ajjhabhãsi 

12 

anudisãya 

III 2 

akãliko 

91 

anukathũlã 

51 

akãliko 

1.5 

anumoditvã 

6 

akantam 146, 

147,148 

anupaggamma 

57 


347 



Thư Mục TừPaỊi 


A 


A 


anupãyãsani 

III. 5 

arogena 

121, 122, 123, 

anussaratam 

89, 92, 95 

124,125 

, 127, 128, 129 

anussaretha 

98 

asaddhammato 

9 

anussareyyãtha 

87, 90, 93 

asambãdham 

55 

anutrãsĩ 

96 

asampakampiyo 

35 

anuttaram 

94,100 

asanditthito 

9 

anuttaram 

1.7 

asappurisato 

9 

anuttaro 

41,88 

asevanã 

14 

anuttaro 

1.3 

asokam 

23, III. 5 

apãdakehi 

61 

assa 

9 

apãdako 

62 

assu 

III.3 

apalãyrti 

96 

atha 

12, 81, 82, 83, 

aparãjitapallanke 

161 

84, 

90, 93, 99, 100 

aparimăụani 

54 

athaparam 

97 

aparimãụani 

55 

athopi 

28 

apatanã 

76 

atĩtã 

1.4 

apetayam 

70 

atrãgacchantu 

1 

apisuụãtha 

108 

attabhavapariyapanna III.2 

appagabbho 

49 

attãnam 

III. 2 

appakicco 

49 

attano 

8 

appamãdena 

III2 

attano’va 

III. 5 

appamãdo 

19 

attasammãpaọidhi 

15 

appamãụo 

64 

attha 

33 

appamattã 

29 

attha 

94 

appasannehi 

102 

atthaladdhã 

164 

appativattiyam 

112 

attha ma mã diy anti 

36 

arahani 

88, 96 

atthãrasahi 

113 

araham 

1.3 

atthãsi 

12 

arahantãnanca 

152, III.8 

atthattimsanca 

10 

arahato 

1.1,3 

atthỉ 

1.4, 30, 74, 

ãrakkham 

9 


153, 154, 155 

araniiagatãnam 

87 

atthỉ 

III.3 

araiìiĩc 

98 

atthiminjani 

III 3 

ariyã 

III.2 

avamangalanca 

146,147,148 

ariyasaccãna 

22 

avancanã 

76 

ariyasaccãni 

35,36 

avecca 

35 

ariyãya 

134 

averã 

III.2 

arogã 

164 

averamasapattam 

55 


348 




Thư Mục TừPaỊi 


A A 


avero 

III.2 

avirũỊhichandã 

avlcito 

III 5 

avltadoso 

avidũre 

52 

avltamoho 



avltarãgo 



ayam 


42 

86 

86 

86 

2 


Ã 


ãbãdhã 

144,145 

ãhuneyyo 

94 

ãhuọeyyo 

1.7 

ãkankhamãnã 

13 

ãkãsatthă 

128 

ãkãsecarã 

III.5 

ãmantayãmi 

III 7 

ãmantcsi 

81 

ãụãkkhcttamhỉ 

59 

ãnandatthcro 

25 


Ã 


ãnubhãvena 

III.5 

ãrakkhadevatã 

III.2 

ãrakkhãsu 

6 

ãrãmc 

12, 80 

ãratĩ 

19 

ãsabham 

111 

ãsane 

118 

ãvajjetvã 

25, 75 

ãyantu 

4 

ãyasmã 

25 

ãyu 

131 


I I 


idam 

97 

imam 

69, 71,107,137 

idamavoca 

97 

imasmim 

III.2 

idampỉ 

30, 31,32, 33, 

ỉmassa 

IIU 


34,35, 36, 38, 39, 40, 

imãya 

III 9 


41, 42,153,154,155 

Isãnassa 

8, 85 

iddhimanto 

129 

ỉti 

III. 1 

idha 

30,129, 153, 154, 155 

itipi 

88 



itipi 

1.3 



itthiyo 

III.2 


349 




Thư Mục TừPaỊi 


u 


uda 

39 

udakam 

77 

udakampỉ 

132 

udakato 

9 

udakecarã 

III1 

udariyam 

III1 

uddham 

55 

uddham 

III3 

udetayam 

68 

ujũ 

48 

ujupatipanno 

1.7 

ụỊuppatipanno 

94 

ullokayatam 

81, 82, 83, 84, 85 

unhassa 

III.l 

uọụanãbhĩ 

64 

upaddavato 

9 


E 


ehỉpassiko 

1.5, 91 

ekadã 

143 

ekarp 

12, 80 

ekamantam 

12 

ekaputtamanurakkhe 

54 

ekarãjã 

68, 70 

ekasmim 

141 

erãpathehi 

60 

esã 

77 

esa 

1.7, 94 

esanã 

69 

etadavoca 

81,97 

etãdisãni 

24 

etam 14,15, 

16,17,18, 

19, 20, 21. 

, 22, 23, 56 


u 


upapãramiyo 

25 

uparimãya 

III.2 

upasankamitvă 

12 

upatthãnaip 

17 

upatthapetvã 

25 

upavadeyyum 

50 

upetã 

113 

uppãdessãmi 

III1 

uppajjeyya 

81,87 

uppannãnam 

1111 

utrãsĩ 

86 

uttamam 

1.4 

uttamangena 

1.4 

uttaram 

126 

uttarasmim 

125 

uttarãya 

III.2 

utu 

III1 


etãni 

E 

33 

etãvatã 

150 

ete 

4,110,114,117 

etena 

30, 31, 32, 33, 34, 

etena 

35, 36, 38, 39, 40, 41, 
42,140,142,144, 
145, 153, 154, 155, 159 
1.4 

etesu 

33 

ettãvatã 

III. 8 

ettha 

4 

evam 

12, 80, 87, 101 

evamadigunupetam 47,137 

evameva 

160 

evampi 

54 


350 




Thư Mục TừPaỊi 


obhasetva 

12 

opaneyyiko 

1.5, 91 


K 


kãhãmi 

74 

kakusandhassa 

105 

kãlena 

20,21 

kãmcsu 

57 

kamma 

39 

kammãnỉ 

18 

kammantă 

17 

kampatỉ 

23 

kaiìci 

53, 63 

kaọhãgotamakehi 

60 

kaụtakato 

9 

kappatthãyim 

73,133 

karaọĩyamatthakusalena 

48 

karĩsam 

III.3 

karonto 

25 

karotha 

29 

karoti 

39 

kãrunnacittam 

25 

kassapam 

141 

kassapassa 

106 

katã 

65 

katam 

5, 65 

katanỉiutã 

20 

katapuiìiìatã 

15 

kate 

77 


khalito 

1.4 

khamatu 

14 

khantĩ 

21 


osadhanca 

137 

ovadi 

III .7 


K 


katthaci 

53 

kãtum 

38 

katvã 

69, 71 

katvãna 

24,164 

kãyakamniam 

163 

kãyassa 

III. 1 

kãye 

III3 

kãyena 

39 

keci 

51 

kesã 

III.3 

kevalã 

63 

kevalakappam 

12 

kibbisakãribhi 

102 

kilesãva 

145 

kilomakam 

III.3 

kincãpi 

36, 39 

kinci 

31, 37, 47, 50, 


153,154,155 

kissa 

86, 96 

koụãgamanassa 

106 

kotĩsatasahassesu 

26 

kukkura 

9 

kulesu 

49 

kusalam 

III1 

kuvero 

126 


khantimettãbalena 

121 

khãụukato 

9 

khayam 

31 


351 




Thư Mục TừPaỊi 


Kh 


kheỊo 

III.3 

khcmam 

23 

khemino 

50 

khĩọabĩjã 

42 


G 


gabbhassa 

134 

gabbhavokkantim 

25 

gabbhavutthãnam 

133 

gacchãmi 

1.2 

gacchantỉ 

24 

gacchantu 

151 

gamanc 

118 

gambhĩrapannena 

36 

gaụanã 

79 

gaọhantu 

9 

ganhitum 

67 

gãravo 

20 

gatã 

136 

gãthãya 

12 

N 

nãtakãnanca 

18 

nãtatthacariyam 

25 

nãtỉbhi 

164 

nãtibhi 

8 

c 

c’ãmanãpo 

146,147,148 

c’ãnupaddavã 

III.5 


Kh 


kliĩnaip 42 

khĩnãsavã 114 

khippam’antaradhãpesi 27 

kho 12, 81, 85, 87 

khuddamãcare 50 


G 


gatĩ 116 

gedham 57 

gelannenãbhipĩỊỉto 143 

ghoram 58 

gilãnapaccayabhesajjaparikkhãra 
m III.l 

gilãne 141 

gimhãnamãse 40 

gimhe 40 

goọa 9 

gotamam 109 

gotamasãsanamhi 34 

guọaguọagahanabyãvatã 4 
guttã 70 

guttiyã 103 

N 

natvã III.5 

nãya-patipanno 1.7 

nãyappatỉpanno 94 


c 

ca 1.4, 4, 5, 7,13,14, 

15,16,17,18,19, 20, 


352 




Thư Mục TừPaỊi 


c 

21, 22 , 29 , 38, 47 , 
48 , 49 , 50, 55, 60, 
63, 69, 71 , 76 , 79 , 
103, 104, 105, 106, 
110,116,119,120, 
121, 122, 123, 124, 
125, 127, 128, 128, 
129,135,140,142, 
145,149,150,162 


cakkavãỊe 

III. 2 

cakkavãỊesu 

1, 5, 26 

cakkhumã 

68, 70 

cakkhumantassa 

104 

caụda 

9 

caụdchi 

102 

cahhe 

110 

cãpi 

108,118 

carani 

56 

carati 

69 

cariyãyo 

25 

cassa 

48 


Ch 


chabyãputtehi 

60 

chaccãbhithãnãni 

38 

chambhĩ 

86 


J 


jahitã 

37 

janã 

108 

janapadarogato 

9 

ịarãmaraụamhã 

III1 


c 


catassannam 

103 

cattãri 

1.7, 33, 94 

cattaro 

127,131 

catubbhi 

35 

catũhapãyehi 

38 

catupaccayadãyakã 

III.2 

catuppadehi 

61 

catuppado 

62 

ce 82. 

, 83, 84, 90, 
93, 99,100 

cetasã 

39 

ceva 

118 

cevãnuyunjanto 

46 

cime 

136 

cintayimsu 

10 

ciram 

III.5 

cirassani 

67 

cittam 

23 

cĩvaram 

III.l 

corato 

9 

cundattherena 

143 


Ch 

chambhitattam 81,82, 

83, 84, 85, 87, 89, 
92, 95, 101 


J 


jataveda 

76 

jãtiip 

25 

jãtiyã 

134 

jãto 

134 


353 




Thư Mục TừPaỊi 


J 



J 


jãtuggabbhaseyya 

57 

jayo 


160 

jayamangalam 

1.4 

jetavanam 


12 

jayamangale 

160 

jetavane 


12, 80 

jayanto 

160 

jinã 


114 

jayassu 

160 

jine 


75 



jĩvitã 


134 


T 

thãnam'uttamani 

111 

thane 

T 

118 

thãnaso 

144 

thitã 


12 

D 



D 



danisamakasavat'atapa III. 1 damsamakasavat’atapasarisapasa 




mphassanam 

III.l 


T 


T 

taco 

III.3 

tasã 

51 

tam 

1.4, 6,11,24,27, 

tasmã 

29 


47, 59, 67, 68, 68, 70, 

tasmini 

81,87 


70, 73, 79, 85, 86, 

tassa 

1.1, 3, 39 


96, 103, 133, 142, 143 

tath’ev’ãhain 

III.4 

tamhã 

144 

tathã 

138 

tãụã 

116 

tathãgatam 

43, 44, 45 

tankhaọe 

133,142 

tathãgatassa 

25 

tapassino 

105, 

tathãgate 

118 

tapo 

22 

tathãgatena 

30,153, 154, 155 

taraccha 

9 

tathãgato 

96 


354 






Thư Mục TừPaỊi 


T T 


tathãpare 

138 

tepi 121, 

122, 123, 

tathũpamam 

35, 40 

124,125,127, 

128,129 

tatiyampi 

1.2 

tesãham 

117 

tatra 

81 

tesam 

24,121 

tãvatimse 

81 

thitiyã 

III. 1 

tayãjja 

70 

tibhavã 

136 

tayãjja’guttã 

68 

tỉọnannampỉ 

145 

tayassu 

37 

tiriyaííca 

55 

te 

33, 34, 36, 36, 42, 

tisaranasaranã 

4 


69, 69, 71, 71, 81, 

tisso 

25 


108, 111, 114, 127, 

tĩsu 

25 


130,134,140,142, 

tittham 

56 


142,144,145,145, 

titthatu 

III. 5 


156,157,158, 

tividham 

1.6, 27 


159,163,164 

tiyãma-rattim 

25 

tehi 

119 

tumhãka 

98 

tejena 

72,152 

tumhãkam 

87 

te na 

31,32, 74,134 

tuvam 

119 

tenupasankami 12 

tuvam 

120 



tvam 

119 


TH 

TH 


thavara 

51 

therass’angulimãlassa 

133 



therassa 

73 


D 

D 


dadantu 

151 

dãnam 

151 

dakkhiụasmini 

1 123 

dãnanca 

18 

dakkhiọãya 

m.2 

dãni 

III. 7 

dakkhiọena 

126 

dantã 

III3 

dakkhiọeyyã 

33 

dasa 

25 

dakkhiọeyyo 

1.7, 94 

dasabalũpetã 

111 

daỊhena 

34 

dassanam 

21,22 


dassanasampadãya 

37 


355 




Thư Mục TừPaỊi 


D D 


dassanena 

57 

dĩpã 

116 

dassentỉ 

46 

dĩpi 

9 

dãvaggi 

72 

disãbhãge 122, 

123,124,125 

davãya 

III.l 

disam 

126 

desayi 

141 

disãya 

III.2 

desesi 

103,107 

disvã 

141 

desitam 

11 

ditthã 

52 

dev’ãnumodantu 

150 

ditthapadassa 

39 

devã 

4, 5, 7,13, 

dỉtthinca 

57 

123, 128, 129 

divã 

29 

devadevena 

11 

divasam 

68 

devamanussãnani 

1.3, 88,109 

divase 

III.7 

devamanussapũjitam 

43, 44, 45 

doso 

1.4 

devãnam 

81 

dukkhã”ti 

III 6 

dcvãnamindassa 

85 

du kkha miccheyy a 

53 

devãnamindo 

81,86 

dukkhappattã 

149 

devãnumodantu 

III.8 

dukkhe 

III.6 

devarajassa 82, 83, 84, 85 

dukkhite 

141 

devãsurasangãmo 

81 

dullabhã 

III.7 

devat’ãgatã 

151 

dullabham 

III 7 

devatã 

1,12,26 

dullabho 

III 7 

devatãgatã 

III.8 

dunnimittam 

146,147,148 

deve 

81 

dũre 

52 

devo 

III.5 

dussupinam 

146,147,148 

dibbamantãgadam 

58 

dutiyampỉ 

1.2 

dĩghã 

51 

duvidh’ottamain 

18 

dĩghãyuko 

130 

dvãdasahi 

10 

dỉnnãnỉ 

33 

dvipãdakehi 

61 



dvipãdako 

62 

DH 


DH 


dhajaggam 

81, 82, 82, 

dhammã 

1.6, 37,131 


83, 84, 85 

dhammabalam 

75 

dhamm’ãnubhãyena 

147 

dhammacakkappavattanam 25 


356 




Thư Mục TừPaỊi 


DH 


DH 


dhammacariya 

18 

dhammasãkacchã 

21 

dhammam 

1.2, 44, 90, 

dhammassavaụakãlo 

2 


92, 93, 99,100, 

dliammassavanani 

20 


101,107,138 

dhammavarani 

40, 41 

dhammam 

III1 

dhammc 

1.6, 31, 

dhammanca 

1.6 


32,135,154 

dhammãnudhammapatipattiyã 

dhammcna 

31 


III.9 

dhammesu 

19 

dhammarajapi 

143 

dhammo 

1.5, 64, 91 



dhatarattho 

126 



dhĩrã 

42,115 



N 


N 


n’annamannassa 

53 

na mo 1.1, 3, 

65, 69, 71 

n’ãtimannetha 


53 

nãnã 

9 

n’atthi 


1.4 

nãnãbhaỵato 

9 

na 

23, 

30, 31,32, 36, 

nãnãrogato 

9 


47, 

50, 53, 53, 57, 

nandivaddhano 

160 

79, 

101, 

, 153,154,155 

narãsabham 

99 

nabhijanami 


134 

nãseti 

58 

nadantete 


112 

nãthã 

116 

nãdhigacchantỉ 


10 

nãthassa 

102 

nãgã 


124 

nãtho 

141,159 

nãgã 


128 

natthi 

77 

nagare 


III.2 

natthisambhavarn 

42 

nakhã 


III3 

nava 

25 

nakkhattato 


9 

nava 

42 

namassãma 


43, 44, 45 

navanca 

III.l 

namassãmi 


68, 70 

nãyakã 

113 

namassanti 


109 

ne 

29 

namatthu 


104, 105, 

neva 

46, 67 



106,107 

nhãru 

III.3 

namatthu 


69, 69, 71 

nhãtakassa 

105 


357 




Thư Mục TừPaỊi 


N 


nỉbbãnagãmim 

40 

nibbãnasacchikiriyã 

22 

nibbãnasukham 

III.5 

nỉbbãnãỵa 

140 

nỉbbantỉ 

42 

nibbattam 

66, 72 

nỉbbhaỵã 

149 

nỉbbhayam 

136 

nỉbbỉndati 

III.6 

nỉbbutã 

108 

nỉbbutim 

34 

nỉbbuto 

120 

niccam 

131 

niddukkhã 

149 

nỉkkãmino 

34 


p 


pabbajitabhãvo 

III.7 

paccassosum 

81 

paccattam 

1.5, 91 

paccekãnanca 

152 

pacchimabhave 

25 

pacchimasmim 

124 

pacchimăya 

III.2 

pacchimena 

126 

paccuppannã 

1.4 

pãdã 

76 

padakkhiụam 

163 

padakkhiọãni 

164 

padakkhiọe 

163,164 

padam 

48 


N 


nikkhantã 

76 

nỉkubbetha 

53 

nỉpako 

49 

nisãmctha 

29 

nisinnatthãnadhovanaip 132 

nỉsinno 

56 

nissokã 

149 

nivãreti 

59 

nivãto 

20 

niverã 

III.5 

niyam 

54 

niyyãnikam 

99,100 

no 

30, 82. 83, 84, 
90, 93, 98, 99,100, 
153, 154, 155 

nopi 

85 


p 


pãdapamsum 

1.4 

pãde 

117 

padhãnacariyam 

25 

padĩpo 

42 

pahĩnã 

145 

pahĩyetha 

85 

pahĩyethãpi 

85 

pahĩyissati 

81, 82, 83, 
89, 92, 95 

pahĩyissatrti 

84 

pãhuneyyo 

1.7, 94 

pajam 

III.5 

paịãpatissa 

82, 83, 85 

pajãya 

29 


358 




Thư Mục TừPaỊi 


p p 


pãkãrantaresu 


25 

pãramiyo 

25 

pakkhã 


76 

parãyaọã 

117 

pãlaỵantu 


69, 71 

pare 

50 

palãyĩti 


86 

pariharãmi 

III.2 

pamãdarahitã 


6 

pariharantu 

III 2 

pamãnavantãni 


64 

parỉmucìssãmi 

III 9 

pamattă 


36 

parisãnam 

103 

pamodati 


161 

parỉsãsu 

112 

pãụã 


63 

parissayam 

58,132 

pana 


85 

parissayavinodanappatisallãnãrã 

pãọabhũtatthi 


51 

mattham 

III. 1 

pãụani 


134 

parittam 25, 

27, 47, 59, 

panca 


25 

65, 67, 

69, 71, 73, 

paụditãnanca 


14 

79, 103, 132, 133 

paụidhãnato 


25 

parivaọọayĩ 

32 

paọidhĩ 


163 

parivãrehi 

8 

pãụỉnani 


116 

paro 

53 

pãnino 


149 

pasatthã 

33 

panltam 

30,31, 

32,33, 

passaddhỉ 

138 


34, 35, 36, 

38, 39, 

passantu 

63 


40, 41, 42, 153, 

passati 

35 


153,154,154,155 

passati 

47 

pannãya 


III. 6 

pathamasmini 

40 

pãpã 


19 

pathavĩcarã 

III. 5 

pãpaggaho 

146,147,148 

pathavippabhãsam 

68, 70 

pãpakam 


39 

pathavippabhãso 

68, 70 

pãpam 


47 

pathavissito 

35 

pãpam’ãgamã 


63 

pathuvipukkhale 

161 

pãpiọo 


78 

paticchadãya 

39 

papphãsam 


III.3 

patigganhanti 

26 

pãpuụantu 


III 5 

patighasannã 

53 

param 


53 

patighãtãya 

III. 1 

paramani 


40 

patihankhãmi 

IIIl 

paramatthaparamiyO'ti 25 


patijãnantỉ 

111 

parami 


159 

patikkama 

76 

pãramiyo 


25 

patikkamantu 

65 


359 




Thư Mục TừPaỊi 


p 


patipattiyã 

III. 5 

patirũpadesavãso 

15 

patisankhã 

III. 1 

patisevãmi 

IIU 

patitthã 

patittham’adhigacchanti 78 

116 

pattam 

III. 5 

pattanuppattidhanimatani 145 

patthãya 

25 

pattỉpattã 

34 

patto 

159 

patvã 

77 

pavassatu 

III. 5 

pavattenti 

112 

pỉhakam 

III.3 

pindapãtam 

III1 

pisãcato 

9 

pĩti 

138 

pittam 

III.3 

porãnã 

III 5 

pubbake 

75 

pubbe 

15 

pubbo 

III.3 

puggalã 

33 


Ph 

phãsuvihãro III. 1 

phussitagge 40 


p 


pũjã 

14 

pujaneyyanam 

14 

pũjcmi 

III.9 

punar’eti 

57 

punnakkhcttam 

100 

punnakkhcttam 

94 

punnakkhettam 

1.7 

punnam 

5 

punnasampadam 

150 

purãọam 

42 

purãọanca 

III. 1 

puratthimasmim 

122 

puratthimãya 

III.2 

puratthimena 

126 

pure 

26 

pũrentam 

66 

pũrentam 

72 

pũretvã 

159 

purisã 

III.2 

purisadammasãrathi 

1.3, 88 

purisapuggalã 

1.7, 94 

purisayugãni 

1.7, 94 

purỉsuttamc 

117 

puttadãrassa 

17 

puttam’ãyusã 

54 


Ph 

phutthassa 23 


360 




Thư Mục TừPaỊi 


B 


B 


bahũ 

13 

brahmametam 

56 

bahulĩkatã 

139 

brãhmaụã 

69, 71 

bahuppadehi 

61 

brãhmaụassa 

106 

bahuppado 

62 

brahmano 

5 

bãhusaccanca 

16 

brũhi 

13 

balam 

131,152 

buddh’ãnubhãvena 

146 

bãlãnam 

14 

buddhã 

1.4,110, 

balappattã 

152 

114,119,152 

balim 

29 

buddhadhammehi 

113 

bandhãmi 

152 

buddhaguọe 

25 

bandhũ 

116 

buddham 

43, 99,101 

battỉmsalakkhanũpetã 

113 

buddham 

1.2 

bodhỉpallanke 

25 

buddhãnam 

69,71 

bodhisambhãrc 

66, 72 

buddhãsamasamã 

110 

bodhiyã 69,71, 

140,160 

buddhasãsane 

164 

bojjhangã 

138,139 

buddhasettho 

32 

bojjhanganca 

137 

buddhatthacariyan'ti 

25 

bojjhange 

135,141 

buddhe 1.4,30, 

40,41,153 

bojjhango 

138 

buddho 

1.3, 64, 88 

brahmacakkam 

112 

buddhuppãdo 

III.7 

brahmacãrisu 

162 

bujjhitvã 

136 

brahmacariyaiica 

22 

byãmappabhãya 

114 

brahmacariyanuggahaya III1 

byãrosanã 

53 

brahmamantan”ti 

67 




BH 


BH 


bhaddantã 2 

bhaddante”ti 81 

bhadrãnỉ 63 


bhagavã 12, 80, 81, 81, 88, 97 


bhagavã 1.3 

bhagavã'ti 88 

bhagavantam 12 

bhagavatã 1.5,91 


bhagavato 1.1, 3, 65, 81, 94 
bhagỉni 134 

bhaọãma 11,27,47, 59, 

67, 73, 79,103,133,137 
bhaọantassa 132 

bhaọãpetvãna 143 

bhãsitam 28, 73, 133 

bhava ' 120,130 


361 




Thư Mục TừPaỊi 


BH BH 


bhavaggã 

III.5 

bhikkhave 

81, 85, 86, 

bhavam 

36 


87, 89, 92, 95, 96 

bhãvan’ãbhiratã 

151 

bhikkhavo 

98,101 

bhavanti 

37 

bhikkhavo”ti 

81 

bhavantu 

28, 50, 52, 

bhikkhũ 

81 


156,157,158 

bhĩru 

86 

bhavantv’antarãyã 

130 

bhĩsanam 

46 

bhavasmim 

42 

bhũmatthã 

128 

bhavatu 7. 

, 156,157,158 

bhũmiyam 

78 

bhãvaye 

54, 55 

bhummabhumma 4 

bhavissati 

81, 82, 83, 

bhummãnỉ 

28, 43, 44, 45 

84. 

, 85, 89, 92, 95 

bhunjamãnã 

34 

bhãvitã 

139 

hliusam 

36 

hhayam 

27, 81, 82, 83, 

bhũtã 

28, 29, 52, 63, 122 


84, 85, 87, 89, 

bhũtãnỉ 

28, 43, 44, 45, 65 

92, 95, 98,101 

bhũtapubbam 

81 

bhayappatta 

149 



M 



M 

mã 

62, 63,130 

mahãrãịã 

127 

madãya 

III.l 

mahãsattam 

66, 72 

maggahatã 

145 

mahassãsã 

116 

maggo 

III .6 

mahãtejã 

115 

mahabbalã 

115 

mahãtejarn 

73,133 

mahãkãrunikã 

115 

mahãvijjãlaye 

III2 

mahãkãruniko 

159 

mahãvĩro 

103 

mahantã 

108 

mahesinarn 

145 

mahantã 

51 

mahiddhikã 

110,122, 

mahaiitam 

109 


123,124,125,128 

mahãpabhã 

115 

maliimsa 

9 

mahãpajjalito 

77 

majjapãnã 

19 

mahãpannã 

115 

majjhimã 

51 

mahãpariccãge 

25 

mam 

62, 69, 71, 90 

mahapphalãni 

33 

mamarp 

1.4, 81 


362 




Thư Mục TừPaỊi 


M 



M 

mamaũhi 

89 

mãtãpỉtã 

76 

ma me va 

81,87 

mãtãpitu 

17 

mamsarp 

III.3 

matthalungam 

III.3 

manasã 

118 

mayham 

77 

manasã 

34 

me 

12, 25, 61, 65, 

mãiiasam 

54, 55 


69, 71, 77, 80, 82 

maụdanãya 

III.l 

me 

1.4, 77 

mangalam 

10,11 

medo 

III.3 

maũgalamuttamam 

13, 

merurãje 

4 

14,15,16, 

17,18, 

mettam 

29, 60, 61 

19, 20, 21, 22, 

, 23, 24 

mcttaiìca 

55 

mangalãnỉ 

13 

miga 

9 

maọisappa 

9 

moggallãnanca 

141 

manokammam 

163 

morayoniyam 

66 

mantaiụ 

137 

moro 

69,71 

mãnusiyã 

29 

muccimsu 

142 

manussã 

13 

mudhã 

34 

manussabhãvo 

III.7 

mu du 

48 

manussato 

9 

mũ le 

160 

marantỉ 

III.4 

munikuũjarã 

114 

mãrasenãpamaddane 135 


munỉnã 

139 

mãrasenãpamaddino 105 


munirãjassa 

1 

mãravijayam 

25 

munivaravacanam 4 

marimsupi 

III.4 

mũsikã 

64 

mãrisã 

81 

muttakuttamã 

136 

marissãmi 

III.4 

muttam 

III.3 

marissantỉ 

III.4 

muttãnam 

79 

mãtã 

54 

mutto 

119 

Y 



Y 

yã 

16 

yadỉdam 

1.7, 94 

yada 

III.6 

yakanam 

III.3 

yadajjhagã 

31 

yakkhã 

5, 46,125 

yadatthi 

37 

yakkha 

9 


363 




Thư Mục TừPaỊi 



Y 

Y 


yakkhacoradisambhava 79 

yatha 

40 

yam 

5, 10, 30, 32, 58, 

yathã 

54, 77 


81, 82, 83, 84, 85, 89, 

yathãbhũtam 

108 


92, 95,103,109,132, 

yathãyam 

42 


146,147, 148,152, 

yathindakhĩlo 

35 


153, 153, 154, 154, 155 

yatoham 

134 

yamhi 

46 

yãtrã 

III. 1 

yamkinci 

30 

yãva 

III1 

yanca 

133 

yãvadeva 

IIU 

yanca 

26 

yãvat’assa 

56 

yãni 

28, 44, 45 

ỹe 1.4,4, 

29, 33, 34, 36, 

yãnĩdha 

28, 43, 44, 45 


51, 52, 69, 71, 

yãniva 

43 


108, 129, 136 

yanta 

48 

yena 

12, 50, 66 

yãpanãya 

III.l 

yeva 

51, 52,143 

yasassino 

127 

yo 

1.4, 35, 107, 

yass’ãọam 

26 


146,147,148 

yass’ãnussaranenãpi 78 

yoniso 

III. 1 

yassa 

23, 72 

yugãni 

33 


yassanubhavato 46 


rãjã 

III.5 

rata 


6 

rãjato 

9 

ratanam 

30,31, 

32,33, 

rakkhã 

65 


34, 35, 36, 38, 

39, 40, 

rakkham 

152 


41, 42, 153, 154, 155 

rakkhantu 

7,119,151, 

ratthe 


III.2 


156,157,158 

rattim 


70 

rakkhasãdĩhi 

9 

rattỉndivamatandỉto 

46 

rakkhatha 

29 

rattiyã 


12 

rakkhatu 

III.5 

ratto 


29 

rakkhimsu 

III 5 

rogã 


142 

rakkhito 

119 

rogamanussadubbhikkha- 


rassakã 

51 

sambhũtam 27 



364 




Thư Mục TừPaỊi 


R 


R 


rogo 130 rukkhamule 98 

rukkhamũlagatãnaip 87 


s 


s 


sã 12 

sabba 150 

sabbã 159 

sabbabhaỵehi 119 

sabbabhũtãnukampỉno 104 

sabbabhũtesu 54 

sabbabuddhãnaip 161 

sabbabuddhãnubhãvena 156 
sabbadã 1.4, 7, 59, 118, 

140,142,144, 
145,151,159 
sabbadassinã 139 

sabbadevatã 156,157,158 

sabbadhammãnubhãvena 157 

sabbadhamme 69,71 

sabbadhi 106 

sabbadukkhãpanũdanam 107 

sabbadukkhavinãsane 135 

sabbakãlam 4 

sabbalokahitatthãỵa 11 

sabbalokasmi 55 

sabbam’eva 132 

sabbamangalam 156, 157, 158 
sabbannuno 114 


sabbannutannaọappativedham 25 


sabbapãninam 59,159 

sabbapãpavinãsanam 11 

sabbarogã 120 

sabbasampattisãdhakam 5 

sabbasampattỉsiddhiyã III.8 


sabbasanghãnubhãvena 158 

sabbasantãpavajjito 120 

sabbasattã 50,52 

sabbãsĩYỈsajãtĩnain 58 

sabbaso 152 

sabbaso’pi 59 

sabbathã 78 

sabbattha 24,59 

sabbatthamaparãjitã 24 

sabbaveramatikkanto 120 

sabbe 6, 8, 29, 63, 63, 

63, 63, 110, 110,111, 
114,117,150,152 
sabbehi 8,164 

sabbepỉ 25,149 

sabbesãnam 115 

sabbesu 5 

sabbeva 28 

sabbĩtiyo 130 

sabbupaddavajãlamhã 79 

saccabala’mavassãya 75 

saccakiriyam’akãsahain 75 

saccakiriyam’uttamarn 74 

saccam 74 

saccapãramĩ 77 

saccavaiiena 140,142, 

144,145,159 
saccavajjena 1.4 

sacce 77 

saccena 30, 31,32,33, 


365 




Thư Mục TừPaỊi 


s s 


34, 35, 

36, 38, 39, 40, 

samãgatãni 28 

, 43, 44, 45 

41, 42,74, 77, 121, 

samaggã 

4,6 

134, 

153, 154, 155 

samãhito 

31 

sace 

81, 87 

samani 30, 153, 154, 155 

sadã 102,119, 

156, 157,158 

samanãnanca 

21 

sãdaram 

143 

sa ma 11 tã 

1 

saddhammam 

1 

samatthi 

31 

saddhammarãjassa 

III.5 

samattimsa 

25 

saddhammassavaọam III.7 

samayaip 

12, 80 

saddhammo 

III.5 

sa may e 

81, 87,141 

saddhãsampattỉ 

III 7 

sambhatam 

150 

saddhãya 

151 

sambhavesĩ 

52 

saddhim 

8 

sambodhimuttamam 

159 

saddo 

146,147,148 

sambuddhã 

110 

sadevakã 

10 

sambuddham 

98 

sadevakassa 

117 

sãmĩci'patipanno 

1.7 

sãdheti 

133 

sãmĩcippatipanno 

94 

sãdhusamniate 

102 

sammã 

III.5 

sagãravã 

III.5 

sammadakkhãtã 

139 

saggamokkhadam 

1 

sammasambuddhanam 65 

saggesu 30, 

153, 154, 155 

sammãsambuddhassa 

1.1,3 

saha 

8, 77,164 

sammãsambuddho 

1.3, 88, 96 

sahãvassa 

37 

sammoditvãna 

144 

sakkacca 

28 

sa mo 

32, 77 

sakkassa 

85 

sampãdetha 

III.7 

sakkãyaditthĩ 

37 

sampanno 

57 

sakkhimsu 

67 

sampattisỉddhiyã 

150 

sakko 

48, 81, 86 

samsarantãnam 

135 

sakuụassa 

146,147,148 

samsãre 

135 

sakyamunĩ 

31 

samsayo 

III .4 

sakyãnam 

160 

samupabyũỊho 

81 

sakyaputtassa 

107 

samvattanti 

140 

sallahukavutti 

49 

samvihitãrakkham 

66 

samadhimanantarikannamahu 32 

samyamo 

19 

samadhina 

32 

sancicca 

134 

samãdhupekkhã 

139 

sanditthiko 

1.5, 91 


366 




Thư Mục TừPaỊi 


sa ii ga ho 


saiighã 

saíighaiỊi 

saiighaiìca 

saiighaiìca 

saiighanhi 

sanghe 

saiiglio 

saiiglio 

saíikliãrã 

santã 

santacittă 

santaip 

santi 

santikarã 

santindriyo 

santo 

santosahetum 

santussako 

santutthi 

sappurisam 

sa ra hũ 

saraọã 

saraụam 

sarantãnani 

sareyyãtha 

sãrỉputtassa 

sarĩsapãni 

sarĩsapasampl 

saritvã 

sãsanampi 

sãsanassa 


17,18 

sãsane 

6,102,129 

irp 81 

satam 

33 

ena 148 

satapadĩ 

64 

1.8 

sa tim 

56 

1.2, 45, 93, 100 

satisankhãto 

138 

101 

satta 

135,141 

1.8 

sattã 

63,136 

95 

sattannam 

65 

1.8, 33, 34, 35, 

sattete 

139 

36, 38, 39, 42, 155 

satthã 

1.3, 88, 97 

64 

sãvakã 

33 

1.8 

sãvakasangho 

1.7, 94 

III.6 

sãvatthiyam 

12, 80 

4 

sayane 

118 

4 

sayãno 

56 

48 

sedo 

III.3 

76, 76, 122, 

semham 

III3 

123, 124, 125 

senãsanam 

III1 

119 

sesancãpi 

58 

49 

sevanã 

14 

4,119 

slhanãdam 

112 

4 

sikhĩ 

77 

49 

sikhĩ 

77 

20 

sikliissapi 

104 

35 

sllabbatam 

37 

64 

sĩlaguụo 

74 

116 

sĩlaip 

151 

1.2 

sĩlavã 

57 

101 

sĩlena 

121 

99,100 

singhãnikã 

III.3 

73 

sippanca 

16 

64 

sirasã 

117 

assãnam III. 1 

sirĩmato 

104 

75 

sirĩmato 

107 

7 

sĩse 

161 

7 

sĩtãnubyanjanãdharã 113 


367 




Thư Mục TừPaỊi 


s 


s 


sitassa 


III.l 

sukhena 

119,121,122, 

siyã 


35, 98 

123,124,125. 

, 127, 128, 129 

so 

1.3 

, 39, 39, 69, 71, 

sukhĩ 8,130 

, 156,157,158 


81, 

82, 83, 84, 85, 

sukhino 

50 



88, 89, 92, 95 

MI khi tã 

164 

soceyy’anuddaya 

74 

sukhitã 

164 

sohani 


65 

sukhitattã 

50, 52 

sokappattã 


149 

sumanã 

8,28 

soko 


130 

sumangalaip 

162 

soỊasakarĩsãni 


77 

sumuhutto 

162 

sotthãnam 


10,13 

sunakkhattam 

162 

sotthi 


134,140,142, 

suọantu 

1 



144,145,159 

suọantu 

28 

sotthim 


24 

sunnãgãragatãnam 

87 

sotthinã 


133 

sunnãgãre 

98 

sotumaggam 


4 

supati 

47 

sovacassatã 


21 

supatipanno 

1.7 

subharo 


49 

suppabhã 

114 

subhãsitã 


16 

suppabhãtam 

162 

MICÌIỊI 


32 

suppatỉpanno 

94 

sudesitam 


99,100 

suppayuttã 

34 

sudesitãni 


36 

surãjãno 

III.5 

sugatassa 


33 

susikkhito 

16 

sugato 


1.3, 88, 97 

sutam 

12 

suhujũ 


48 

sutairi 

80 

suhutthitam 


162 

sutto 

47 

sũkara 


9 

suvaco 

48 

sukharp 


47,131 

suvatthi 

30, 31,32,33, 

MI khano 


162 

34, 

35,36, 38, 39, 

sukhãvahã 


115 

40, 

41, 42, 43, 44, 

sukhãvaham 


III.5 


45, 153, 154 

sukhãya 


III 5 

suyittham 

162 




svãkkhãto 

1.5, 91 


368 




Thư Mục TừPaỊi 


H 


H 


hadayam 

III.3 

liitani 

109 

handa 

III 7 

hitãya 

40,159 

harantỉ 

29 

hitesino 

116 

harissavaụụani 

68, 70 

ho mi 

III.2 

harissavanno 

68, 70 

hontỉ 

33,36 

hatthi 

9 

hontu 

6, 8, 8, 50, 

he 11,27,47,59,67, 

73, 79,103,133,137 

hotha 

134,149,151 
164 

hessati 

101 

hotu 

1.4, 30, 31,32, 33, 

hetthimãya 

hetu 

hi 

himsi 

III.2 

86, 96 

29, 57, 81, 82, 

83, 84, 86, 92, 96 

62 

hotũti 

34, 35, 36, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44,140, 
142,144,145,153, 
154, 555, 159, 160 
45 

hirikopĩnappaticchãdanattham 

huiani 

30, 153, 154, 155 

iil.l 

L 

labhantatthe 164 

lokapãlã 

L 

127 

laddhã 

34 

lokasmiip 

III. 7 

lasỉkã 

III.3 

lokassa 

1.7, 7,117 

leọã 

116 

lokassấti 

94 

lohitam 

III.3 

lokatthacariyam 25 

lokadhammehi 

23 

lokavidu 

1.3, 88 

lokajettham 

99 

loke 

74, 108, 112 

lokanãthena 

73,133 

lokuttaradhammeti 25 

lokahca 

7 

loma 

III.3 

lokantare 

4 

iomahamso 

81, 82, 83, 84, 


85, 87, 89, 92, 95, 101 


va 


V 

28, 44, 45, 
50, 52, 56, 98 


V 

vãcãkammani 

vacasã 


163 

118 


369 




Thư Mục TừPaỊi 


V V 


vadami 

35, 87 

viharemu 

68, 70 

vaddhanti 

131 

vijjacaranasampannani 109 

vajjesi 

77 

vijjãcaraọasampanno 88 

vanappagumbe 

40 

vijjati 

32 

vanavasesã 

51 

vimuttãnaip 

69, 71 

vandãmete 

118 

vimuttiyã 

69,71 

vandãmi 

117 

vinãseti 

132 

vanecarã 

66 

vinassamentu 

146,147,148 

vaọọo 

131 

vinassatu 

130 

vãpi 

37 

vinayo 

16 

varado 

41 

vineyya 

57 

varãharo 

41 

vinĩmutto 

120 

varakanakamaye 

4 

viiinũ 

50 

varaíinũ 

41 

vinnũhrti 

91 

varo 

41 

vipassissa 

104 

varuọassa 

83, 84, 85 

vipassisum 

108 

vãsamakappayi 

71 

vippamuttassa 

106 

vasantã 

129 

vippamutto 

38 

vasanti 

52 

virãgam 

31 

vasanto 

4 

virajam 

23 

vãtehi 

35 

viratĩ 

19 

vattajãtiyam 

72 

virattacittãyatike 

42 

vatvãna 

97 

vlriyam 

138 

vãyamantãpi 

67 

virũỊhã 

164 

vedagũ 

69 

virũỊhako 

126 

vedagũ 

71 

virũpakkhehi 

60 

veditabbo 

91 

virũpakkho 

126 

vesãliyã 

25, 26 

visaip 

58 

vesãrajjehupãgatã 

111 

visãradã 

112 

vessabhussa 

105 

visesato 

6 

vibhãvayanti 

36 

vĩtadoso 

96 

vicayo 

138 

vitamiddho 

56 

vicchikã 

64 

vĩtamoho 

96 

vicchika 

9 

vĩtarãgo 

96 

vicikicchitaíĩca 

37 

vĩtasãradã 

108,109 

vigayha 

34 

vittam 30, 

153, 154, 155 

vihãramidhamãhu 

56 

vivajjantu 

130 


370 





Thư Mục TừPaỊi 


V 


V 


vivajjayi 


72 

veditabbo 




1.1 

viya 

25, 

58, 78 

veyyãbãdhikãnam 



IIU 

vo 

81, 

82, 83, 

veyyãvaccakarã 



III 2 


84, 89, 

92, 95 

vibhũsanãya 



III1 

voropetã 


134 

vihare 




III 2 

vuddhãpacãyino 


131 

vihimsuparatiya 



III1 

vuddhi 


7 

vijjacaraụasampanno 1.3 


vusĩmato 


106 

vinỉpãtikã 




III.2 

vuttã 


39 

YÌíiíiĩilii 




15 

vutthãsi 


144 

visuddhãya 




III. 5 

vakkam 


III.3 

visuddhiyã 




III 6 

vandãmi 


14 

vo 




81 

vande’ham 


14 

viharati 




12, 80 

var’uttamam 


14 

vã 

4,28, 

30, 

39, 

43,44, 

varam 


14 


45, 51, 

52, 

81, 

82, 83, 

vasã 


III.3 


84, 85, 

87, 

89, 

92, 95, 

vasantã 


192 


98,101 

, 153, 154, 155 

vayadhammã 


in.7 

vãcã 




16, 39 

vedanam 


III1 






vedanãnam 


III1 







371 




372 



SÁCH THAM KHẢO 


♦ Kinh sách tiếng Vỉ ẽt: 

- Kỉnh Trung Bộ I - Majjhimanikãya I, Đại Kinh Sư Tử Hổng - 
Mahãsĩhanãdasutta, Ngài HT Thích Minh Châu dịch, Tu thu Đại học 
Vạn Hạnh, TP. Sài Gòn, Phật Đản 2517 - 1973 

- Tỳ khưu Tăng Định, Kinh Nhật Tụng Cư Sĩ, Nxb Tôn giáo, số 25 
Trần Duy Hưng, Hà Nội, 2009 

- Sư Hộ Pháp, Tâm Từ, NXB Thành Phố Hồ Chí Minh, 62 Nguyễn 
Thị Minh Khai, Q.l, TP. HCM, 7-2003 

- A.P Buddhatta Mahãthera, Tự Điển Pãli - Việt (thu ngấn), soạn 
dịch Nãga Mahã Thera Bửu Chơn, in tại CTQDI / Văn Hữu - Viễn 
Đông, Phổ Minh Tự, TP. Hồ Chí Minh, 1977 

- Tỳ khưu Giác Giói, Kho Tàng Pháp Học, NXB Tổng Hợp Hồ Chí 
Minh, 62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, 2005 

- Tỳ khưu Đức Hiền, Dhammapada - Kỉnh Pháp Cú (Phân tích từ ngữ 
Pãịi), NXB Tôn Giáo, 53 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam, 
2009 

- A.P Buddhadatta, Ngữ Pháp Tiếng Păỉi, Tỷ-kheo Thích Minh Châu 
dịch, NXB Tp. Hồ Chí Minh, 62 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 1, Tp. Hồ 
Chí Minh, Việt Nam, 2002 

- Tiến Sĩ Lily de Silva, Pãịi Căn Bản, soạn dịch Tỳ khưu Đức Hiền, 
NXB Tôn Giáo, 53 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam, 2010 

- Mahã Thông Kham (Medhivongs) biên soạn, 38 Pháp Hạnh Phúc, 
TS Bình An Sơn hiệu đính, NXB Tôn Giáo, nhà số 4, lô 11 - Trần Duy 
Hưng - Hà Nội, 2008 

- Tỳ khưu Hộ Pháp (Dhammarakkhita Bhỉkkhu), Bài Pháp 
Dhãranaparittapãịi - Bài Pháp Hộ Trì Người Trì Pháp, lưu hành nội 
bộ, Viên Không. 

♦ Kỉnh sách tiếng Anh: 

- A.P Buddhadatta Thera, New Pălỉ Course Part II, printed by the 
Colombo Apothecaries’ co., Ltd. Colombo, Sri Lanka, 1956 

- Mahãbodhi Mahăvihãra - Bodhagaya, Bodhi Vandana, Book Hill, 
New Delhi, India, 2004 


373 



Sách Tham Khảo 


- Prof. Aggamahãpandita Buddhadatta Mahăthera, The New Pãli 
Course, Part 1 & II, Buddhist Cultural Center, 125, Anderson Road, 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka, 2006 

- Venerable B. Ananda Maitreya Mahãnãyaka Thera, Pali Made 
easy, Buddhist Cultural Center, 125, Anderson Road, Nedimala, 
Dehiwala, Sri Lanka, 1997 

- T,w. Rhys David William stede, Palỉ - English Dictionary, Motilal 
Banarsidass Publishers Private Limited, Bungalow Road, Delhi 110 
007, 1993 

♦ Kỉnh Sách tiếng Myanmar: 

Thapyaykan Sayadaw Ashin Vãsetthãbhivamsa, 

Paritkyinissayathit, Mikhin Irãwatĩ book house No.4, Room No. 402, 
Kyitaw Einyã, Pazontaung, Yangon, Myanmar, 1999 

- Myat Kyaw and San Lwin, PãỊi - Anh - Từ Vựng Phật học, 
Publisher Ujishwe, Editor Manager Mgankon, 27 Pyay Road, 
Yangoon, Myanmar, 2002 

♦ Internet: 

http://www.budsas.org/uni/u-palikinh/hocpali-02.htm 
http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-palikinh/hocpali-02.htm 
http://roomdieuphap.blogspot.com/2005/08/no_l 12420797462216725. 
html 

♦ CD-ROOM: 

Chatthasangãyana Tipitaka 4.0 của Ngài Goenkaji. 

Chương trình Tự Điển PãỊi - Việt - Anh, 5 trong 1 của Tống 
Phước Khải. 


®év 


374 





PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Trí Ân: Chư Tăng, Nỉ và Phật tử nào hùn phước ấn tống kinh 
mà chưa kịp bô sung vào danh sách thí chủ, xỉn quỷ vị lượng tình 
hoan hỷ. Chủng con, chủng tôi xin ghi nhận công đức về tỉnh thần 
lẫn vật chất mà chư Tăng, Ni và quỷ Phật tử gần xa đã nhiệt tình 
ủng hộ. 

Sau đây là Phương Danh Thỉ Chủ đã đóng góp Tịnh Tài đê 
Ân Tống Kinh Hộ Trì (ParittapãỊỉ): 


Ấn Độ 

Sư Bà Khiết Minh 

15 cuốn 

Sư Cô Đạo Tâm 

40 cuốn 

(Vỗ Đức Huy, Võ Đức Trí) 


Sư Cô Hạnh Thiện 

40 cuốn 

Sư Cô Quãng Nghiêm, Ph.D 

20 cuốn 

Thủ Đức, Đồng Nai 

Đại Đức Thiện Minh 


Đại Đức Phước Định 


Đại Đức Pháp Tín 

5 cuốn 

Sadi Viên Tánh 

5 cuốn 

Sư Huy 

2 cuốn 

Sư Bà Huệ Hương 

20 cuốn 

Tu Nữ Quang Hạnh 

10 cuốn 

Tu Nữ Minh Giới 

5 cuốn 

Thành phố Vĩnh Long 

Thượng Tọa Giác Giới 


Thượng Tọa Giác Sơn 



375 














Phương Danh Thí Chủ 


Thành phố Vũng Tàu 


Thượng Tọa Chánh Minh 

30 cuốn 

Thượng Tọa Giác Trí 

10 cuốn 

Sư Đắc Pháp 

1 cuốn 


Nhóm Phật Tử Cô Thủy (Vũng Tàu) 


GĐ PT Lương Thị Thanh Thủy 

GĐ Phật Tử Lương Hoàng Tùng 

GĐ Phật Tử Lương Minh Triết 

xin h/h thân mẫu Bà Nguyễn Thị Thanh 

50 cuốn 

PT Trần Kim Son 

PT Trương Thị Hồng Cúc 

■■ 


Thành phố Hồ Chí Minh 


Thượng Tọa Tăng Định 
GĐ Phật tử Cô Văng Thị Nga 
GĐ Phật tử Hiền Khánh (Hoa Cúc) 

GĐ Phật tử Phạm Thị Túy Vân 
Chị Nhung 

GĐ Chú Nam và Cô Vân 

Nhóm Phật Tử Sám Hối Hàng Tháng 


của Chùa Kỳ Viên 


Phật tử Trần Huệ Minh 

GĐ Phật tử Trần Thị Nhi 

Phật tử Nguyễn Thị Tĩnh 

Phật tử Cẩm Tú 

1 cuốn 

2 cuốn 

1 cuốn 

1 cuốn 

GĐ Hạnh + Hoàng 

GĐ Hà Thị Nhung, Hà Văn Lội 

GĐ Hồ Thị Hạnh 

5 cuốn 


10 cuốn 
10 cuốn 
10 cuốn 
20 cuốn 
20 cuốn 
20 cuốn 


376 



















Phương Danh Thí Chủ 


Gia đình Thiện Trí - Như Hạnh 5 cuốn 

GĐ Phật tử Trần Thị Huệ (Tín Huệ) 3 cuốn 

Bé Thiện Đăng 1 cuốn 


Phật tử Lê Xuân Quỳnh (Điệu Xuân) 

Phật tử Nguyễn Thị Mỳ Ngọc (Diệu Minh) 1 cuốn 

Phật tử Lê Khải Giang (Minh Xuân) 


Phật tử Nguyễn Kim Qui 2 cuốn 

Phật tử Nguyễn Thị Ngân 2 cuốn 

Phật tử Vưu Viễn Tuấn 1 cuốn 

GĐ Phật tử Nguyễn Danh Nguyễn 5 cuốn 

Phật tử Nguyễn Minh Khôi 3 cuốn 

Phật tử Nguyễn Thị Tịnh 1 cuốn 

Phật tử Lê Ánh Phượng 1 cuốn 

Phật tử Trần Thị Kim Cúc 2 cuốn 

Phật tử Trần Thị Hải 3 cuốn 

Phật tử Trần Thúy Liền 3 cuốn 

Phật tử Dương Văn Thanh 1 cuốn 

Phật tử Cô Lành út Xuân 1 cuốn 

Phật tử Huỳnh Thị Nhơn 1 cuốn 


1 cuốn 


Phật tử Thái Thị Cập 1 cuôn 

Phật tử Lâm Hữu 2 cuốn 

Phật tử Nguyễn Quốc Hùng 1 cuốn 

GĐ Phật tử Ma Văn Bi 2 cuốn 

Phật tử Lê Thị Tuyết 2 cuốn 

Phật tử Châu Công Sang 1 cuốn 

Nguyễn Kiêm Thành 1 cuốn 

Phật tử Kim Hoàn 1 cuốn 

Phật tử Võ Thị Cẩm Hồng 1 cuốn 

GĐ Phật tử Nguyên Tuệ (Lê Hoàng Long) _1 cuốn 


377 











Phương Danh Thí Chủ 


GĐ PT bé Thiện Đăng 

Phật tử Lê Tấn Hà, Lê Thị Lan Hương 

Phật tử Niệm Tâm 

Phật tử Nguyễn Thị Cao 

Phật tử Huỳnh Mai Thủy 

Phật tử Oanh Quyên 

Phật tử Đặng Văn Minh 

Phật tử Nguyễn Khắc Trường Kỳ 

Phật tử Nguyễn Thị Loan 

Phật tử Nguyễn Thị Kim Minh 
(54t, cầu mong hết bệnh) 

Phật tử Minh Vinh 

1 cuốn 

1 cuốn 

1 cuốn 

1 cuốn 

1 cuốn 

1 cuốn 

1 cuốn 

1 cuốn 

10 cuốn 

20 cuốn 

Nhóm Phật Tử Châu Thị Ngọc Sương, Q.6 

GĐ Phật tử Ông Bà Châu Gi Thiện 

20 cuốn 

Cô Châu Thị Ngọc Sương 

20 cuốn 

Cô Châu Thị Minh Trang 

40 cuốn 

Phật tử Châu Thị Thúy Nga 

5 cuốn 

Phật tử Diệp Kim Liên 

5 cuốn 

Phật tử Châu Nguyệt Thanh 

3 cuốn 

Phật tử Châu Thanh Hà 

3 cuốn 

Phật tử Châu Thanh Thong 

5 cuốn 

Nhóm Phật tử Nguyên Ngọc 

4 cuốn 

Nhóm Phật Tử Cô Ba Lang, Q.l 

Phật tử Diệu Chương 


Phật tử Nguyễn Thị Hồng 


Phật tử Nguyễn Thị Hường, TN Diệu ĩ,inh 

Bác Diệu Hải, Minh Tâm, Mỹ Phượng 

5 cuốn 

GĐ Phật tử Kim, Hương, Trí Dũng 


Phật tử Lê Thị Huệ 

(hồi hướng đến Lê Trung Thành) 



378 















Phương Danh Thí Chủ 


Phật tử Micheline Trần Thu 

Phật tử Nguyễn Bạch Liên 
(h/h Nguyễn Thành Danh) 

Phật tử Nguyễn Kim Khuê 
(h/h Nguyễn Từ Thiện) 

Phật tử Nguyễn Thị Vinh 

GĐ Phật tử Hồng Thị Nhơn 

3 cuốn 

3 cuốn 

1 cuốn 

1 cuốn 

5 cuốn 

Thành phố Huế 

Đại Đức Tuệ Tâm 


Sư Cô Từ Niệm 

mÊÊKÊÈẫ 

Sư Cô Liễu Nguyên 

2 cuốn 

Sư cô Đàm Hiền 

5 cuốn 

Sư cô Huyền Đăng 

1 cuốn 

Sư cô Huyền Phương 

1 cuốn 

0 Mai 

10 cuốn 

Thành phố Đà Nằng 

Đại Đức Pháp Tiến 


GĐ Phật tử Nguyễn Thị Hạnh 

mBSmẳ 

GĐ Phật tử Xuân Ngọc 

2 cuốn 

GĐ Phật tử Chị Xú 

1 cuốn 

GĐ Phật tử Yến 

1 cuốn 

GĐ Phật tử Đức Quãng Đại 

2 cuốn 

Phật tử Vô Danh 

1 cuốn 

GĐ Phật tử Hoàng Thị Lựu 

4 cuốn 

Phật tử Chị Linh, Chị Thủy 

3 cuốn 

Phật tử Chị Phương 

2 cuốn 

Phật tử Đặng Thị Hồng 

1 cuốn 

Phật tử Cô Hựu Huyền 

2 cuốn 

Tu nữ Viên Thành 

1 cuốn 

Huyền Vi 

1 cuốn 

Chị Đình 

1 cuốn 


379 










Phương Danh Thí Chủ 


Chị Trang 


Chị Nghĩa 

BH 

Hiền 

1 cuốn 

Anh Bé 

1 cuốn 

Thành phố Hà Nội 


Đại Đức Minh Từ 

Chị Phạm Thị Thủy 

Phật tử Phạm Ngọc Duyên 

Cô Nguyễn Thị Hiểu 

Nghệ Sĩ ưu Tú Thanh Hằng 

Nghệ Sĩ ưu Tú Đinh Thị Lan Huơng 

Cháu Tú (16 tuổi) 


Chư Tăng và Phật tử Hải Phòn; 

ơ 

& 

Đại Đức Thích Tục Khang 

Cô Trần Thị Viền 

GĐ Phật tử Hoàng Thị Nhiên 

GĐ Phật tử Nguyễn Thị Minh Hòa 

Phật tử Nguyễn Thị cẩm (bạn Cô Viền) 

50 cuốn 

5 cuốn 

5 cuốn 

10 cuốn 

2 cuốn 

Nhóm GĐ Phật Tử Chú Sửu và Cô Vượng 

GĐ Phật tử Vũ Đình Sửu 

Cô Vũ Thị Vượng 

Con gái: Vũ Thị Ngân Hằng 

Con gái: Vũ Thị Ngân Hà 

20 cuốn 

Phật tử Trần Trọng Nghĩa 

Phật tử Vũ Thị Thư Hiểu 

20 cuốn 

GĐ Phật tử Vũ Công Tường 

Phật tử Trần Thị Kim Dung 

10 cuốn 

GĐ Phật tử Phan Thị Vui 

GĐ Phật tử Mai Anh Dũng 

75 cuốn 


20 cuốn 
400 cuốn 
20 cuốn 
10 cuốn 
30 cuốn 
5 cuốn 
3 cuốn 


380 



















Phương Danh Thí Chủ 


GĐ Phật tử Lưu Hoàng Tân 
GĐ Phật tử Bùi Quang Huy 
GĐ Phật tử Đinh Thị Như Ngọc 
GĐ Phật tử Lê Hồng Đức 
GĐ Phật tử Bùi Thị Lân 
GĐ Phật tử Đặng Thị Mai 
GĐ Phật tử Nguyễn Văn Bách 
GĐ Phật tử Nguyễn Văn Minh 
GĐ Phật tử Trần Văn Trường 
GĐ Phật tử Phạm Văn Hải 
GĐ Phật tử Trần Vũ Quân 
GĐ Phật tử Nguyền Tiên Sơn 
GĐ Phật tử Vũ Việt Thắng 


GĐ Phật tử Vũ Thành Huy 

5 cuốn 

GĐ Phật tử Nguyễn Phong Nhã và 

Nguyễn Thị Nhã Phương 

5 cuốn 

GĐ Phật tử Vũ Thành Hoan 

GĐ Phật tử Vũ Thị Tuyết 

GĐ Phật tử Vũ Đức Hoàng 

10 cuốn 

Phật tử Nguyễn Thị Kim Hải 
(cháu Nguyễn Việt Dũng) 

10 cuốn 

Phật tử Bùi Thị Thu Hà 

5 cuốn 

Phật tử Đào Bích Hương 

5 cuốn 

Phật tử Phạm Thị Thủy 

5 cuốn 

Nhóm Phật Tử Hồng Kong 
(Cô Phạm Thị Thu Hương) 

Phật tử Bùi Thị Yến 

10 cuốn 

Phật tử Bùi Thị Lội 

10 cuốn 

Phật tử Bùi Thị Hoài 

10 cuốn 

Phật tử Đồ Thị Ngọc Phương 

10 cuốn 


381 
















Phương Danh Thí Chủ 


Phật tử Nguyễn Minh Phượng 

Phật tử Nguyễn Chí Vĩ 

Phật tử Nguyễn Thanh Thúy 

Phật tử Nguyễn Elvira Phương 

Phật tử Vô Danh 

Phật tử Lê Thị Thanh Nhàn 

Phật tử Mạc Kim Phượng 

Phật tử Trần Thị Lan Hương 

30 cuốn 

10 cuốn 

10 cuốn 

40 cuốn 

40 cuốn 

10 cuốn 

10 cuốn 

10 cuốn 

Hoa Kỳ 

Chị Hiền 

Phật Tử Lê Thị Kim Anh, USA 

Phật Tử Diệu Thư, USA 

20 cuốn 

20 cuốn 

20 cuốn 








ĐỊA CHỈ PHÂN PHỐI 


# Hồ CHÍ MINH: 

1. Tỳ khưu Thiện Minh 

Chùa Bửu Quang, 171/10 QL 1ATỐ 8 Khu phố 3, 
p. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 083. 7290248 - DĐ: 0903870370 

2. Phật tử Trần Thị Lan (Ba Lan) 

42 Lê Lai, Ql, p Ben Thành, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 083. 8298582 

# ĐÀNẢNG: 

Phật tử Hoàng Thị Lựu 

133 Phan Đăng Luu, p. H a c uờng Nam, 

Q. Hải Châu, Tp. Đà Nằng 

Điện thoại: 0511 3699639 - DĐ: 0905702609 

# HUẾ: 

Tỳ khiru Tánh Hiền 

Chùa Tăng Quang, 2/3/91 Nguyễn Chí Thanh, 
p. Phú Hiệp, Tp. Huế 

Điện thoại: 054. 3541597 - DĐ: 01255254888 

# HÀ NỘI: 

Phật tử Đinh Thị Lan Hương 

Ph ng 1604, Tầng 16, 

T a nhà Điện nuớc và Xây dựng, 

198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội 
Điện thoại: 04 22249328 - DĐ: 0904053468 



383 



PARITTAPALI 

Kinh Hộ TRI 

• 

(Phân tích từ ngữ Pãịi) 

Soạn dịch: Tỳ khưu Đức Hiền 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYỄN CÔNG OÁNH 
Biên tập: 

LÊ HỒNG SƠN 

Sửa bản in: 

Tỳ khưu ĐỨC HIỀN 
Thầy Cư Sĩ NGỘ ĐẠO 

Trình bày Bìa & Nội dung: 

Tỳ khưu METTÃGUNA 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 

Yên Hòa - cầu Giấy - Hà Nội 
ĐT: 04. 37822845 - Fax: 04. 37822841 
Email: nhaxuatbantongiao@ gmail.com 


In 1.000 bản, khổ 14x20 cm tại CTy CP In & DV Đò Nâng, 420 Lê Dudn 
Đà Nâng, ĐT: 84.511.3823371, Email: daprico@gmail.com. số xuất 
bản 490-2011/CXB/l 6-81/TG ngày 19/5/2011. In xong và nộp lưu 
chiểu tháng 6 năm 2011. 



